Thiền Sư 
Henepola Gunaratana 


Thiền Phật Giáo 


Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 


(giảng bằng ngôn ngữ thông thường) 


Người dịch: 
Lê Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


Cho mẹ. ba, và các anh, chị, em. 


Nguyện cho công đức Pháp. thí này được hồi hướng 
đến những người thân quyền và tất cả chúng sinh. 


(Bản gốc: “Mindfutlness in plain English`). 

Người dịch giữ bản quyên bản dịch này. Quyên sách này được người dịch in 
và ân tống miễn phí cho các Phật tử, không được in hoặc sao đề bán, trừ khi 
có sự đồng ý (với mục đích phi lợi nhuận) của người dịch. 

Liên hệ để góp ý hoặc để nhận sách ấn tống: 

Tel: 0909503993 

email: lekimkha(@ gmail.com 





« Chúng tôi không ấn tống và không phát hành bản in năm 2013 do Nxb 
Tổng Hợp Tp.HCM cấp phép, vì sách có nhiều lỗi in sai. 


MỤC LỤC 





iẾx;#›si#2: 0n 0é l 
TL na nai aaaenaneae 3 
Bài Kinh Các Nền Tảng Chánh Niệm ........................... -- 19 
Sự Thực Hành Sự Chánh-Niệm Hàng Ngày.........................- -- -- 20 
KINH “CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM”.................. 23 
1S Ofinhi-Mioitw TTHả0,ssauxiekeivbig406toitaakavooltalliladisi 23 
2. Sự Chánh-Niệm về Những Cảm-giác....................----- +c+z+s+: 23 
3. Sự Chánh-Niệm về Tâm .................... -- -- ¿2 +E+E+s£z£z£z£zE+xzxzxzscee 24 
4. Sự Chánh-Niệm về Các Pháp ........................--- 5-5222 c2cscsesezxes 24 
PHẦN 1: CHÁNH-NIỆM VÉ THÂN ............................- Đi 
Ï;]Ăii<T HỢ 1e» 8saclukGaaoiieosdhdabiabiduicasalovbisfeioia cAarbe 29 
52H: TIEE TRE s)i62/25620/0y)8100)4020414101000930Ai2u2i205004301L02310I201814;i 19 45 
š s30 0010780710810 0đTỡ7ỡẼẽỡ ẽnẽnẽn  ẽốốốếẽ 65 
4: Những Bộ-Phận và Các Yếu- TỐ .....................--- - +22 czczc+z+ezxes 87 
ð: Chết và Võ-TRưỜNE couesasvadsaacstsybacskoobbebbskGsbdassisi 107 
PHẢN 2: CHÁNH-NIỆM VÉ CẢM-GIÁC................. 1 
1: Cảm-Nhận và Cảm-iác ........................--..---- -- << << <2 <2 123 
2: Những Cảm-GIác Có Lợi và Có Hại.............................. .- -- 5 «<< << 140 
PHẢN 3: CHÁNH-NIỆM VÉ TÂM.........................---- 157 
l1: Tầm và THỨ si: c1124611420652y52y469603081499v06x45860x6 84460314403 6098002 159 


PHÂN 4: CHÁNH-NIỆM VÉ CÁC PHÁP.................. 185 
l; Nhữnø Ý Hư - NHÍ a1 12 bày oax l4 di b0sx12g5546 12 bùya O2a 10 187 
2: Sự Dính-Chấp và Những Gông-Cùm........................ -- - 5 -: 203 
SH 0 ý [H1 1100210001 sa ssc354 14x56 14as653028302930s0y0E5s2s314S643saea1À2x 132g bên) 
4: Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo.......................--- 5-52 cscscsesesee: 244 
2 Ỷẽ hố 259 
NT D1 La eo koiesaaoasaitsode 263 
E)DTTD: t0 DI TT-[]HÍ Ty xssz6xaaGasgba43566sa3⁄2s;9bag S46 2ptaasgbiac25alseS.g3ag baak 263 
Các sách về thiỀn .................... -. c1 tt S11 E1 251 13155111 155E51 111151111 eExke 263 
TÀ EL)PÌ THẾ U21 s2p$¿a3g9365x5s66e)ez2sbbedlcxededetdssdbbeadstaler)ezbasDedisEaedo usb tidd 264 
Thái độ biên dịch .....................--- ¿2-5 S2 2 E2E2E+ESEEE2E2EEE 1E cxerrre 265 
TỚI DI ĐT say eteagywosessiisbdliepoyk»sDbtkbestsviwdasassbisobssliesocaae 266 


Lời Nói Đầu 


Có nhiều sách viết về Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm [Tứ Niệm 
Xứ]. Một số sách là bản dịch trực tiếp của kinh nguyên thủy bằng 
tiếng Pali do Đức Phật lịch sử thuyết giảng. Một số sách giảng giải 
kinh này một cách chỉ tiết bằng những giảng giải lớn nhỏ. Một số 
sách là những tham luận hay luận văn rất hay và mang tính học thuật. 
Và nêu các bạn muốn nâng cao sự hiểu biết mang tính lý thuyết về 


thiền, thì tôi xin trân trọng giới thiệu những quyền sách đó. 


Khi tôi dạy thiền tôi luôn cố gắng giúp người nghe chắc chắn 
nhận được những thông tin một cách dễ dàng và đưa vào thực hành 
ngay cả khi không có một người thầy hướng dẫn bên cạnh; luôn luôn 
là vậy, sự chú trọng của tôi trong quyền sách này là sự /c-hành 
thực sự, thực hành ngay bây giờ trong đời sống của chúng ta. Và khi 
tôi viết, tôi luôn cô gắng viết mọi điều bằng ngôn ngữ thông thường. 
(Chứ không dùng những ngôn ngữ trịnh trọng và thuật ngữ mang 
tính hàn lâm và học thuật). 


Thiền đang trở nên rất phô biến trong những ngày này vì nhiều lý 
do tốt lành. Tuy nhiên, một điều không may là khắp nơi không có đủ 
những người thầy để đáp ứng nhu cầu thiền tập đang nhiều lên số 
người đang muốn khám phá. Một số người chưa là thiền sinh thì đọc 
những quyền sách hay về thiền, một số người thì tham dự các khóa 
thiền, và số khác thì nghe giảng ở những buổi thuyết giảng hay về 
thiền. Sau khi đọc những quyên sách hay về thiền, nghe giảng ở 
những buổi thuyết giảng hay về thiền và tham dự các khóa thiền, rất 
nhiều thiền sinh đã viết thư cho tôi ở trung tâm thiền Bhavana 
$ociety với nhiều câu hỏi để mong được làm rõ. Tôi mới nghĩ đến 
việc viết ra quyên sách này để giải đáp, không phải tất cả, một phần 


những câu hỏi đó. Lẽ dĩ nhiên không ai có thể viết một hay nhiều 


2 » Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


quyền sách có thê trả lời hết tất cả mọi câu hỏi của mọi người! Rồi 
sao nữa, bởi vì mỗi khi người ta đào sâu hơn vào vấn đề, họ càng 
muốn hỏi thêm nữa. Quyên sách này chỉ là một sự cố gắng ít ỏi để trả 
lời một số câu hỏi liên quan đến thiền. 

Tôi chân thành cảm ơn Ajahn Sona, một trong những thiền sinh 
của trung tâm thiền Bhavana Society của chúng tôi, vì những giúp đỡ 
quý báu để khởi đầu quyền sách này. Tôi mang ơn anh Josh Bartok 
và cô Laura Cunningham ở nhà xuất bản Wisdom Publications (Hoa 
Kỳ), nhờ có những góp ý quý báu của họ mà quyên sách này được 
hoàn thành, và tôi cũng mang ơn cô Brenda Rosen, người đã bỏ ra rất 
nhiều thời gian và công sức đề biên tập bản thảo. 


Henepola Gunaratana 


DẦN NHẬP 


“Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm” là một bài giảng pháp, hay có lẽ 
là sự gom lại những bài nói chuyện được cho là do chính Đức Phật 
lịch sử nói ra. Sự chánh-niệm hay thiền chánh-niệm hay thiền 
quán là dựa vào Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm (Tứ Niệm Xứ). Bốn 
Nền Tảng Chánh-Niệm hiện nay được coi là hệ thống bao quát 
những đề-mục và những kỹ-thuật thiền đã được truyền dạy đến 
ngày hôm nay trong các nước Phật giáo Trưởng Lão Bộ nguyên 
thủy (Theravada). 


Sự chánh-niệm cũng là nội dung tiêu điểm trong nhiều quyên 
sách của tôi. Trong quyên “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ 
thông thường”, tôi đã trình bày sự hướng-dẫn từng bước và từng 


bước căn bản đề thực tập thiền chánh-niệm. 


Trong quyền “Tám Bước Chánh-Niệm Dẫn Đến Hạnh Phúc”, 
tôi đã giảng bảy những cách-thức mà sự chánh-niệm được dùng để 
thiền tiến theo con đường Bát Chánh Đạo của Đức Phật để dẫn 
đến bình an và hạnh phúc. Ta có thể nói rằng Bốn Nền Tảng 
Chánh-Niệm là những chi-tiết của chi phần thứ bảy trong Bát 
Thánh Đạo—tức chi phần Chánh-Niệm Thực ra, 03 chi phần cuối 
[chánh tỉnh tắn, chánh niệm và chánh định] gộp lại thành Nhóm 
Thiền Định của Bát Thánh Đạo. 03 chi phần này cũng có trong 
Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm 

Trong quyển “Chánh Định, giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường”,! tôi đã giảng giải những nguyên tắc và kỹ thuật của sự 
định-tâm thâm sâu. Thiền Định [samatha] là đi đôi và bố trợ cho 


thiên chánh-niệm, tức là thiên minh-sát [vipassana], bởi vì Bôn 


4* Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 


Nền Tảáng Chánh-Niệm là cơ sở cho tất cả mọi sự tập trung định- 


tâm. 


Bây giờ trong quyền sách này, tôi viết một cách trực tiếp về 
Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm, những nguyên tắc căn bản của việc 
thực hành sự chánh-niệm. Bằng ngôn ngữ đơn giản và trực chỉ, tôi 
chia sẻ những điều Đức Phật đã nói về Sự Chánh-Niệm trong 
những bài thuyết giảng, và cách chúng ta có thể áp dụng những 
nguyên tắc đó để cải thiện đời sống hàng ngày của mình, để phát 
triển sâu sự chánh-niệm, và đề tiền đến gần hơn mục tiêu tu tập về 


tâm linh của chúng ta. 


Tiền để căn bản của sự chánh-niệm là đơn giản như vầy. Đó 
là, thân của chúng ra làm nhiều thứ mà chúng ta không hề chú tâm 
hay biết đến. Khi vi trùng tấn công, những bạch cầu tấn công lại 
những vi trùng, thì chúng ta không thê nào biết. Tuy nhiên, chúng 
ta có thể tu tập bản thân để trở nên tỉnh-giác [rõ biết, ý thức rõ, 
thường biết] về những việc chúng ta làm băng thân một cách có ý- 
thức, ví dụ như: đi, đứng, nói, ăn, uống, viết, đọc, chơi, và những 
hoạt động khác của thân. Chúng ta cũng có thể tu tập được sự 
tỉnh-giác về những cảm-xúc, cảm-nhận, ý-nghĩ, và những hoạt 
động khác của tâm. Sự chánh-niệm huấn luyện chúng ta làm tất cả 


mọi sự việc cân làm với một sự tỉnh-giác hoàn toàn và đây đủ. 


Chúng ta có thê thắc mắc: “Tại sao sự tỉnh-giác hoàn toàn lại 
quan trọng đến như vậy?”. Bất kỳ ai đang cố tu tập sự chánh-niệm 
đều nhanh chóng khám phá ra được rằng: khi chúng ta càng tỉnh- 
giác vào những hành-động, và tỉnh-giác vào những cảm-giác 
[thọ], ý-nghĩ [hành] và sự nhận-thức [tưởng] làm khởi sinh những 
hành-động đó, thì chúng ta càng có thêm trí-tuệ biết được tại sao 


chúng ta đang làm cái việc đang làm. Sự tỉnh-giác giúp chúng ta 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 5 


thấy được những hành-động của chúng ta là bắt nguồn từ những 
động-cơ thiện hay bất thiện, có lợi hay có hại. Những động-cơ 
thiện và có lợi như sự rộng-lòng bồ thí, sự từ-bi, và trí-tuệ; còn 
những hành-động bất thiện và có hại được làm từ tham, sân, s1. 
Khi chúng ta có thể rõ-biết và chánh-niệm về nguyên-nhân gốc rễ 
tạo ra 03-nghiệp [ý-nghi, lời-nói và hành-động] thì rõ ràng chúng 
ta có được cơ-hội làm 02 loại việc lớn: (1) tu dưỡng những hành- 
động [nghiệp] thiện và có lợi, và (ii) bứng bỏ sạch gốc những 
hành-động [nghiệp] bất thiện và có hại. 


Đức Phật đã thê hiện rất rõ mục-tiêu chính của mình thông qua 
tất cả giáo lý của Phật, đó là mục-tiêu “chấm-dứt sự khổ”. Sự 
chánh-niệm giúp chúng ta nhận ra những hành-động thiện và có 
lợi mang lại sự bình-an (an) cho tâm và niềm hạnh-phúc (lạc) cho 
cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Nó cũng giúp ta tiến triển trên 
con đường tu tập hướng đến mục-tiêu giải-thoát, là mục-tiêu rốt 
ráo của đạo Phật, là Niết-bàn (Nibbana)—sự tự-do, sự giải-thoát 
hoàn toàn khỏi sự khô. Tương tự, sự chánh-niệm chỉ rõ cho chúng 
ta những hành-động nào được thúc đây bởi tham, sân, si làm cho 
ta khô-sở và bát-an. Những nghiệp bất thiện này giam cầm chúng 
ta trong vòng luân-hỗồi (samsara) với trùng trùng sự thống khổ và 


đau đớn trong suốt muôn kiếp làm chúng sinh. 


Khi chúng ta thực hành sự chánh-niệm, trước khi nói điều gì 
hãy tự hỏi chính mình: “Những lời này là có chân thực và có 
lợi cho mình và cho người khác hay không? Chúng sẽ mang 
lại bình-an hay nó sẽ gây ra những điều không-hay?” 

Khi chúng ta nghĩ một cách có chánh-niệm, trước khi nghĩ, 
chúng ta tự hỏi mình: “Ý-nghĩ này có làm cho ta bình-an và 


hạnh-phúc hay không, hay nó sẽ làm ta lo lắng và sợ hãi?” 


6 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Khi chúng ta hành động một cách có chánh-niệm, trước khi 
làm việc gì, chúng ta tự hỏi mình: “Hành-động này có gây ra 
khổ đau cho mình và cho người khác hay không?” 


Như vậy, nêu chúng ta có chánh-niệm, chúng ta có được cơ- 
hội đê lựa chọn: ““Fa muôn có được hoan-hỷ và hài-lòng, 
hay sự khô-sở và lo lăng?” 


Sự chánh-niệm cũng tập cho chúng ta luôn nhớ chú-tâm vào 
những đồi-thay luôn luôn đang xảy ra bên trong thân và tâm của 
chúng ta, và trong thế giới xung quanh ta. Thông thường thì chúng 
ta “quên' chú-tâm bởi vì có hàng trăm ngàn thứ xảy ra cùng lúc 
làm xao lãng tâm của chúng ta. Chúng ta bị kéo đi bởi những cảnh 
trần bên ngoài và lạc lối khỏi cái dòng-chảy (đích thực) của sự- 
sống. Tâm thì cứ muốn xem tiếp và xem tiếp cái gì sẽ xảy ra tiếp 
và xảy ra tiếp. Chúng ta bị kích thích bởi màn diễn và rồi quên 


mắt răng nó đích thực chỉ là một màn diễn. 


Phật đã dạy rằng: “Mọi thứ vô-thường đều là khổ.” Chân lý 
hay lẽ thật của lời-nói này sẽ được sáng tỏ khi chúng ta chỉ cần 
chú-tâm vào thứ luôn biến đối vô thường đó. Cuối cùng, tâm cũng 
mệt mỏi vì sự cứ theo đuổi từ cái vô-thường này sang cái vô- 
thường khác. Khi không còn hứng thú với cuộc theo đuổi vô ích 
đó, tâm ngừng nghỉ và tìm thấy niềm an vui. Trong tiếng Pali, sati 
có nghĩa gốc là “nhớ” (niệm) (và tiếng Việt có thể dịch luôn là 
“chánh-niệm” khi không nói VỀ Sự tả-niệm). Sự nhớ hay niệm đơn 
giản là sự chú-tâm không lời nói và trực tiếp vào cái đang xảy ra 
trong từng khoảng-khắc hiện tại. 

An trú một cách thư thái vào sự tỉnh-giác, chúng ta thả lỏng 
mình hòa vào những sự kiện ngay trong khi chúng đang diễn ra 


ngay trước mặt và ngay trong khoảng-khắc hiện tại; không để tâm 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 7 


lạc vào những gì đã xảy ra trong quá khứ hay/và những gì sẽ xảy 
ra trong tương lai. Thói thường, chúng ta hay oán trách cuộc đời 
về những sự khổ đau và khổ sở. Nhưng với sati [nhớ một cách 
chánh-niệm] chúng ta mới hiểu ra được rằng chỉ có một nơi để 
chúng ta tìm thấy sự bình-an và sự giải-thoát khỏi sự khổ chính là 


ngay-tại-đây và ngay-bây-g1ờ trong thân và tâm của chúng ta. 


Bộ nhớ [não bộ] hoạt động rất tự nhiên đối với thân của chúng 
ta. Hầu như tự động. Tim chúng ta bơm máu mà không cần chúng 
ta nhắc nhở hay tác động nó bơm. Tâm cũng có thể được dạy để 
hành động theo cách như vậy. Việc tu tập năng-lực sự chánh-niệm 
cũng giống như việc hít thở ô-xy liên tục để duy trì sự-sống vậy. 
Khi những sự kiện trong tâm xảy ra, sự chánh-niệm giúp ta thấy 
được liệu chúng có làm tổn thương thân và tâm chúng ta hay 
không. Lúc này thì chúng ta có 02 sự lựa chọn: (1) Hoặc là chúng 
ta chỉ đơn thuần chấp nhận sự khổ, (ii) hoặc là chúng ta xem xét 
sự khổ đề hiểu rõ tại-sao nó khởi sinh như vậy. (¡) Nếu chúng ta 
phớt lờ và không thèm tìm hiểu nguyên-nhân của sự khổ, thì 
chúng ta tiếp tục chịu đựng sự khổ đau đó. (¡) Còn nếu chúng ta 
chọn sống với sự tỉnh-giác thì đòi hỏi chúng ta cần có sự nỗ-lực 
(tinh tấn), cần phải làm theo gương Đức Phật. Bằng sự nỗ-lực thực 
hành thì bất cứ ai cũng có thê xử lý được những sự khổ đó. 


Sự thực hành sự chánh-niệm có nguồn gốc sâu xa trong truyền 
thống Phật giáo. Cách đây hơn 2.600 năm, Phật đã khuyến khích 
những Tỳ kheo đại đệ tử của Phật những người được phái cử đi 
nhiều phương trong sứ mệnh truyền bá Phật Pháp—là phải nên 


huấn luyện những đệ tử của họ về Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm. 


“Bốn đó là gì?”—”Này các Tỳ kheo, hãy an trú quán sát 


thân trong thân, nhiệt thành, tỉnh giác, có chánh-niệm, đề 


§ + Bốn Nên Tủng Chánh Niệm 


biết được thân như nó thực là. Hãy an trú quán sát những 
cảm-giác trong những cảm-giác ... để biết những cảm- 
giác đúng như chúng thực là. Hãy an trú quán sát tâm 
trong tâm ... để biết tâm đúng như chúng thực là. Hãy an 
trú quán sát các pháp trong các pháp ... để biết các pháp 
đúng như chúng thực là.” 


Việc thực hành sự quán-sát (quán niệm) hoặc ta có thể gọi 


° 





luôn đó là sự thiền về Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm—như sự 
chánh-niệm về thân, về những cảm-giác, về tâm, và về các pháp—— 
đã được Đức Phật chỉ dạy cho tất cả mọi người ở tất cả những giai 
đoạn tu tập khác nhau. Như Phật đã khai giảng cho tất cả mọi 
người—từ những người mới quan tâm về đạo Phật cho đến những 
tăng, ni xuất gia, và thậm chí những bậc A-la-hán, là những bậc 
thánh đã chứng ngộ mục-tiêu giải-thoát khỏi sự khỗổ—tất cả “đều 
nên được khuyến khích, nên được thiết lập trong sự tu-tập Bốn 
Nền Tảng Chánh-Niệm này”. 


Trong kinh “Các Nền Tảng Chánh-Niệm” (kinh Niệm Xứ), 
Phật chủ yếu dùng đại từ xưng hô là các Tỳ kheo (bhikkhu) và 
giảng trực tiếp cho các tăng ni xuất gia. Vì kinh được chép lại như 
vậy, cho nên nhiều người đã cho rằng Thiền về Bốn Nền Tảng 
Chánh-Niệm là pháp tu dành cho các tăng ni xuất gia mà thôi. 
Điều này có lẽ không phải như vậy. Nếu Phật chỉ muốn giảng dạy 
cho các tăng ni xuất gia, thì có lẽ Phật đã giảng ở trong những tịnh 
xá cho yên tĩnh và thuận tiện (ví dụ trong những kỳ An Cư Mùa 
Mưa hay trong một hội chúng Tỳ kheo trong một tịnh xá ...), chứ 
Phật không cần phải bày ra giảng dạy giữa nơi phố chợ đông 
người, có cả những người nghe là những thương buôn, nông dân, 
và những thường dân khác. Bởi vì, sự chánh-niệm có thể giúp mọi 


thành phần nam nữ trong cuộc sống làm giảm bớt những sự khổ 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 9 


đau, cho nên chúng ta có thể cho rằng chữ “các Tỳ kheo” mà Phật 
đã dùng ở đây là dùng cho bất kỳ ai quan tâm đến việc học thiền 
theo đạo Phật. Theo nghĩa đó, “các Tỳ kheo” là chỉ cho tất cả 
chúng ta.? 


Chúng ta hãy nhìn lướt qua từng mỗi nền tảng chánh-niệm 
(niệm xứ) để có một “khái niệm sơ lược” trước khi đi vô chi tiết 
từng nên tảng trong phần chính của quyên sách: 

(1) Khi yêu cầu chúng ta thực hành “sự chánh-niệm về thân” 
[THÂN], là Phật đang nhắc chúng ta nhìn xem “thân trong thân”. 
Khi nói vậy, Phật muốn chỉ rằng thân không phải là một (thân) 
thể, một nhất thể “nguyên khối” và chắc chắn, mà nó gồm nhiều 
bộ-phận khác nhau. Móng tay chân, răng, da, xương, tim, phối, và 
những bộ-phận khác—mỗi thứ đều là một thân “nhỏ” nằm gắn 
liền với cái thân “lớn” mà ta gọi là một cơ thể hay thân thể. Theo 
cách phân loại truyền thống, toàn thân gồm có 32 bộ-phận, và 
chúng ta tu tập để chánh-niệm về mỗi bộ-phận đó. Nếu chúng ta 
chánh-niệm về “toàn thân” một lúc, thì điều đó chẳng khác gì như 
chúng ta đang có ôm lấy một đống trái cam. Kết quả là chẳng nắm 


được trái nào hêt! 


Hơn nữa, luôn nhớ rằng sự việc “thân bao gồm nhiều bộ-phận” 
như vậy sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được “thân trong thân”—chứ 
không phải là cái thân của tôi hay bản thân tôi, mà thân chỉ là một 
dạng thể vật chất (thể sắc) giống như những dạng thể vật chất 
khác. Cũng như mọi thể sắc, thân được ra đời, có mặt trong hiện 
tại, và rồi sẽ biến mắt [sinh, trưởng, hoại, diệt]. Vì thân phải chịu 
tổn thương, hư hoại, bệnh tật, và chết đi, nên cái thân thực sự là 
một thứ bắt-toại-nguyện [khổ], chứ không phải là thứ sung-sướng 
lâu bền gì cả. (Đây là một lẽ-thật). Vì nó không phải là cái “bản 


10 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thân ta”, nên thân cũng có thê gọi là không có ngã [vô ngã]. Một 
khi sự chánh-niệm giúp ta nhận ra được cái thân là “vô-thường, 
khổ, và vô-ngã', theo như lời Phật nói, thì lúc đó chúng ta đã “biết 


được thân đúng như nó thực]à”. 


(2) Tương tự, khi Phật yêu cầu chúng ta thực hành sự chánh- 
niệm về những cảm-giác [THỌI, là Phật đang bảo chúng ta quán 
sát kỹ “cảm-giác trong những cảm-giác”. Những chữ này nhắc 
chúng ta răng, cũng giống như thân, những cảm-giác cũng gồm có 
nhiều loại cảm-giác. Theo truyền thống phân loại, có 03 loại cảm- 
giác chính: Cảm-giác dễ chịu (lạc thọ), cảm-giác khó chịu (khổ 
thọ), và cảm-giác trung tính (vô ký thọ). Mỗi loại là một “cảm- 
giác” trong “những cảm-giác”. Vào mỗi một thời-khắc nào đó, 
chúng ta chỉ có thể nhận biết được một loại cảm- giác mà thôi! Một 
khi cảm-giác dễ chịu có mặt, thì cảm-giác khó chịu hay trung tính 
không có mặt. Tương tự như vậy đối với 02 loại cảm-giác kia. 
Nghĩa là khi một cảm-giác có mặt, hai loại cảm-giác còn lại không 
có mặt. 

Chúng ta xem xét (quán sát, quan sát, nhìn xem) những cảm- 
giác theo cách này của chúng, điều đó sẽ giúp chúng ta tu dưỡng 
một sự tỉnh-giác thuần-túy và không-phán-xét về cái chúng ta 
đang trải nghiệm —nghĩa là: nhìn xem một cảm-giác nào đó đơn 
giản chỉ là một cảm-giác trong những cảm-giác, chứ không phải là 
cảm-giác của “ta” hay là một phần của cái “ta' gì gì. Khi chúng ta 
quan sát mỗi cảm-xúc hay cảm-nhận khi nó khởi sinh, đang có 
mặt, và biến mất, chúng ta quan sát được rằng mọi cảm-giác đều 
luôn biến đổi, vô thường. Bởi vì cảm-giác dễ chịu thì không tồn 
tại bền lâu và cảm-giác khó chịu thì thường là khổ đau, nên chúng 
ta hiểu rằng loại cảm-giác nào cũng đều là bất-toại-nguyện! Nhờ 


việc nhìn thây được một cảm-giác chỉ đơn thuân là một cảm-xúc 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * l 


[của tâm] và cảm-nhận [của thân] chứ không phải là cảm-giác của 
“ta” nào cả, thì chúng ta sẽ biệt được cảm-giác cũng là không có 
chủ-thể nào cả, là vô-ngã. Sau khi nhận ra những lẽ-thật này, 


chúng ta đã “biết được những cảm-giác đúng như chúng thực]à”. 


(3) Cùng một tiến trình quán sát như vậy, chúng ta cũng thực 
tập sự chánh-niệm về tâm. Mặc dù chúng ta hay nói về một “cái 
tâm” hay “bản tâm” như thể nó là một thực-thê riêng biệt vậy; 
nhưng đích thực thì tâm [hay thức] là một chuỗi tiếp nối của 
những “khoảng-khắc” (sát-na) liên tục của “tâm trong tâm”. Việc 
tu tập sự chánh-niệm giúp chúng ta có thê biết rằng thức khởi sinh 
liên tục trong từng khoảng-khắc (sát-na) tùy theo thông tin truyền 
đến (¡) từ những giác-quan bên ngoài [cái ta thấy, nghe, ngửi, nễm 
và chạm xúc] và (1) từ những trạng-thái tâm bên trong [những ký 


ức, ý nghĩ, tư tưởng, tưởng tượng, và vọng tưởng]. 


Khi chúng ta nhìn vào tâm, chúng ta không chỉ đang nhìn vào 
thức mà thôi. Bản thân tâm không tôn tại riêng một mình, mà chỉ 
tồn tại những trạng thái tâm xuất hiện tùy thuộc những điều-kiện 
[duyên] bên ngoài hay bên trong như đã nói trên. Khi chú tâm 
nhìn vào cách mà mỗi ý-nghĩ luôn “khởi sinh, có mặt và biến mất” 
[sinh trụ diệt], thì chúng ta học được cách dừng ngay cái ý-nghĩ 
bất toại nguyện vốn luôn luôn nghĩ hết cái này đến cái khác. (Ý- 
nghĩ bất toại nguyện của chúng ta như con tàu chạy suốt, thoắt 
chạy, thoặt chạy đến bến bất toại nguyện này, rồi đến bến bất toại 
nguyện khác, cứ mãi mãi đi tìm sự hoàn-mãn vốn không bao giờ 
có). Nhờ đó, chúng ta buông bỏ được ít nhiều và hiểu ra rằng 
chúng ta không phải là những ý-nghĩ của chúng ta. Cuối cùng, 
chúng ta đi đến “biết được tâm đúng như nó thựclà”. 


12 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


(4) Khi Phật yêu cầu chúng ta thực hành sự chánh-niệm về các 
pháp, (dhamma: những hiện-tượng, những sự thể, sự vật), thì đơn 
giản là Phật đang khuyên chúng ta hãy chánh-niệm về những giáo 
lý của Phật. Những giáo lý của Phật cũng được gọi là Giáo Pháp, 
khi ta viết hoa chữ “Dhamma”. Phật cũng đang nhắc chúng ta rằng 
giáo pháp [sự thật, lẽ thật, chân lý, quy luật] mà chúng ta quán sát 


cũng nằm ngay bên trong chúng ta. 


Lịch sử nhân loại cũng đầy ắp những người đi tìm chân-lý của 
sự-sông. Đức Phật là một trong số họ. Hầu hết họ đều đi tìm chân- 
lý từ bên ngoài bản thân mình. Ban đầu, tức trước khi giác-ngộ, 
thì Phật cũng vậy. Tu sĩ khổ hạnh Cồ-Đàm cũng có đi tìm cho ra 
ai là người sáng tạo ra mình, ai làm cho mình hiện hữu, ai tạo ra 
cái “thân và tâm” của mình, ai là người mà Phật thường gọi là 
“người xây ngôi nhà này. Nhưng ngài Cồ-Đàm khổ hạnh không 
tìm ra được người đó. Thay vì vậy, Phật tìm thấy một sự-thật rằng: 
bản thân mình là phụ thuộc vào “sinh, già, bệnh, chết; sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng”. Khi nhìn ra bên 
ngoài, Phật cũng thấy răng tất cả mọi người khác cũng bị phụ 
thuộc vào những sự khổ đau và rủi ro như vậy. Không ai thoát 
khỏi. Sự nhận biết này giúp Phật thấy rằng không ai bên ngoài có 
thể giúp mình giải-thoát khỏi những sự khổ đau nói trên. Vì vậy 
Phật đã bắt đầu tìm kiếm bên-trong mình. Sự tìm-kiếm bên trong 
được gọi là sự “đến và thấy”. Và chỉ khi tìm kiếm bên trong, Phật 
mới thực sự tìm thấy câu trả lời. Ngay sau đó, Phật đã thốt lên 
rằng (tạm dịch ý): 


Nhiều kiếp ta lang thang trong vòng luân-hồi sinh tử 

Tìm mãi nhưng không thấy được “người xây căn nhà này” 
Đau buồn thay, ta lại tiếp tục bị tái sinh lần này lần khác 
Này hỡi! Người xây ngôi nhà có thấy không. 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 13 


Giờ không xây thêm ngôi nhà nào nữa 
Tất cả rường, cột, mái nhà đã bị phá bỏ, 
Tâm đã chứng ngộ sự vô-vi (Niết-bàn). 


Đã chứng đắc sự vô-dục. 


Sự phát minh lớn lao của Đức Phật chính là cái chân-lý năm 
bên-trong chúng ta. Toàn bộ Giáo Pháp mà Phật đã giảng dạy đều 
dựa trên sự chứng-ngộ này. Khi chúng ta nhìn vào bên-trong, 
chúng ta đi đến hiểu (ngộ) được ý nghĩa của Bốn Sự Thật Thánh 
Diệu [Tứ Diệu Đế]—đó là giáo lý cốt lõi đầu tiên của Phật. Chúng 
ta tìm thấy sự khổ ở đâu? Chúng ta trải nghiệm nó bên-trong 
chúng ta. Và nguyên-nhân của những sự khổ đó, là dục-vọng (ái), 
thì ở đâu? Dục-vọng thì cũng ở bên-trong chúng ta. Và làm ccsh 
nào chúng ta tiêu diệt nó, tức là chắm-dứt sự khổ? Chúng ta cũng 
tìm ra cách làm điều đó từ bên-trong chúng ta. Và từ đâu chúng ta 
tu tập tám phần thánh đạo [chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tấn, chánh-niệm, và 
chánh-định] của Bát Thánh Đạo—là con-đường dẫn đến sự chấm- 
dứt mọi sự khổ? Chúng ta cũng tu dưỡng những phẩm-hạnh này từ 
bên-trong thân và tâm chúng ta. Gốc rễ của sự khổ nằm bên-trong 
thân và tâm chúng ta. Và vì vậy phương pháp để bứng sạch gốc rễ 


gây ra sự khổ cũng nằm bên-trong chúng ta. 


Khi chúng ta thực hành sự chánh-niệm, chúng ta làm theo 
gương Đức Phật là nhìn vào bên-trong mình. Chúng ta trở nên 
tỉnh-giác biết được chính tham, sân, si là những nguyên-nhân tạo 
ra những sự bất hạnh của chúng ta. Khi chúng ta thay thế 03 độc 
hại tham, sân, si này bằng sự rộng-lòng bố thí, từ, bi, hý, hòa, tử 
tế, và trí-tuệ, thì chúng ta sẽ tìm thấy “sự hạnh-phúc và sự bình-an 


của tâm” mà chúng ta đã đi tìm kiêm. 


14 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“Việc ngồi thiền trên gối thiền trong giờ thiền là kiểu bài tập ở 
nhà. Phần còn lại của cuộc sống là kiểu bài tập ngoài trời. Đề tu 
tập sự chánh-niệm, ta cần làm cả hai thứ”. 

Xin nói lại, dù có lẽ nhiều người cũng đã biết. Một nghĩa khác 
của chữ “dhamma” chỉ đơn giản là “những hiện-tượng”. Khi 
chúng ta học theo lời dạy của Đức Phật và “sống quán sát pháp 
trong các pháp”, chúng ta sẽ đi đến hiểu biết được mỗi một hiện- 
tượng riêng lẻ bên trong thực-tại mà ta trải nghiệm cũng đều luôn 
khởi sinh, có mặt và biến mắt [sinh trụ diệt]. Nói gọn thì đó là bản 
chất luôn-sinh-diệt của mọi pháp. Những hiện-tượng thuộc phần 
thân và phần tâm gồm có: những đối-tượng thuộc sắc-thân [sắc], 
những cảm-giác [thọ], những sự nhận-thức [tưởng], những ý-nghĩ 


(sự tạo tác) của tâm [hành], và thức [thức]. 


Tương tự như vậy, những thói quen [tập khí] tiêu cực và bất 
thiện của cái tâm “chưa giác-ngộ' luôn trói buộc chúng ta vào sự 
khổ (dukkha) này đến những sự khổ khác. Những thói tâm tiêu 
cực đó, được gọi là những gông-cùm (kiết sử) thì cũng là vô- 
thường. Bằng sự nỗ lực tu tập, thì từng mỗi gông-cùm—như tham, 
sân, và thân-kiễn (quan điểm coi thân này như danh tánh cái 
“ta`)—đều được nhận dạng và được trừ bỏ. Về cốt lõi thì con 
đường giáo pháp là rất thắng thắn và trực chỉ. Tức là chúng ta tu 
tập để trừ bỏ từng thói thân và thói tâm xấu ác và tu dưỡng những 
phẩm chất tốt lành dựa trên sự-hiểu đúng đắn từng giáo lý của 
Giáo Pháp của Phật. Đến khi mà cái gông-cùm cuối cùng cũng bị 
phá bỏ, thì chúng ta đạt được sự tự do, sự giải thoát khỏi mọi sự 
khổ. 

Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thiền chánh-niệm như thế nào? Tôi 


luôn luôn khuyên răng bạn nên bắt đâu băng cách tập chú-tâm vào 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 15 


hơi-thở, đó là cách tốt nhất để thực tập sự chánh-niệm! Trong 
quyên sách “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”, 
tôi đã giảng giải những phương cách căn bản và cốt lõi của sự 
“Thiên về Hơi-Thở” và sự thực hành sự chánh-niệm. Trong quyên 
sách này, tôi cũng giảng giải lại những hướng dẫn về việc ngồi- 
thiền và đi-thiền trong các chương nói sự chánh-niệm về thân. 
Ngay sau phần giới thiệu này, tôi muốn gợi ý về những cách các 
bạn đưa bài kinh “Các Nên Tảng Chánh-Niệm” vào trong việc 
thực hành hàng ngày. (Bạn cần nắm rõ các phần “nội dung” của 
bài kinh mà Phật đã đưa ra, để thực hành sự chánh-niệm). 


Có nhiều người đang thực hành thiền vì những lợi ích thư giãn 
tuyệt vời, vì để giảm stress và giảm sự đau khổ, và để mang lại 
sức khỏe chung chung cho thân và tâm. Nhưng mục-tiêu của thiền 
về “Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm” thì không phải như vậy. Người 
tu hành dành riêng thời gian để nỗ lực và thực hành thiền đều đặn 


với mục-tiêu là hướng đến những thành tựu về tâm linh như sau: 


Thứ nhất, thiền giúp chúng ta hoàn toàn tỉnh-giác (rõ biết) về 
những gì đang diễn ra trong thân và tâm ngay fạ¡ đây và ngay bây 
giờ. Bởi vì thông thường thì tất cả chúng ta đều sống giữa ban 
ngày mà như đi mộng du, tâm trí chỉ lo nghĩ nhớ về quá khứ và 
mơ tưởng về tương lai. Sự chánh-niệm luyện cho chúng ta cắt 
ngang màn sương mù và mang sự chú-tâm về lại giây phút hiện 


tại. 


Thứ hai, nhờ vào sự tỉnh-giác mới này, chúng ta có thể đánh 
giá được mục đích và sự phù hợp của mọi sự việc mình nói và 
làm. Kết quả là, chúng ta tạo ra được nhiều sự lựa chọn khôn 
ngoan và lợi lạc hơn trước kia. 


16 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Thứ ba, thiền dạy cho chúng ta nhìn thấy được thân, những 
cảm-giác, những sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức [sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức] một cách chính xác đúng như chúng thực là 
trong từng khoảng-khắc. Việc nhìn thấy rõ chính mình là một 
bước đầu căn bản cần phải có để chúng ta tạo ra những thay đôi 


tích cực cho cuộc sông của mình. 


Thứ tư, khi sự thực hành của chúng ta càng thêm sâu sắc, 
chúng ta có thể nhìn thế giới xung quanh ta /heo một cách đặc 
biệt, không hệ méo mó hay lệch lạc. Chúng ta đi đến hiểu rằng 
mỗi sự vật tồn tạ—bao gồm cả chúng ta— đều tương quan và phụ 
thuộc với sự vật khác, và trong đó tất cả mọi sự vật đều luôn luôn 
đang biến-đổi. Vì lẽ này, chúng ta hiểu được rằng, chẳng có gì, 
chẳng có cá nhân nảo, nơi nào, sự vật nào, hay hoàn cảnh nào có 
thể tồn tạo thường hằng và viên mãn cả. Tất cả đều là bất toại 


nguyện và khô. 


Thứ năm, và cuôi cùng, chúng ta học cách dành hêt thời gian 
và sự nỗ lực vào sự quán-sát và thiên, nhận biết răng chỉ có đi theo 
con-đường của Phật, thì mới hy vọng tìm được niêm hạnh-phúc và 


bình-an vĩnh hằng. 


Nói tóm lại, thiền chánh-niệm [thiền minh-sát] huấn luyện cho 
tâm luôn được tỉnh-giác suốt 24 giờ một ngày. Với sự khai sáng 
mới mẻ này, chúng ta bắt đầu nhận thức được răng những đối- 
tượng thuộc vật chất thì không phải là chắc chắn và bền vững như 
cách chúng ta thường cảm nhận về chúng. Thực tế thì thực trạng 
của chúng cũng biến-đổi và giống tựa những ảo ảnh lung linh trên 
sa mạc. Cùng một cách nhận thức mới như vậy, chúng ta cũng 
nhận thấy rằng những ý-nghĩ và những cảm-giác của chúng ta là 


luôn luôn ở dạng một dòng-chảy. Đúng thực là, chúng chỉ xuất 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 17 


hiện và biến mất chớp nhoáng, giống như những bọt bóng xà 
bông. Sự tỉnh-giác giúp chúng ta bước ra khỏi dục-vọng muốn 
năm-giữ những sự vật và những con người với ý nghĩ “Đầy là của- 
ía`, và cô-chấp một cách sai lầm rằng thân và tâm của ta là cố định 
và bất biến, với ý nghĩ “Đây /à Ta”, hoặc “Đây là bản ngã của 


” 


ta 


“Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm” là một giáo lý mạnh mẽ và công 
hiệu. Thật như vậy, chính Đức Phật đã hứa rằng bất cứ ai thực 
hành đúng theo lời hướng dẫn của Phật, miên mật và không bỏ sót 
phần nào, thì người đó có thể chứng đắc sự giác ngộ—sự giải- 
thoát vĩnh viễn khỏi mọi sự khôổ—ngay trong kiếp sống này; thậm 
chí có thê chứng ngộ một trong 04 thánh đạo hay thánh quả trong 


một thời gian ngắn là 07 ngày! 


Lời hứa bảo đảm của Phật nghe rất đáng ngạc nhiên, nhưng nó 
mang lại ý nghĩa tuyệt luân cho sự mong mỏi của những người đi 
tìm sự an-lạc vĩnh hằng! Hãy thử tưởng tượng tâm của bạn sẽ 
trong sạch và sáng tỏ đến mức nào nếu chúng ta luôn luôn có sự 
chánh-niệm vào từng giây phút tỉnh giác liên tục trong suốt một 
ngày từ sáng đến tối. Rồi tưởng tượng tâm của bạn sẽ càng trong 
sạch và sáng tỏ đến mức nào nếu bạn có sự chánh-niệm liền tục 
như vậy suốt hai ngày, ba ngày, hay bốn ngày ... Khi chúng ta có 
sự chánh-niệm liên tục, không gián đoạn, thì tâm cảng được trong 
sạch và trở nên sáng tỏ. Mỗi ngày chúng ta thực hành sự chánh- 
niệm thì chúng ta càng xích lại gần hơn tới sự giác-ngộ và sự giải- 
thoát. 


18 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Bài Kinh 
Các Nền Tảng Chánh Niệm 


Trước khi chúng ta chuyên qua xem xét chi tiết mỗi “nền- 
tảng” (niệm xứ) của Bán Nên Tảng Chánh-Niệm (từ niệm xử), 
chúng ta nên có cái nhìn bao quát về bài kinh này. Như đã nói, 
giáo lý về “Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm” được truyền dạy đến 
chúng ta năm trong một bài thuyết giảng của Đức Phật. Bài thuyết 
giảng này có tên là kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm (Satipathana 
Sưfta, kinh Niệm Xứ). Chữ safi có nghĩa là chánh-niệm. Chữ 
pafthana cô nghĩa là sự thiết lập, sự xác lập, hay nên tảng. Sutta 
nghĩa là bài thuyết giảng hay (Hán Việt) bài kinh, kinh. Như vậy 
tên bài kinh có thể được dịch là “Những Sự Thiết Lập Sự Chánh- 
Niệm”, để chỉ rõ việc thiết lập sự chánh-nhiệm. Nhưng vì bài kinh 
cũng nói rõ về 04 phân nội dung mà chúng ta cần thiết lập sự 
chánh-niệm dựa trên [nhắm vào] chúng, cho nên người ta cũng 
thường dịch là “Các Nền Tảng Chánh-Niệm”.Š Hán-Việt (HV) 
dịch là kinh “Niệm Xứ”, hay thậm chí kinh “Tứ Niệm Xứ”) 

Bản tóm lược nội dung bài kinh được ghi ra bên dưới của phần 
này. Tôi có ghi thêm các phần phụ-đề cho mỗi nhóm “nên-tảng” 
(nệm xứ) và các phân-nhóm trong nhóm “nền-tảng” thứ tư để 
giúp cho các bạn dễ năm rõ “những đối-tượng để chánh-niệm? 
theo thứ tự; những phụ-đề này không có trong kinh gốc. 

Khi bạn đọc quyên sách này, có lẽ bạn sẽ thấy hữu ích khi đọc 
lại hay tìm lại trong các trang này để nhớ lại chính xác các nội- 
dụng và các đối-tượng theo thứ tự của chúng. Hãy cố đọc to bài 
kinh khi bạn đang nhìn vào một “nên-tảng” [hay một phân nhóm 
đối-tượng] trong sách này. (Ví dụ, khi đọc vào hàng “sự chánh- 


niệm hơi-thở”, bạn có thê đọc to hết phần kinh nói về “sự chánh- 


20 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


niệm hơi-thở”). Khi làm vậy, bạn thấy mình như đang nghe những 
lời của chính Phật đang nói riêng cho bạn——mà thật vậy, những lời 
đó là đang nói cho bạn mà. 

Một lời khuyên: mục đích quyên sách này không phải là dùng 
để đọc như một tiểu thuyết hay để học như một quyền sách giáo 
khoa ở trường đại học. Nếu bạn chịu khám phá và thực hành 
những giáo lý của Phật trong kinh này, thì giống như bạn đã tập và 
trình diễn một khúc nhạc tuyệt vời từ nhạc lý. Đến khi bạn đã 
quen thuộc, sự hiểu biết căn bản về Giáo Pháp sẽ đi vào sự-sống 
hàng ngày của bạn. Vào lúc mới bắt đầu, “sự chánh-niệm” cần 
nhiều nỗ-lực (tinh tấn), nhưng về sau “sự chánh-niệm” sẽ trở 


thành bản chất thứ hai của mình. 


Sự Thực Hành Sự Chánh-Niệm Hàng Ngày 

Nếu bạn đang tập thiền hoặc bắt đầu tập thiền sau khi đọc 
quyên sách này, bạn có thể tập đọc phần của bài kinh tương ứng 
với phần đối-tượng [tức nhóm nên-tảng, niệm xứ] mà bạn đang 
thực tập sự chánh-niệm vào nó trong buổi thiền. (Ví dụ, khi bạn 
chuẩn bị thực tập “sự chánh-niệm vào hơi-thở' thì bạn có thể đọc 
to hết phần lời kinh nói về “sự chánh-niệm vào hơi-thở'.) 

Như một phần phụ trợ rất quan trọng, tôi luôn luôn khuyên các 
thiền sinh nên bắt đầu vào buổi thiền bằng những ý-nghĩ “Tâm- 
T?” dành cho những người như cha mẹ, anh em, những người thân 
yêu, thầy, bà con, bạn bè, người lạ, kẻ thù, và cuối cùng là tất cả 
mọi chúng sinh. Bắt đầu buổi thiền bằng cách như vậy sẽ dễ phát 
huy sự /ập-frung và tránh được những sự bực-bội [sân, sự ác-ý | có 
thê khởi sinh trong tâm trong khi đang ngồi thiền. 

(Những lý do và sự giải thích và các bước chánh-niệm “Tâm- 


Từ” đã được hướng dẫn rất chi tiết trong trong quyển sách 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm °* 21 


“Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường” hoặc trong 
phần “Lời Bạf” của nó.) 

Tiếp theo, trước khi hướng sự chú-tâm của bạn vào hơi-thở 
hay vào đề-rmục thiên khác, bạn hãy đọc lại bài kinh “Các Nền 
Tảng Chánh-Niệm” đã được tôi viết lại một cách tóm lược và ngắn 
gọn, chỉ còn lại cái “sưởn bài” như dưới đây. Việc tụng đọc một 
cách chậm rãi sẽ giúp bạn ôn nhớ lại từng điểm mình đã học hay 
từng điểm mình đã hiểu. Nếu có chỗ nào bạn còn chưa hiểu hết lời 
hướng dẫn của Phật, bạn có thể đọc lại nhiều lần, hoặc bạn nhờ 
những sư thầy hay thiền sư giải thích. Khi bạn đọc lại bài kinh 
hàng ngày, thì bạn sẽ nhớ thuộc tất cả nội-dung và trình-tự của 
từng “để-mục hay đối-tượng để chánh-niệm' đã được Phật nói 
trong bài kinh. 

(Ban đầu bạn có thể cầm quyền sách hay trang giấy có in bài 
kinh tóm lược này. Sau này bạn thuộc rồi, bạn có thể đọc tụng bài 
kinh mà không cần nhìn vào chữ trên giấy. Hoặc bạn nên luôn đọc 
phần bài kinh nói về những đối-tượng mà bạn sắp sửa thực tập sự 


chánh-niệm vào chúng, như đã nói trên!). 


22 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 23 








KINH “CÁC NÉN TẢNG CHÁNH-NIỆM” 
(Saftipatthana Su) 
Này các Tỳ kheo, đây là con đường trực tiếp để làm trong sạch 
chúng sinh, 


đê vượt qua sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và 


tuyệt vọng, 
để bước vào con đường chánh đạo, 
để chứng ngộ Niết-bàn— 


được gọi là Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm. 


1. Sự Chánh- Niệm Thân 
Chánh-niệm vào hơi-thở 
Chánh-niệm vào 04 tư-thế: đi, đứng, ngồi, và nằm 


Chánh-niệm băng sự tỉnh-giác (rõ biết): về điều gì là lợi lạc, về 


sự phù hợp, về 04 yếu-tô lớn (tứ đại) của thân, về sự vô-si. 
Quán niệm (suy xét) về 32 bộ-phận của thân. 
Phân tích về 04 yếu-tô tứ-đại. 


Quán niệm về 09 loại tử-thi. 


2. Sự Chánh- Niệm về Những Cảm-giác 

Những cảm-giác dễ chịu, khó chịu và trung tính, 

trần tục và tâm linh. 

Tỉnh-giác về sự thê hiện, sự khởi sinh, và sự biến mất của 


những cảm-giác. 








24 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 





3. Sự Chánh-Niệm về Tâm 

Biết rõ tâm là: 

tham hay không tham, 

sân hay không sân, 

si hay không sĩ, 

thụ động” hay xao lãng, 

được phát triển hay không được phát triển, 
không tối thượng hay tối thượng 

đạt định hay không đạt định, 

được giải thoát hay không được giải thoát. 


Tỉnh-giác về sự thê hiện, sự khởi sinh, và sự biên mât của 


chúng. 


4. Sự Chánh-Niệm về Các Pháp 
NĂM CHƯỚNG-NGẠI 


Tham-dục, sự ác-ý, sự sự đò-đẫn và buồn-ngủ, sự bắt-an và 
hối-tiếc, sự nghi-ngờ. 

Tỉnh-giác về sự thể hiện, sự khởi sinh, và sự biến mất của nó. 
NĂM UÂN BỊ DÍNH-CHẤP 

Sắc-thân, những cảm-giác, những sự nhận-thức, những ý-nghĩ 
(hành vi, sự tạo tác) của tâm, và thức. (Sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức) 











Bài Kinh: Các Nên Tảng Chánh Niệm * 25 








Rõ biết về sự thê hiện, sự khởi sinh, và sự biễn mắt của chúng. 
SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI 


Mắặt và đôi-tượng của mắt, tai và âm-thanh, mũi và mùi- 
hương, lưỡi và mùi-vỊ, thân và những đôi tượng chạm-xúc, 


tâm và những đối-tượng của tâm. 


Tỉnh-giác về về chúng, và sự khởi sinh, sự từ bỏ, và sự không 
khởi sinh trở lại của những gông-cùm bắt nguồn từ cả cơ-sở 
cảm-nhận và đối-tượng của nó. 

BẢY BẢY CHI GIÁC-NGỘ 


Sự chánh-niệm, sự điều-tra tìm hiểu, sự nỗ-lực, sự hoan-hỷ, sự 
tnh-lặng, sự định-tâm, và sự buông xả. (Niệm, trạch pháp, tinh 
tấn, hỷ, khinh an, định, xả) 


Rõ biết về sự có mặt, sự khởi sinh, và sự phát triển của chúng. 
BÓN DIỆU ĐỀ 


Sự khổ, Nguồn-gốc khổ, Sự chấm-dứt khổ, và Con-đường dẫn 
tới sự chấm-dứt khổ. 
BÁT CHI THÁNH ĐẠO 


Chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 


mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh-định. 


Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm 
một cách đúng đắn trong bảy năm ... thậm chí trong bảy ngày, 
thì có thể trông đợi người đó chứng ngộ một trong hai thánh 


quả: (ï) Trí-biết cuối cùng (thánh quả A-la-hán) vào một lúc 








26 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 





nào đó; hoặc (1) nêu vân còn một sô sự dính-châp (thủ), là 


thánh quả Bất-lai. 











PHẢN l: 
CHÁNH-NIỆM VỀ THÂN 


28 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 29 


I1: Hơi-Thở 


Hai mươi năm sau khi Phật giác-ngộ, một Tỳ kheo tên là 
Ananda trở thành người hầu cận của Phật. Một ngày nọ thầy 
Ananda hỏi Phật: 


“Thưa Thế Tôn, nếu người ta hỏi con Thế Tôn có còn thực hành 
thiền hay không, con sẽ trả lời họ ra sao?”. Phật trả lời có; Phật 


vẫn còn tiếp tục thiền. 
“Vậy Thế Tôn đang thực hành loại thiền gì?”, thầy Ananda hỏi. 


“Sự chánh-niệm vào hơïi-thở”, Phật trả lời. 


Thiên về hơi-thở là phương cách lý tưởng nhất để bắt đầu tập 
luyện sự chánh-niệm. Hơi-thở là hành động đều đặn nhất của thân 
chúng ta. Tâm luôn luôn có thể quay về hơi-thở như một đối- 
tượng mục tiêu, bởi vì hơi-thở luôn luôn có sẵn nơi chúng ta. 
Chúng ta đâu cần phải được dạy đề thở. Chúng ta cũng không cần 
phải có kinh nghiệm thiền tập lâu năm mới có thể đặt sự chú-tâm 
vào hơi-thở. Hơi-thở cũng chính là nguồn sống của chúng ta. 
Không có bộ-phận nảo trong cơ thể có thể hoạt động nếu không có 
nguồn cung cấp dưỡng khí ô-xy mà chúng ta lấy được bằng sự 


thở-vô và thở-ra. 


Thêm nữa, thở không phải là hoạt động của riêng al. Mọi sinh 
vật khác nhau về hình dạng và hành vi. Chúng ăn những thức ăn 
khác nhau. Chúng ngủ ở những nơi khác nhau. Nhưng tất cả mọi 
sinh vật đều thở. Thở không khác nhau về tôn giáo, những người 
theo đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, đạo Hồi ... và những 


30 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


người phi tôn giáo đều phải thở. Người giàu và người nghèo, 
người đúng hay người sai, đều thở. Tất cả mọi người và chúng 
sinh đều phải thở. Khi chúng ta chú-tâm vào hơi-thở, chúng ta trở 
nên có chánh-niệm về bản chất chung phố quát này của tất cả mọi 


chúng sinh. 


Mặc dù chúng ta đã và đang thở cả một đời, nhưng chúng ta 
chăng bao giờ chú-tâm vào hơi-thở và chẳng bao giờ biết được cái 
gì đang thực sự diễn ra với hơi-thở. Khi ta chú-tâm vào hơi-thở, 
chúng ta phát hiện ra mọi thứ đều liên quan đến hơi-thở. Việc tu 
tập sự chú-tâm vào hơi-thở là căn bản và không thể thiếu được để 
tạo ra sự bình-an của tâm và sự tiến-bộ về mặt tâm linh. Vì vậy, 
Đức Phật mới khuyên dạy mọi người nên thực tập thiền về hơi- 
thở. 


Ngay chính Đức Phật cũng dùng cách thiền về hơi-thở để 
thành tựu mục tiêu tu hành của mình. Sau khi giác-ngộ, Phật đã kế 
lại rằng trước kia Phật đã từng thiền tập bằng cách “kiểm soát và 
điều khiển hơi-thở một cách cực kỳ khắc khe và kỹ luật”. Nhưng 
Phật phát hiện ra rằng phương pháp ép giữ hơi-thở hay thay đổi 
hơi-thở như vậy chăng giúp gì để trừ bỏ được những ô-nhiễm 
trong tâm. Vì vậy, Phật đã bỏ cách tập kiểm soát hơi-thở và chọn 


cách thực hành theo con đường trung-đạo. 


Vào buổi chiều tối, trong cái đêm Phật giác-ngộ, Phật đã tự hỏi 
chính mình: “Ta nên thiền về cái gì?”. Rồi Phật nhớ lại: “À, lúc 
còn nhỏ ta đã từng dùng hơi-thở. Vậy bây giờ ta sẽ dùng hơi-thở 
để thiền”. Rồi Phật bắt đầu chú-tâm vào hơi-thở như-nó-là. Không 
điều khiển hay can thiệp gì vào hơi-thở. Sau nhiều giờ chánh-niệm 
và định-sâu một cách một cách không lay chuyển, mọi sự đều trở 


nên sáng tỏ đôi với Phật. Mâm mông cuôi cùng của những thói 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 31 


tâm [tập khí] xấu cũng đã biến mất, và Phật đã chứng đắc Sự 


Giác-Ngộ—sự giải-thoát hoàn toàn khỏi mọi sự khô. 


Những Lời Hướng Dẫn Của Đức Phật 


Trong một trong những bài kinh quan trọng nhất, Đức Phật đã 
giảng giải một cách chỉ tiết về cách thực hành “sự chánh-niệm vào 
hơi-thở”. Phật khuyên mọi người đi đến một chỗ yên tĩnh, ví dụ 
như là một nơi trong rừng hay trong ngôi nhà ít tiếng ồn—một nơi 
nào vắng vẻ để ta không bị quấy rầy và không còn bận tâm với 
những mối lo toan hàng ngày. Ngồi ở đó và bắt đầu thiết lập sự 


chánh-niệm “ở trước mặt”, theo lời Phật dạy. 


Trong lời dạy này, Phật không phải chỉ cho chúng ta đặt sự 
chú-tâm vào một cái gì ở trước mặt chúng ta. Mà ý Phật chỉ chúng 
ta phải chú-tâm vào giây-phút hiện tại. Chúng ta không thể sống 
trong quá khứ, cũng không thể sống trong tương lai. Ngay cả khi 
chúng ta đang øhớ về một điều gì trong quá khứ, chúng ta cũng 
nên hiểu rằng cái sự-nhớ đó là đang điển ra ngay-bây-giờ. (Trong 
tiếng Việt, chúng ta cũng hay dùng cụm từ “ngay rước mặt” hay 
“ngay trước mắt” để chỉ một sự việc đang diễn ra ngay trong thời- 
khắc hiện tại). Chỉ có một nơi và thời gian duy nhất thực sự có 
mặt cho chúng ta đó là ngay fại-đây và báy-giở. Vì lý do đó, 
chúng ta thiết lập sự chánh-niệm băng cách chú-tâm vào ngay cái 
thời-khắc của hơi-thở-vô và hơi-thở-ra. 


Phật tiếp tục dạy, ngay sau khi ta đã thiết lập tâm có mặt trong 
thời-khắc hiện tại, ta bắt đầu ngồi xuống với tư-thế thoải mái, hai 
chân chéo nhau, giữ thân ngồi thắng—thắng tự nhiên chứ không 
phải thắng một cách cứng nhắc hay gồng cứng. [Những tư-thế 


thoải mái để ngồi thiền sẽ được nói rõ trong Chương tiếp theo]. 


32 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Rồi sau đó ta tập trung tâm vào hơi-thở đang đi vô và đang đi ra, 


VÔ Và ra, VÔ Và ra... 


Trong nhiều hướng dẫn, Phật cũng nói về thở hơi-thở dài, thở 
hơi-thở ngắn. Chúng ta ý thức biết được đôi lúc hơi-thở nó dài, đôi 
lúc hơi-thở nó ngắn. Sự thay-đổi ngắn dài là tự nhiên. Nếu chúng 
ta nhìn một đứa bé đang nằm ngủ, ta sẽ thấy bé bắt đầu thở đều 
đặn bình thường. Sau đó đứa bé chuyên qua hơi-thở dài. Và lúc 
khác thì quay lại hơi-thở đều đặn bình thường. (Nghĩa là hơi-thở 


của đứa bé lúc đêu, lúc ngăn, lúc dài một cách tự nhiên). 


Phật dạy rằng, khi thở vô một hơi-thở dài, chúng ta biết “Ta 
thở vô hơi-thở dài” và khi thở hơi ra hơi-thở dài, ta biết “Ta thở ra 
hơi-thở dài”. Thở vô hơi-thở ngắn, ta biết “Ta thở vô hơi-thở 
ngăn” và thở ra hơi-thở ngắn, ta biết “Ta thở ra hơi-thở ngắn”. 
Điều đó không có nghĩa là Phật chỉ ta phải cỗ ý thở dài hay thở 
ngắn, không có nghĩa là ta phải hít vô hơi-thở dài và đây ra hơi- 
thở dài, hay phải hít vào hơi-thở ngắn và đây ra hơi-thở ngăn. Nếu 
chúng ta o ép hơi-thở như vậy, thì hơi-thở không thở theo nhịp tự 
nhiên của nó. Và chúng ta sẽ bị mệt. Thiền về hơi-thở không phải 
là bài tập thể dục về thở. (Cũng không phải như bài luyện tập khí 
công). Khi thiền, chứng 0a chỉ đơn giản là dùng hơi-thở làm đổi- 
tượng để tu tập sự chánh-niệm vào đó. (Vì vậy, hơi-thở nó thở 


sao, ta chỉ cân quan sát nó như vậy). 


Chúng ta khám phá ra được rằng, khi chúng ta chú-tâm vào 
nhịp thở tự nhiên của hơi-thở thì hơi-thở sẽ êm dịu lại. Đồng thời, 
tâm cũng lắng lặng xuống. Tất cả đều xảy ra một cách tự nhiên. 
Sự chú-tâm có chánh-niệm tự nó làm cho hơi-thở êm dịu, nhẹ 
nhàng. Nếu cố ý hay o ép hơi-thở thì sẽ tác dụng ngược lại. Khi 
chúng ta bị kích động hay cố sức làm gì, thì hơi-thở sẽ nhanh hơn, 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 33 


gấp hơn. Trong tình huống nảy, chúng ta nên chú-tâm vào hơi-thở 
nhanh và nhận biết sự kích động, làm vậy ta sẽ làm cho tâm dịu lại 
và sự kích động sẽ tự nó biến mắt. 


Chúng ta cũng nhận biết rằng, khi chúng ta thở vô và thở ra 
một cách chánh-niệm, chúng ta trải nghiệm cảm-giác từng hơi-thở 
vô và hơi-thở ra. Những cảm-nhận sẽ thay đổi khi hơi-thở thay 
đối. Do vậy, chúng ta quan sát hơi-thở thay đổi và những cảm- 
nhận thay đối đó. Chăng hạn, chúng ta sẽ nhận thấy đôi lúc hơi- 
thở là cạn, đôi lúc hơi-thở là sâu. Đôi khi dễ thở; lúc khác thì khó 
thở. Chúng ta quan sát những biến-đổi đó. 


Cũng vậy, chúng ta có thể nhận biết những loại cảm-giác vi tế 
[tinh vi], kiểu như cảm-giác “có chút bất an và sự giải tỏa bất an”, 
hay “có chút áp lực và giải tỏa áp lực” vậy. Sự chánh-niệm giúp 
chúng ta nhận biết được rằng khi phổi chúng ta đầy dưỡng khí, 
chúng ta cảm thấy “một chút” áp lực hay căng thắng ở phôi. Và khi 
chúng ta thở ra, căng thắng từ từ được giải tỏa. Nhưng đến khi 
phổi hết sạch dưỡng khí, chúng ta cảm thấy “một chút bất an bởi 
vì không có dưỡng khí trong phổi. Vì vậy, ta thở vô thì sự bất an 
từ từ được giải tỏa. Như cách hơi-thở vận hành, chúng ta vừa có 
được sự dễ chịu, nhưng cũng vừa nhận lại áp lực. (Hình như đó là 


cơ chê sòng phăng và động lực tự nhiên của sự-sông). 


Dĩ nhiên, chúng ta phải chú-tâm vào chu kỳ hơi-thở vô-ra để 
nhận biết được những sự thay-đổi đó. Rồi chúng ta hiểu ngay 
rằng: không thể nào chúng ta tránh né được chúng. Rằng khi 
chúng ta thở vô, cảm thấy dễ chịu, và rồi chút căng thăng. Khi 
chúng ta thở ra, cảm thấy giải tỏa căng thăng, và rồi chút bất an. 
Nhưng ngay cả cái cơ chế nhỏ bé tỉnh vi này cũng dạy cho chúng 


ta được bài học. Đó là: sau khi đã biết vậy, chúng ta nên nhắc nhở 


34 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


mình không nên bực tức hay thất vọng khi chúng ta gặp sự căng 
thăng. Đó là: khi chúng ta cảm thấy dễ chịu sướng khoái, hãy nhắc 
nhở mình không nên dính mắc hay tham chấp vào nó. (Đó là bài 
học giúp chúng ta giữ cho tâm được quân bình và buông xả trong 


mọi sự sướng hay sự khô). 


Vì vậy, khi chúng ta thở vô và thở ra, chúng ta cô gắng duy trì 
sự buông-xả, một sự cân-bằng của tâm, sự bình-tâm. Chúng ta 
nhắc nhở mình rằng, sự ưa thích những cảm-giác dễ chịu [lạc thọ] 
thường khởi sinh từ tham-muốn, và nó sẽ dẫn đến dục-vọng về 
khoái-lạc giác quan [dục ái]. Nhưng khi chúng ta thèm khát khoái 
lạc, chúng ta thường bị khổ đau, bởi vì cũng giống như tất cả mọi 
thứ vô-thường, những khoái-lạc rồi cũng đổi thay và phai biến. 
Chúng ta cũng nhắc nhở mình rằng, thói quen né tránh những 
cảm-giác khó chịu [khổ thọ] thường khởi sinh từ sự bực bội hay 
bất mãn, và nó có thê dẫn đến sự sân [giận, ác ý]. Vì vậy, chúng ta 
cứ để cảm-giác khó chịu đó biến đi, và ta quay lại chú-tâm vào 
hơI-thở. 


Thân—Hơï- Thở 


Chúng ta cũng cần chú-tâm vào phần “đầu, giữa, và kết” của 
từng hơi-thở vô và hơi-thở ra. Việc tỉnh-giác (rõ biết) vào toàn bộ 
chu kỳ hơi-thở được gọi là “sự chánh-niệm về thân hơi-thở”. Khi 
tâm đang tham dự vào /hân hơi-thở,Š thì tâm và hơi-thở được thư 
giãn. Khi cả hai được thư giãn, thì thân cũng được thư giãn. Điều 
nảy có được như vậy là vì hơi-thở là một phần của thân. Việc chú- 
tâm vào thân hơi-thở là một phần của sự chánh-niệm “hân trong 
thân”, theo như lời hướng dẫn của Phật. Sự chánh-niệm giúp 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 35 


chúng ta nhìn thấy được hơi-thở và thân là không hoàn toàn riêng 


nhau. 


Chúng ta trải nghiệm được mối quan hệ giữa hơi-thở và thân 
khi chúng ta nhận biết sự lên xuống của vùng bụng khi đang thở 
vô ra. Một số thiền sư dạy nên chú-tâm vào sự chuyền động lên 
xuống của bụng để theo dõi hơi-thở vô ra (như thiền sư Mahasi ở 
Miến Điện). Khi chúng ta thở vô thì bụng giãn ra, khi ta thở ra thì 
bụng xẹp lại. Nhưng thực tẾ, sự chuyên động lên xuống của bụng 
là bước thứ hai của sự lên xuống của thân. Bước đầu xảy ra ở ngay 
chóp mũi. Thở vô là sự lên, thở ra là sự xuống. Băng sự chánh- 
niệm, chúng ta có thể nhận biết một cách siêu vi rằng cơ thể của 
chúng ta giãn ra [phông lên] khi chúng ta thở vô và nó co lại [xẹp 


xuống] khi chúng ta thở ra. 


Trong khi nhận biết những sự việc này, chúng ta cũng cảm- 
giác được sự giãn ra, sự co lại, và nhiều chuyển động vi tế trong 
toàn bộ cơ thể. Những chuyên động này cũng xảy ra tương tự 
trong tất cả sự vật vật chất khác. Ngay cả những bức tường cũng 
thở! Vào mùa hè, chúng giãn ra; vào mùa đông, chúng co lại. 
Những nhà vật lý thiên văn cũng đã nói với chúng ta rằng toàn bộ 
vũ trụ đều thực sự luôn đang co giãn. Tuy nhiên, để thực hành sự 
chánh-niệm cho mục tiêu thiền của chúng ta, chúng ta chỉ cần ý 


thức chú-tâm vào sự co-giãn của thân chúng ta mà thôi. 


Những Yếu-Tố Bên Trong & Bên Ngoài 

Một cách khác để chúng ta thấy rõ mối quan hệ giữa hơi-thở 
và thân là nhận biết được hơi-thở bao gồm bốn yếu-tố: đất, nước, 
khí, nhiệt. Tất cả mọi thứ vật chất, bao gồm cả sắc-thân, đều bao 


36 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


gồm những yêu-tô này (thường được gọi là bốn yếu-tố lớn hay tứ- 
đạ]). 


Khi chúng ta thực hành “sự chánh-niệm hơi-thở”, chúng ta 
nhận ra yếu-tố đất (thể cứng) trong hơi-thở làm khởi sinh lên áp 
lực, sự giải tỏa, và những cảm-nhận khác khi hơi-thở tiếp XxÚC VỚI 
mũi, phối, và bụng. Tương tự, chúng ta cũng có thể nhận biết hơi- 
thở là khô khi yêu-tô nước thấp. Khi chúng ta cảm thấy độ âm ướt 


trong hơi-thở, thì yếu-tố nước là cao. 


Chức năng của yếu-tô khí là sự chuyển động và năng lượng. 
Chúng ta trải nghiệm hay cảm nhận được hơi-thở là nhờ yếu-tố 
gió (khí động) của nó. Còn nhiệt độ của hơi-thở là do yếu-tố nhiệt 
trong nó. Nhiệt biến đổi nóng lạnh. Khi yếu-tố nhiệt cao, ta nói 
hơi-thở nóng. Khi yếu-tô nhiệt thấp, ta nói hơi-thở lạnh. 


Bên cạnh bốn yếu-tô tứ-đại này, những bộ-phận trong cơ thể 
chúng ta—bao gồm cả hơi-thở—được phân loại theo bên trong và 
bên ngoài. Những yếu-tố bên trong cơ thê gọi là bên trong; những 
yếu-tô bên ngoài cơ thê là bên ngoài. Nếu nghĩ theo cách phân biệt 
này, thì hơi-thở hít vô là yếu-tố bên trong. Khi thở ra, hơi-thở hòa 
vào không khí bên ngoài, thì hơi-thở ra là bên ngoài. Chúng ta 
cũng có thể nói rằng hân trong là sự-thở vô, và £hân ngoài là sự- 


thở ra. 


Trong “Đại Kinh Khuyên Dạy La-Hầu-La” (Maha Raulavada 
Suía), Phật cũng đã giải thích cho người con trai Rahula của mình 
ý nghĩa những chữ “bên trong” và “bên ngoài” khi nói về bốn 
yếu-tô của cơ thể. Về yếu-tó khí, Phật nói rằng: “Bát cứ khí nào ở 
bên trong thân một người... khí đang đi lên, khí đang đi xuống, 
khí trong tứ chỉ, hơi-thở vô và hơi-thở ra ... thì được gọi là yếu-tõ 


khí bên trong. ` 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 37 


Phật cũng giảng giải thêm rằng, “Cả yếu-tô khí bên trong và 
yếu-tô khí bên ngoài đều chỉ là yếu-tố khí.” Chỗ này cũng rất quan 
trọng, bởi vì chúng ta thường bị dính chấp vào những thứ gì chúng 
ta nhận thức [tưởng] là thuộc về chúng ta. Nếu nhìn bằng “trí-tuệ 


z 
32 


đúng đắn”, chúng ta sẽ biết được răng ngay cả hơi khí chúng ta hít 
thở vô [khí bên trong] thì cũng “không phải là °của ta`, đó không 
phải là cái 1a, và đó không phải là “bản ngã của ta” Khi người 
đó nhìn thấy nó đích thực là như vậy ... thì người đó trở nên 
không còn ảo tưởng với yếu-tô khí nữa, và làm cho tâm không còn 


dính cháp vào yếu-tô khí nữa”. 


Đi xa hơn, Phật giảng thêm về yếu-tố khí như vầy. Đôi khi 
không khí bị tác động mạnh (như áp cao, áp thấp khắp nơi) thì nó 
có thể “cuốn sạch các làng mạc, đô thị, thành phố, quận ly và các 
xứ sở”, ví dụ như những trận bão cuốn hay lốc xoáy. Khi khác thì 
khí không động, vào tháng cuối cùng của mùa nóng, người ta phải 
“từn gió bằng cách dùng quạt hay ông bể thổi, và thậm chí không 


một cọng tranh nào ở rìa mái nhà lay động”. 


Những sự biến đổi theo mùa của yếu-tố khí bên ngoàải, mà tất 
cả chúng ta đã từng nếm trải, chứng minh một cách sinh động rằng 
“bếu-tố khí là lớn mạnh, là vô thường, luôn luôn biến đổi, tàn 
phai, và biến mắt”. 

Một cách tương tự, bản chất của 03 yếu-tố đất, nước, nhiệt bên 
trong và bên ngoài cơ thể cũng giống như vậy. Vì lẽ này, Đức 
Phật mới nói rằng: “Thân này là cái gì, khi nó chỉ là sự tham chấp 
bằng dục-vọng và chẳng tôn tại bao lâu?”. Phật nhắc chúng ta 
rằng, thân này được làm từ bốn yếu-tố luôn luôn đang bị tiêu hủy, 
đang biến mất, đang biến đổi. Vì vậy, “không thể nào coi nó là cái 


Ta hay cí của-ta ` hay “bản ngã của ta` cho được.” 


38 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Hơi Thở và Các Uấn 

Từ những sự giảng giải trên đây về các yếu-tố tứ-đại có trong 
hơi-thở, chúng ta thấy rằng “sự chánh-niệm về hơi-thở' chỉ cho 
chúng ta một hướng đi quan trọng. Nếu chúng ta thực hành theo 
sương của Phật và dùng hơi-thở để xem xét hệ thống thân-tâm 
như nó là, thì chúng ta sẽ có được trí-tuệ nhìn sâu vào một số vấn 
đề căn bản của Giáo Pháp. Như Đức Phật đã giải thích: “7ất cả 
các pháp khởi sinh từ sự chú-tâm (tác ý)”. Trong số các pháp, 
chúng ta bắt đầu học hỏi về năm uấn (tập hợp, tô hợp, đồng)— 
gồm có uân của sắc-thân và uân của những cảm-giác, những sự 
nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức [sắc, thọ, tưởng, hành, thức]—— 
Năm uần này kết cầu thành “thân và tâm”. 

Chúng ta hãy nhìn qua năm uẫn khi áp dụng vào hơi-thở. 
“Thân hơi-thở' và tất cả những thể vật chất gồm cả cơ thê là thuộc 
về sắc-uẩn [tập hợp những thứ thuộc sắc-thân vật chất]. Chúng ta 
đã từng ghi nhận chúng ta cảm nhận sự tiếp-xúc của hơi-thở ở 
mũi, ở phối và ở bụng bởi vì hơi-thở là một loại thể chất hay thê 
dạng. Trong từng mỗi khoảng-khắc, thể dạng của hơi-thở thay đối, 
như khi chúng ta chú-tâm vào mũi hay bụng. (Ví dụ, thể dạng vật 
chất của hơi-thở như một luồng khí hẹp đi qua lỗ mũi, nhưng thể 
dạng của nó thay đối và tỏa rộng ra khắp nơi trong những bộ-phận 


nằm bên trong vùng bụng) 


Bồn uấn còn lại thì mô tả những trải nghiệm thuộc phần tâm. 
Thọ-uẩn [tập hợp những cảm-giác] chỉ về những cảm-nhận về hơï- 
thở và những cảm-xúc mà chúng ta trải nghiệm theo cảm-nhận đó. 
“Sự bắất-an” mà chúng ta cảm giác khi chúng ta cảm nhận hai lá 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 39 


phổi trống không, và “cảm-giác giải tỏa” khi chúng ta thở vô đều 
thuộc về uẫn này. 

Thứ ba là /ưởng-uẩn [tập hợp những sự nhận-thức]. Chúng ta 
có thê dùng hơi-thở như một đối-tượng thiền chính là bởi vì tâm 
chúng ta nhận thức được nó. (Nếu tâm không nhận thức được hơi- 
thở thì chúng ta đã không dùng hơi-thở để thiền, để quan sát, để 


chú tâm vào nó). 


Thứ tư là hành-uẩn [tập hợp những ý-nghĩ tạo tác; những sự 
tạo-tác cố ý] gồm có tất cả những hành-động của tâm [hành-động 
có ý, hành-vi tạo tác] bao gồm cả những ý nghĩ, ý kiến, ý định, và 
quyết định. (Đây cũng được gọi là những hành-động tạo nghiệp 
bởi vì chúng là những hành-vi cô ý). Cái ý-nghĩ “đây là cảm-giác 
về hơi-thở” và sự quyết định chú-tâm vào hơi-thở đều là thuộc về 


hành-uân này. 


Thứ năm là /c-uẩn [tập hợp thức], nó là cơ sở của tất cả mọi 
trải nghiệm thuộc về tâm. Chúng ta trở nên tỉnh-giác biết được 
những thay đổi trong 04 uân kia là nhờ có thức-uân này. Nhưng 
thức cũng luôn luôn thay đối khi thê vật chất (sắc) của hơi-thở và 
những cảm-giác (thọ), những sự nhận-thức (tưởng), và những ý- 
nghĩ (hành) thay đổi. (Thức luôn thay đôi khi các uẫn còn lại thay 
đổi). 

Trong bài kinh nói về “sự chánh-niệm hơi-thở', Đức Phật dạy 
chúng ta rằng: “Chánh niệm về tính vô-thường, thở vô; chánh 
niệm về tỉnh vô-thường thở ra. Chánh niệm về chán-bỏ, thở vô; 
chánh niệm về sự chán-bỏ, thở ra. Chánh niệm về sự chấm-dứt, 
thở vô; chánh niệm về sự chấm-dứt thở ra. Chánh niệm vỀ sự từ- 


bỏ, thở vô, chánh niệm về sự từ-bỏ, thở ra`. 


40 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Khi chúng ta áp dụng những lời kinh này vào năm uẫn của 
hơi-thở, chúng ta nhận biết tất cả năm uân đều gồm có 03 khoảng- 
khắc vi tế: khoảng-khắc sinh, khoảng-khắc trụ (có mặt, kéo dài), 
và khoảng-khắc diệt (biết mất). (Sinh, trụ, diệt). Tất cả mọi sự vật 
hiện tượng [mọi pháp] đều có cùng bản chất này. Hoạt động “sinh, 
trụ, diệt” này không bao giờ ngừng lại. Đó là bản chất của tính vô- 
thường. Sắc-thân, những cảm-giác, những sự nhận-thức, những ý- 
nghĩ, và ngay cả thức [sắc, hay thọ, tưởng, hành, hay thức] đều 
không bao giờ còn tồn tại một mình ở đâu đó. Chúng chấm dứt 
không để lại một dấu vết gì. Một khi chúng đã biến mất, thì biến 
mất vĩnh viễn. Năm uân mới: sắc-thân zới, những cảm-giác, 
những sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và thức mới [sắc, hay thọ, 
tưởng, hành, thức z7] luôn luôn xuất hiện. Khi quan sát những 
bản chất tự nhiên và quy luật tự nhiên này, chúng ta học được 
cách buông-bỏ cái thói tâm tham chấp và luyến ái vào các bộ-phận 


của thân. 


Sự Kiên Nhẫn và Niềm Vui 


Ngay sau đây tôi sẽ gợi ý về kỹ thuật căn bản để các bạn bắt 
đầu thực tập thiền chánh-niệm vào hơi-thở. Hãy dành thời gian để 
thực tập. Cố gắng đừng mất kiên nhẫn, hay nôn nóng trải nghiệm 
được ngay những điều mới lạ. Hãy để mọi sự bộc lộ và đến với 


bạn một cách tự nhiên. 


Người đời ngày nay rất giỏi thao tác mọi việc xảy ra một cách 
nhanh chóng. Máy vi tính, email, và điện thoại di động và các ứng 
dụng là rất nhanh chóng. Máy giặt và máy sấy, máy làm bánh mì 
ăn liền, và mấy pha cà phê uống ngay là những tiện nghi tiết kiệm 


được rất nhiều thời gian. Nhưng rất nhiều người không có thời 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * 41 


gian đê cười. Họ không có thời gian đê cho niêm vui phát triên 


một cách tự nhiên. 


Một ngày nọ, có một người muốn chụp hình tôi và bảo tôi hãy 
thư giãn và tự nhiên khi ông ấy chụp hình. Khi ông cằm máy sẵn 
sảng, ông lại bảo: “Thầy, cười lên”. Vì vậy nên tôi hỏi ông ta: 
“Anh bảo tôi tự nhiên. Bây giờ anh bảo tôi cười lên. Vậy ông 
muốn tôi tự nhiên hay tôi cười lên?”. Khi điều gì vui hay đáng 
cười, thì nụ cười sẽ xảy ra tự nhiên. Chúng ta cũng cười khi mình 
bị stress, căng thăng, và cười để giúp sự sợ sệt biến mất. Khi 
khuôn mặt của chúng ta trở nên tĩnh lặng và thanh bình, và chúng 
ta cười bằng trái tim thanh thản mà không cần phải mở miệng để 
lộ hàm răng. Đó là kiểu nụ cười của Đức Phật. Theo kinh điền, 


Phật luôn luôn có một nụ cười trầm mặc và đây trí tuệ như vậy.” 


Khi chúng ta có được kinh nghiệm bằng “sự chánh niệm về 
hơi-thở', chúng ta sẽ dần dần vượt qua được những chướng-ngại 
như sự đò-đẫn và buồn-ngủ, sự bất-an và hối-tiếc, và những 
chướng-ngại khác cản trở sự định-tâm. Khi tâm được định-sâu, 
chúng ta cười bằng trái tim. Điều này không quá khó hiểu. Như 
chúng ta đã thấy, hơi-thở là một phần của thân. Khi chúng ta thư 
giãn hơi-thở, thân trở nên thư giãn. Hơi-thở thì không có tham, 
sân, si, và nỗi sợ nào cả. Khi tâm hòa nhập với hơi-thở thì tâm tạm 
thời không bị dính tham, sân, s1, và sợ hãi. Thư giãn hơi-thở, thở 
vô. Thư giãn hơi-thở, thở ra. Thì niềm-vui hoan hỷ sẽ sinh ra một 
cách tự nhiên. 


Với từng bước nhỏ của thiền tập, bạn sẽ có thêm một ít trí tuệ. 
Hãy thiền tập với sự kiên nhẫn. Đừng vội vã nôn nóng. Hãy để 
những trí-tuệ tự hiển lộ. Hãy liên tưởng đến ví dụ về những con gà 


mái nôn nóng. Nó nôn nóng thây các con gà con nở ra, nên nó cứ 


42 * Bắn Nên Tảng Chánh Niệm 


đứng lên, lật lật, xoay xoay mấy cái trứng để coi. Nhưng nó chăng 
bao giờ thấy con gà con nào nở ra từ những cái trứng đó. Có 
những con gà mái khác thì kiên nhẫn nằm ấp trứng. Khi trứng 
được ấp đủ nhiệt lượng và thời gian một cách đúng đắn, những 
con gà con sẽ từ từ mô lớp vỏ trứng để chào đời. Lúc đó con gà 


mẹ sẽ thấy được kết quả những con gà con lành lặn và khỏe mạnh. 








m Những Điểm Chính để thực hành “Thiền về Hơi-Thở? 
Chọn một nơi yên tĩnh, nơi bạn có một mình và không bị quấy 
rÂy. 
Mang sự chú-tâm về ngay hiện-tại. 
Chọn một tư-thế ngồi mà mình thoải mái, ngồi với thân thư giãn 
và thắng đứng, không phải thăng cứng. Tốt nhất là tập cách ngồi 
kiết già hay bán già. 
- Đặt hai tay lên lòng chân, dưới bụng, hai bàn tay ngửa lên, bàn 
tay phải đặt lên bàn tay trái, hai đầu hai ngón tay cái chạm nhau. 
-Nhắm mắt lại, hoặc có thể hé nửa hai mắt. 
)> Tập trung sự chú-tâm vào hơi-thở đi vô và đi ra. 
Để tạo sự chánh-niệm sâu hơn, có gắng đếm: 

Thở vô và thở ra. Nói thầm “một”. 

Thở vô và thở ra. Nói thầm “hai”. 

Thở vô và thở ra. Nói thầm “ba”. 

Tiếp tục đếm đến mười. 


Thở vô và thở ra. Nói thâm “mười”. 








Thở vô và thở ra. Nói thâm “chín”. 








Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 43 








Thở vô và thở ra. Nói thầm “tám”. 

Tiếp tục đếm đến một. 
Khi bạn hoàn thành xong vòng đếm như vậy, trụ tâm vào đối- 
tượng thiền chính—đó là hơi-thở (hoặc cảm-giác, ý-nghĩ, hay sự 


phông lên-xẹp xuống, hoặc thức). 


Nếu có sự xao-lãng như sự bắt-an động vọng, hay sự nghi-ngờ 
xảy ra, đừng có theo sự xao-lãng mà làm cho nó lớn thêm. Thay vì 
vậy tự nhắc thầm với mình: “Để ta nghĩ ta bắt đầu từ đâu. Ta đã 
bắt đầu từ hơi-thở. Không khó để tìm lại hơi-thở của ta.” Thở 
nhanh vài nhịp và kéo sự chú-tâm về lại hơi-thở và nhịp điệu tự 
nhiên của nó. 

Nếu tâm lăng xăng xao lãng khỏi sự chú tâm vào hơi-thở, đừng 
bực mình. Cứ đơn giản nghĩ rằng từ nảy giờ mình đã đang nghĩ 
tưởng, vọng tưởng, hay lo lắng lan man. Như vậy là thành công 
tuyệt vời. Ngay sau đó, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo sự chú- 
tâm về lại hơi-thở. Và cứ làm như vậy trong lần kế tiếp, và lần tiếp 


theo, và lần tiếp theo nữa. 


Khi bạn cảm thấy buồn-ngủ hay ngu-mờ, hãy cô gắng thêm một 
chút chú-tâm vào cái cảm-nhận về sự tiếp-xúc của hơi-thở vô và 
hơi-thở ra. Nếu sự chú-tâm mạnh hơn như vậy cũng không giúp 
được, thì hãy đứng dậy và tiếp tục thiền trong tư thế đứng-thiền, 
hoặc thử tư thế đi-thiền. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn về 02 tư thế 
đứng-thiền và đi thiền này trong chương tiếp theo. 


Nếu bạn bắt đầu thấy đau, cố gắng giải quyết cách bên ngoài 
trước. Nới lỏng y phục và kiểm tra tư thế ngồi xem mình có đang 
ngồi xiêu vẹo hay không. Chuyển sang tư thế ngồi nào mà mình 
có thê duy trì sự cân băng được lâu nhất (được mô tả trong chương 


tiếp theo). Nếu những sự điều chỉnh này không giúp được, thì làm 








44 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


việc thăng với sự đau: dùng cái cảm-nhận đau đó làm đối-tượng 
của thiền. Quan sát cảm-nhận và quan sát nó thay đôi như thế nào. 
Nêu còn thắc mặc vân đê gì, hỏi nhờ người có kinh nghiệm 
thiên đê được giúp đỡ. Hãy nhớ răng có hàng triệu người đã thực 
hành thiên chánh-niệm hơi-thở đê đạt được sự sáng tỏ và bình an 


của tâm. 


)- Tiếp tục thực hành với sự kiên-nhẫn. 








Phần 1: Chánh-Niệm Vẻ Thân * 45 


2: Bốn Tư-Thé 


Suốt trọn một đêm, ngài Anada thực hành Bốn Nền Tảng Chánh- 
Niệm. Bởi vì tâm của thầy đã trong sạch, sắc bén, và mạnh mẽ, 
thầy nhận thức được mỗi bộ-phận thân của mình, từng chuyển 
động nhỏ bé nhất của thân, từng cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, 


và ngay cả thức đều là vô-thường, khổ, và vô-ngã. 


Vào rạng sáng, ngay khi thầy đang ngã người để nằm xuống, thầy 
nhấc chân lên. Ngay cái khoảng-khắc đó, ngài chứng đắc sự giác- 


ngộ. 


Thật vậy, khi tâm của một người đã hoàn toàn sáng tỏ và sự 
chánh-niệm mạnh mẽ, thì người đó có thể chứng đắc sự giác-ngộ 


một cách nhanh chóng, ngay cả khi đang nhấc hai chân lên. 


Chúng ta có thể tu tập phát triển sự chánh-niệm bằng cách 
chú-tâm hoàn toàn vào bất kỳ bộ-phận nào của thân! Chúng ta đã 
từng biết được “sự chánh-niệm hơi-thở” đã giúp chúng ta trở nên 
được tĩnh lặng và bình an và đạt được những trí tuệ quý báu để 
nhìn sâu vào những thông điệp của Đức Phật. Và tương tự chúng 
ta cũng có thể áp dụng cách tương tự vào các tư-thế và những cử- 


động của thân. 


Trong bài kinh “Cách Nên Tảng Chánh-Niệm”, Phật đã giảng 
dạy những cách chánh-niệm vào một trong 04 tư-thế—ngồi, đứng, 
đi, nằm—có thê làm cho sự tỉnh-giác thêm sâu sắc. Hầu hết mọi 
lúc chúng ta đều nói về việc ngồi-thiền và đi-thiỀn nhưng ít ai nói 


nhiêu về tư thê đứng-thiên và năm-thiên. Tuy nhiên, bởi vì tât cả 


46 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


các tư thế đều quan trọng cho nên Phật đã không quên hướng dẫn 
đủ 04 tư thế đề thực tập sự chánh-niệm. 


Ngài Anada không phải là một học trò duy nhất của Đức Phật 
chứng đắc sự giác-ngộ bằng sự chánh-niệm vào những củ-động 
của thân. Ngài Cakkhupala, một đệ tử khác của Phật cũng chứng 
ngộ khi đang đi một cách chánh-niệm. Tôi sẽ nói hết những hướng 
dẫn về việc đi-thiền có chánh-niệm ở phần sau của chương này. 


Trước tiên, chúng ta hãy bàn vê sự chánh-niệm vào tư thê “ngóô?”. 


Tư Thế Ngồi 


Khi chúng ta ngôi để thiền, chúng ta nên chọn một tư thế ngồi 
và coi sơ bộ toàn thân bên ngoài đề thấy tư thế ngồi đã được đúng 
chưa. Coi để thấy được phần thân trên, phần thân dưới eo đã được 
thắng thóm và thăng đứng hay chưa. Thân nên được giữ một cách 
thư giãn, không gồng cứng. Hai bàn tay đặt lên nhau và đặt bên 
trên lòng chân và dưới bụng. Tay phải đặt lên tay trái, lòng bàn tay 
ngửa lên và hai ngón tay cái chạm nhau. Hai mắt nhắm lại; hoặc 


có thê hé nửa hai mắt, đặc biệt khi đang bị sự buôn-ngủ. 


Như vậy kiểu ngồi nào là tốt nhất đề ngồi thiền? 


- Kiểu ngồi Hoa Sen 

Còn gọi là kiểu ngồi Kiết Già. Trong phần giới thiệu của bài 
kinh “Các Nên Tảng Chánh-Niệm” thì không có kiểu ngồi nào 
được đề cập đến ngoài kiêu ngồi Hoa Sen. Trong tư thế ngồi này, 
cả hai đầu gối đều chạm sàn. Hai chân được bắt chéo nhau ngang 
phần ống chân. Bàn chân trái đặt trên đùi phải và bản chân phải 
đặt trên đùi trái. Hai gót chân ngửa lên trên như hai cánh sen vậy. 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * 41 


(Khi bạn ngồi lên trên gối ngồi thiền, thì tự động hai đầu gối sẽ 


chạm xuống sàn, tạo thành thế kiềng vững chắc!). 


Khi chúng ta ngồi được đúng tư thế này, toàn thân vững chãi. 
Cột sống thắng và phối sẽ co giãn một cách nhẹ nhàng. Máu sẽ 
được lưu thông tốt, ít nhất là phần thân trên. Thông thường khi 
thân và tâm được thư giãn thì người ngồi thiền dễ bị buồn-ngủ. 
Nhưng khi chúng ta ngồi với tư thế Hoa Sen này thì chúng ta ít bị 
buôn-ngủ hơn, bởi vì thân được giữ thăng đứng. 

Đối với rất nhiều người, kiêu ngồi Hoa Sen này không phải là 
dễ ngồi. Nhưng bất kỳ kiểu ngôi nào nếu ai bắt đầu tập ngồi thì 
cũng cảm thấy khó khăn ít nhiều. Chẳng hạn, chúng ta thường thất 
bại nhiều lần khi tập đi xe đạp trước chúng ta có thê đi được nó. 
Nhưng cũng băng cách tập hàng ngày, rồi bạn cũng sẽ thành thục. 
Đề bắt đầu làm quen với tư thế Hoa Sen đáng quý này, hãy cô tập 
ngồi tư thế này trong một hai phút mỗi ngày trong vài ngày. Đừng 
mong đợi sẽ không bị đau, chắc chắn sẽ cảm-giác đau chân hay 
lưng ít nhiều. Sau vài ngày, tăng thời gian ngồi lên vài phút, và 
sau đó cứ tiếp tục tăng lên một hai phút nữa trong những ngày tiếp 
theo. Nên nhớ rằng tư thế ngồi không dễ tập được một cách nhanh 


chóng trong ngày một ngày hai. 


Rất nhiều năm, bản thân tôi cũng ngồi thiền bằng tư thế Nửa 
Hoa Sen (Bán Già) mà thôi. Cho đến tận khi tôi đã 65 tuổi, một 
ngày nọ tôi nghĩ mình hãy cố tập ngồi tư thế Hoa Sen. Tôi ngồi 
được chỉ năm phút. Rất đau! Tôi nghĩ răng máu không còn lưu 
thông trong hai chân, và thậm chí còn chân mình có thể bị hoại tử 
rồi phải bị cắt bỏ! Ngay sau khi ý nghĩ này khởi sinh, tôi đổi lại tư 
thế ngồi Nửa Hoa Sen như bình thường. Nhưng ngày hôm sau tôi 
thử tập lại. Lần này tôi ngồi được khoảng tám phút trước khi cơn 


48 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


đau bắt đầu. Sau mười phút, đau quá không chịu được. Tuy nhiên, 
thay vì đổi lại tư thế dễ hơn thông thường, tôi cố gắng ngồi thêm 
một ít nữa. Mặc dù tôi đã ngồi thiền trong tư thế Nửa Hoa Sen kia 
đã 45 năm, nhưng trong vòng 03 tuần tôi đã có thể ngồi kiểu Hoa 


Sen liên tục trong một tiếng đồng hô. 


Nhiêu người khỏe mạnh có thê học ngôi cách ngôi Hoa Sen 
nêu họ kiên trì như tôi, thì có thê ngôi được nhanh. Tuy nhiên, 
nhiêu người có một sô khó khăn vê cơ thê thì không nên cô ép 


mình tập ngôi kiêu ngôi này. 


° Kiêu ngôi Nửa Hoa Sen 


Còn được gọi là kiểu ngồi Bán Già. Trong kiểu ngồi này, hai 
đầu gối cũng chạm sàn. Một chân năm trên sàn từ đầu gối đến bàn 
chân. Bàn chân còn lại đặt lên trên phần đùi của chân này, với gót 
chân ngửa lên trời. (Khi bạn ngồi lên trên gối ngồi thiền, thì tự 
động hai đầu gối sẽ chạm xuống sản, tạo thành thế kiềng vững 
chắc!). Rất nhiều người dễ dàng tập được cách ngồi Nửa Hoa Sen 


theo tiên độ từ từ như tôi vừa nói trên. 


* Kiêu ngôi Miên Điện 

Trong cách ngôi này, cả hai chân đêu năm trên sàn từ đâu gôi 
đên bàn chân. Phân chân dưới, hay phân ông chân, song song với 
nhau, chân này đặt trước chân kia, và hai bàn chân duỗi thăng theo 
hai ông chân. Cách ngôi này dễ ngôi và thoải mái. Hầu hết mọi 


người đều học ngồi được cách này không khó khăn gì. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 49 


- Kiểu ngồi Đơn Giản 

Hay thường được gọi là kiểu ngồi của Thổ Dân Da Đỏ. Bàn 
chân phải đặt bên dưới phần ống chân trái và bàn chân trái đặt 
dưới phần ống chân phải. Nhiều người có thê ngồi được tư thế này 
từ lâu. Nên nhớ, trong tất cả tư thế ngồi thiền, hai tay và bàn tay 
cũng được đặt dưới bụng giống hệt như trong tư thế Hoa Sen. 
(Bạn có thể nhớ lại, khi một nhóm người ngồi quây quần vòng 
tròn để họp nhóm hay cắm trại ngoài trời, tất cả thường ngồi với 
kiểu ngồi đơn giản của thổ dân Da Đỏ này, nhưng với hai bàn tay 
thường đặt lên hai đầu gối. Còn người ngôi thiền thì đặt hai bàn 
tay dưới bụng giông như các tư thế ngồi thiền khác). 


- Kiểu ngồi dùng Ghế Đầu Ngồi Thiền 

Tức là thay vì dùng gối ngôi thiền, người ta có thể dùng ghế 
đâu ngồi thiền. (Coi hình bên dưới sẽ thấy ngay) 

Nếu tất cả các kiểu ngồi trên kia là không thoải mái với một số 
người, họ có thể ngôi kiểu quỳ với mông đặt trên ghế đâu ngồi 
thiền. Hai bàn chân đặt bên dưới ghế, lòng bàn chân nửa lên và tựa 
lên hai mu bàn chân. Phần hai ống chân nằm lên sàn, vuông gốc 
với ghế đâu, hai đầu gối chạm sàn giống như tư thế quỳ. Mông 
được đặt ngồi trên chế thiền. Với tư thế này, bạn có thể ngồi một 
cách vững chắc và thoải mái với phần mông trên ghế và phận tựa 
hai đầu gối lên sản trong tư thế quỳ để không tạo áp lực lên hai 
bàn chân. 


° Kiêu ngôi trên Ghê Cao 


50 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Lại có một số người cảm thấy không ngôi được thoải mái với 
tất cả tư thế trên, kế cả ghế đầu ngồi thiền, thì họ có thể chọn cách 
ngồi trên ghế cao. Ghế cao là như ghế bàn ăn bình thường của 
chúng ta, nhưng là loại không có hai tay vịn. Hai bàn chân đặt 
song song gần nhau lên trên nền nhà. Lưng ngồi thăng đứng và 
không dựa vào thành ghế. Phần mông đặt ngồi trên ghế, nhưng hai 


phần đùi không nằm trên mặt ghế. 


Xin được nhắc lại, trong tất cả tư thế ngồi thiền, hai tay và bàn 
tay đều được đặt dưới bụng giống hệt như trong tư thế Hoa Sen. 


Ghế Đầu ngôi thiên 





Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 51 


Chánh Niệm về Tư Thế Ngồi 


Khi chúng ta ngồi, chúng ta trở nên tỉnh-giác và chú-tâm vào 
cảm-giác về tư thế ngồi thiền mà ta đã chọn, và những cảm-giác 
đó là luôn thay đổi liên tục. Những thay đổi thực sự bắt đầu ngay 
khi thân bắt đầu tiếp xúc với gối ngồi thiền, với ghế đầu ngồi 
thiền, hay với ghế cao. Khi thân tiếp xúc vào cái gì, thì chúng ta 
cảm-giác được sự tiếp-xúc đó. Khi tiếp xúc, chúng ta cảm-giác 
được sự cứng/sự mềm của chỗ ngồi. Sự cứng hay mềm là thuộc về 
yếu-tố đái. Cảm-giác ban đầu ngay khi ngồi thường là cảm-giác 
dễ chịu, thoải mái. Nhưng tiếp tục ngồi, nó sẽ chuyền thành những 


cảm-giác trung tính, rồi trở thành khó chịu hoặc thậm chí đau. 


Chúng ta quan sát và quan sát sự biến-đổi này. Rồi chúng ta 
ghi nhận rằng không “a/” có thê kiểm soát những thay-đổi này. Tự 
chúng thay đổi. Dĩ nhiên là ta muốn sự dễ chịu. Tâm thì muốn duy 
trì cảm-giác dễ chịu, tĩnh lặng và an bình để trải nghiệm tiến trình 
thiền của chúng ta. Nhưng cái cảm-giác về tư thế ngồi vẫn tự nó 
thay đổi. Sự chú-tâm vào sự thay-đổi của cảm-giác đó nhắc chúng 
ta nhớ răng bốn yếu-tố tứ-đại đều là vô-thường, và rằng các tập- 
hợp những cảm-giác (thọ uân) và tập-hợp những sự nhận-thức 


(tưởng uần) thì cũng vô-thường luôn. 


Sau khi chúng ta ngồi được ít lâu, chúng ta cảm giác được sự 
nóng ở dưới phần mông hay dưới hai đùi. Khi nhiệt tỏa ra, chỗ 
ngồi sẽ ấm lên. Nhiệt từ trong thân và từ chỗ ngồi làm cho cơ thể 
cảm giác âm lên. Trải nghiệm điều này, chúng ta chánh-niệm về 
yếu-tố nhiệt. Vào những ngày nóng, chúng ta có thể đỗ mồ hôi. 
Mô hôi sinh ra từ yếu-tố nước của thân. Vậy ta chánh-niệm về 


yếu-tố mước này. Chúng ta cũng trải nghiệm những cử-động của 


52 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thân tương ứng theo những chu kỳ hơi-thở, như là sự phồng-lên và 
xep-xuống của vùng bụng và ngực. Đôi khi chúng ta cũng cảm 
nhận được hơi khí của quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Tất cả 


những củ-động ở thân nhắc chúng ta nhớ đến yếu-tố khí của thân. 


Để duy trì được sự cân băng của tư thế ngồi, chúng ta phải 
dùng năng lượng. Năng lượng này sinh ra từ sự-biết của chúng ta 
là mọi thứ luôn đang thay-đối (trí-biết về vô-thường), và ta cần 
phải bỏ ra thêm năng lượng để mà duy trì tư thế cân bằng. Nếu 
năng lượng ngừng lại, chúng ta sẽ bị ngồi xiêu vẹo, không vững, 
bị buồn ngủ, hay bị mắt sự cân bằng. Khi chúng ta quan sát những 
thay-đồi này, chúng ta cố gắng không nên thất vọng hay bực mình. 
Ví dụ, bạn phải cố tránh cái ý nghĩ “Làm sao tôi thiền được khi 
đang bị đau?” hay “Tôi chắc chăng bao giờ ngôi được kiểu kiết- 
già”. 

Chúng ta cũng chánh-niệm luôn về năm uẫn. Thân này thuộc 
uẩn sắc-thân (sắc uấn). Những cảm-nhận khởi sinh khi có sự tiếp 
xúc với chỗ ngồi thì thuộc về uẫn những cảm-giác (thọ uấn). Tâm 
chúng ta ghi nhận những sự thay-đổi đang xảy ra nhờ vào uấn 
những sự nhận-thức (tưởng uấn). Những ý-nghĩ khởi sinh về tư 
thế ngồi, về thân, về sự tiếp-xúc, về những cảm-giác và về những 
sự nhận-thức đều từ uấn những ý-nghĩ tạo tác (hành uân); ý-nghĩ 
khởi sinh ñgay kh sự chú-tâm của chúng ta chú-tâm vào điều 
đang xảy ra. Thứ năm, sở dĩ chúng ta ý thức được tất cả mọi sự 
diễn ra (như 04 uẫn trên) là nhờ có uân thức (thức uẫn). 


Chúng ta cũng trở nên ý thức được cách năm uân đó phối hợp 
lẫn nhau ra sao. Ngay khi tư thế ngồi thay đổi thì những cảm-giác, 
sự nhận-thức, ý-nghĩ và ý-thức cũng thay đổi. Không có một thực 


thể nào tồn tại cố định (theo kiểu một “ngã' hay “linh hồn') để tác 


Phần 1: Chánh-Niệm Vẻ Thân * 53 


động hay tạo ra những thay-đổi này. (Không có ai cả!) Các tập 
hợp uấn thay đổi một cách tùy thuộc lẫn nhau, không phải một 
cách độc lập, cũng không phải bởi một tác nhân hay chủ thể nào 
như một cái “Ta” hay “zi tác động tạo ra những thay-đổi đó. 
(Không có tác nhân hay chủ thể, đó chỉ là những tiến trình “khởi 


sinh tùy thuộc" diễn ra). 


Tâm không nhất thiết là chỉ tập trung được vào mỗi một đối- 
tượng duy nhất để nhìn thấy hết một vòng biến đổi 03-bước của 
nó là: khoảng-khắc sinh, khoảng-khắc trụ và khoảng-khắc diệt 
[sinh, trưởng/biến, diệt]. Nhưng khi sự chánh-niệm và sự định-tâm 
cùng phối hợp với nhau, thì tâm có thể nhận biết được vô số 
những thay-đổi đang diễn ra cờng một lúc. Sự chánh-niệm sâu sắc 
soi rọi ánh sáng vào bản chất tự nhiên của những thay-đổi này một 
cách không nhận lầm. Những zr thế ngôi là những đối-tượng tốt 


nhất để thiên [chảnh niệm] và đạt được loại trí-tuệ này! 


Chánh Niệm về Tư Thế Đứng 


Chúng ta có thể tiếp tục thiền trong một tư thế đứng. Một cách 
có chánh-niệm và chậm rãi, ta đứng dậy từ tư thế đang ngồi thiên. 
Chúng ta ghi nhận hoạt động của tâm huy động năng lượng của 
thân đủ để nâng cơ thể đứng dậy từ tư thế ngồi. 


Khi đứng lên rồi, chúng ta thư giãn thân và hai tay. Thân thắng 
đứng, hai bàn chân song song, và cột sống thăng đứng, thăng 
giống như trong tư thế ngồi thiền. Chúng ta thở một cách chánh- 
niệm. Chúng ta chú-tâm vào sự cảm-giác về tư thế đứng và chú- 
tâm vào sự tiếp-xúc của hai bàn chân với sàn nhà. Không để cho 
thân lắc lư hay cử động. Chúng ta đã thư giãn sự tỉnh-giác về hơi- 


thở, vê những cảm-giác, và vê ý-thức. 


54 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Chúng ta nhận biết sự cảm-giác về tư thế đứng thay đổi từ dễ 
chịu đến trung tính và rồi đến khó chịu [thọ]. Chúng ta nhận biết 
những sự nhận-thức [tưởng] đang thay đổi theo những cảm-giác 
đó. Khi những ý-nghĩ [hành] khởi sinh từ thân, từ những cảm-giác 
và những sự nhận-thức, chúng ta nhận biết nó bằng một sự chú- 
tâm, vốn cũng là một ý-nghĩ. Chúng ta ghi nhận những ý-nghĩ 
thay đổi như thế nào. Chúng ta chánh-niệm vào “sự tỉnh-giác có ý 
thức” [thức] của chúng ta về những thay-đổi đó. Như vậy, khi 
chúng ta đứng thiền, chúng ta ý thức được năm uẫn và những 
biến-đổi của chúng. 

Chúng ta cũng tỉnh-giác ý thức được những gì chúng ta đang 
trải nghiệm đều là vô-thường, khổ (bất toại nguyện), và vô-ngã. 
Sự tỉnh-giác về những yếu-tỗ này nhắc chúng ta nhớ rằng: “Đây 
không phải là “ca-/a*, không phải là cái “7a”, đây không phải là 
'bản ngã của ta`”. Chữ “Đây” ở đây có nghĩa là bất cứ thứ gì 
chúng ta đang trải nghiệm ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta 
nhận ra không có một “thực thể? riêng biệt nào nằm bên trong ta, 
và cũng không có một “chúng sinh” nào từ Đên ngoài tạo ra sự 
đứng này. Mà sự đứng được tạo nên bởi nhiều nguyên-nhân và 
điều-kiện khác nhau. Một trong những nguyên-nhân và điều-kiện 
(nhân duyên) là cái ý-định (ý hành) muốn đứng lên và duy trì sự 
đứng của ta. Ý-định này thì cũng được tạo nên bởi nguyên-nhân 
và điều-kiện khác. Chẳng hạn như trước đó tư thế ngồi trở nên khó 
chịu nên mới tạo ra cái ý-định đứng lên đó. Vì để giải tỏa sự khó 
chịu hay đau nhức đó nên chúng ta muốn đứng lên (cũng giống 
như một cách xử lý sự khó chịu (hay đau đớn) làm xao-lãng tâm ta 


khi ta ngồi thiền vậy). 


Năng lượng cần phải có để duy trì thân thể ở tư thế đứng. Khi 
năng lượng thấp xuống, chúng ta không thê duy trì sự đứng, như 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 55 


chúng ta đều biết rõ. Tâm huy động năng lượng thông qua ý-định 
đứng. Năng lượng đó là một dạng yếu-tố khí được tạo tác bởi ý- 
định của tâm. Chúng ta cũng ý thức được yếu-tô khí trong hơi-thở 
đi vô và đi ra. 

Chúng ta cũng chánh niệm về những yếu-tố khác. Xương và 
cơ bắp giữ chúng ta trong tư thế đứng là thuộc về yếu-tố đái. 
Chúng ta cũng trải nghiệm yêu-tố đất trong sự tiếp xúc của hai bàn 
chân và sàn nhà. Khi chúng ta đứng một chỗ vài phút, sự ma sát 
giữa hai bàn chân và sàn nhà cũng trở nên ấm lên, và chúng ta 
cảm-giác được yếu-tố nhiệt dưới hai bàn chân. Chúng ta cũng 
cảm-giác được yếu-tố nước trong dạng mô hôi. (Dù ít hay nhiều, 
cơ thể chúng ta luôn bài tiết mồ hôi suốt ngày). Như vậy, bốn yếu- 
tố “đất, nước, khí, nhiệt” (đất nước gió lửa) luôn hoạt động với 


nhau một cách nhuần nhuyễn và tùy thuộc lẫn nhau. 


Cùng lúc đó, chúng ta phải cố duy trì sự thức-tỉnh và không 
buồn-ngủ. Mặc dù chúng ta có thể đứng theo quán tính, nhưng nếu 
chúng ta có chánh-niệm chúng ta có thể ý thức rõ biết mọi thứ liên 
quan tác động đến sự đứng. Sự rõ-biết (tỉnh giác) này là cái mà 
Phật muốn chỉ trong câu kinh “K”i đứng, biết sự đứng”. Mặc dù 
một đứa trẻ hay loài thú cũng biết đứng, nhưng chúng không rõ- 
biết hoàn toàn về những gì đang thực sự xảy ra khi đứng. 


Chúng ta đứng có thê chỉ trong một phút, hai phút, hay đứng 
đến chừng nào chúng ta còn đứng được thoải mái. Khi chúng ta 
đứng dậy, chúng ta đang thở. Khi chúng ta đang đứng, chúng ta 
cũng đang thở. Chúng ta không bao giờ ngừng nhận biết về hơi- 
thở. 


Tư Thế Đi 


56 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Từ tư thế đứng, tùy chúng ta chọn, chúng ta có thể bắt đầu đi 


thiền. Sự chánh-niệm giúp chúng ta nhận biết được sự đi là một 


trình tự bao gồm 09 động-tác sau đây: 


1. 


Chúng ta bắt đầu bằng cách đứng trong vài phút, thư giãn 


thân và hai tay và chú-tâm vào hơi-thở. 
Dỡ gót chân lên—ví dụ chọn bàn chân trái trước. 


Trụ bàn chân trái lên những ngón chân trái. Chúng ta 
chánh-niệm ngay vảo sự tiếp-xúc của những ngón chân trái 
lên sàn nhà và vào sự cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc 
này. Chúng ta nhận biết sự thay-đôi khi sự tiếp xúc thay 
đôi. 

Nâng bàn chân trái lên. 

Chúng ta đưa bàn chân trái về phía trước. Chúng ta nhận 
biết được cái cảm-giác chúng ta đã có khi-đang-đứng đã 
không còn nữa từ khi chúng ta dỡ gót chân trái lên. Tương 
tự, cái cảm-giác chúng ta có khi-đang-dõ-gót-chân trái lên 
đã không còn nữa khi ta trụ người lên những ngón chân 
trái. Bây giờ, những cảm-giác mới khởi sinh khi chúng ta 
nâng toàn bộ bàn chân trái và chuyền về phía trước. Những 
ý nghĩ “Đây là bàn chân; đây là sự chuyên động: đây là sự 
chuyên động về phía trước; đây là sự thay đổi” khởi sinh, 


kéo dài trong một khoảng khắc, và biến mắt. 
Chuyên động về phía trước của bàn chân trái ngừng lại. 
Chúng ta hạ thấp bàn chân trái. 


Chúng ta chạm bàn chân trái xuông sàn nhà. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 57 


9. Cuối cùng chúng ta ấn/ trụ bàn chân trái lên sàn nhà. Cho 
đến khi bàn chân trái được đặt nằm trên sàn và trụ chắc, 
chúng ta giữ thăng bằng tư thế cơ thể cùng với chân phải. 
Nếu chúng ta mất sự chánh-niệm, chúng ta sẽ bị mất cân 


bằng ngay. 


10. Sau đó, một chu kỳ mới với bàn chân phải bao gồm những 
động tác chuyên-động, những cảm-giác (thọ), những sự 
nhận-thức (tưởng) và những ý-nghĩ (hành) được bắt đầu lại 
với bàn chân phải, theo cách thức tương tự với bản chân 
trái nói trên. 

Đề nhận biết những động-tác (chuyền động) tinh vi này, chúng 
ta cần phải đi chậm rãi. Khi những động-tác là thong thả và không 
vội vã, chúng ta có thể quan sát từng động-thái bước đi một cách 
chỉ tiết. Bước đi chậm cũng giống như sự quay phim chậm lại một 
pha sự kiện của trận đá banh vậy. Mặc dù khán giả không thể nào 
thấy rõ được một cú đá phạt xảy ra trên sân cỏ bởi vì những cầu 
thủ đi chuyển quá nhanh, nhưng khi quay chậm phim lại, chúng ta 
có thể thấy rõ ràng từng di chuyền của trái banh và di chuyển của 
từng cầu thủ trên sân. Và một trọng tài nhạy bén thì có thể thấy rõ 
từng hành vi và di chuyển đúng sai (của các cầu thủ) là như thế 


nào. 


Cũng như vậy, nếu ta bước đi với nhịp độ nhanh như bình 
thường thì chúng ta khó mà quan sát được chính xác từng động- 
tác và mọi thứ đang diễn ra. Việc bước đi một cách chậm rãi và có 
chánh-niệm tạo cơ hội cho tâm trở nên ý thức rõ biết từng thay- 
đổi nhỏ về tư thể của thân và các uẩn thay đổi theo (như mới nói 


trên). Chúng ta có thể nhận biết sự thay-đổi một cách tương đối dễ 


5§ s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


hơn khi chúng ta đang ngồi, bởi vì khi ngồi, thân chúng ta không 
chuyên động như đang đi! 


Chỉ có nhờ vào sự chú-tâm đầy chánh-niệm thì chúng ta mới 
có thể nhận biết mỗi khi chúng ta chuyển động bàn chân về phía 
trước, từng sự tiếp-xúc mới, từng cảm-giác, ý-nghĩ, sự nhận-thức 
mới, và từng sự chú-tâm mới khởi sinh, và sự tiếp-xúc cũ, cảm- 
giác, ý-nghĩ, sự nhận thức cũ, và sự chú tâm cũ biến mát. Chúng ta 
có thê không ý thức rõ biết được hết tất cả những thay-đôi trên khi 
chúng ta mới bắt đầu thực hiện việc đi thiền. Nhưng với sự luyện 
tập từ từ, chúng ta có thể nhận biết ít nhất vài đối-tượng thay đổi 


đang diễn ra! 


Chánh Niệm về Tư Thế Đi 


Chúng ta đi một cách chậm rãi không phải chỉ để có thể quan 
sát những chỉ tiết chuyên động, mà còn để chúng ta có thể quan 
sát những gì đang diễn ra /rong âm chúng ta. Mục đích của việc 
đi thiền không phải là để tập luyện thân thể, mà là thông qua 


những động tác bước đi của thân, chúng ta tập luyện tâm. 


Vì lý do đó, mặc dù chúng ta chánh-niệm về mỗi sự động-tác 
khi chúng ta bước đi, chúng ta không cần phải thầm nghĩ hay thầm 
đọc những động-tác mà chúng ta đang quan sát. Lời nói (ngôn từ, 
ý nghĩ) sẽ chen giữa sự tỉnh-giác của tâm và cái đang diễn ra. Hơn 
nữa, có quá nhiều thứ đang diễn ra cùng một lúc, nên ta không thê 
đọc tên tất cả chúng. Và có một số cái diễn ra rất tinh vi mà chúng 
ta không thể nào gọi nó là gì, hoặc vào những lúc chúng ta đang 


nhận biêt mọi thứ vào lân đâu tiên. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 59 


Ví dụ, mặc dù chúng ta quan sát động-tác của các bàn chân, 
chúng ta không cần phải nói thầm “trái, phải, trái, phải”, như thể 
chúng ta đang bước đi diễu hành. Chúng ta cũng không nên nói 


^~x?3 


thầm “đỡ lên, đỡ lên, đỡ lên” khi chúng ta đang dỡ bàn chân lên. 
Chúng ta chỉ đơn giản ý thức những chuyển-động này một cách 
trực tiếp, không dùng lời. Tương tự, chúng ta cũng ý thức rõ biết 
theo cách như vậy về những cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và 
thức. Chúng ta nhận biết rõ về chúng [thọ, tưởng, hành, thức] mà 
không cần phải nói “đang thay đổi, đang thay đổi, đang thay đổi”. 
Khi những hoạt động không cố ý của thân trôi qua một cách êm 
đềm, tâm được tập luyện thành kiên nhẫn và tâm phát triển được 


sự chánh-niệm thâm sâu hơn. 


Tuy nhiên, trong vài trường hợp, chúng ta cần phải dùng lời để 
gọi cho một số ý nghĩ và cảm xúc, đặc biệt là những ý nghĩ và 
cảm xúc đang làm ta xao lãng khỏi sự chú-tâm vào cái đang diễn 
ra. Nếu một ý nghĩ hay cảm xúc như tham, sân, s1, sự ghen ty, sự 
sợ hãi, hay sự lo lăng khởi sinh, chúng ta phải dùng sự chánh- 
niệm để loại bỏ ngay lập tức, càng nhanh cảng tốt. Ví dụ như khi 
có sân giận khởi sinh, chúng ta chú-tâm vào nó. Nhưng nếu sân 
giận này không tự biến mắt, chúng ta nghĩ thầm bằng lời là sẽ có 
găng tìm ra lý do gây ra sự sân giận đó. Điều đó giống như một 
đối thoại âm thầm vậy. Bởi vì chúng ta đang chánh-niệm, chúng ta 
phải cân thận và tránh không bực trách bất cứ ai—dù đó là chính 


ta hay người khác. 


Khi chúng ta đang đi, chúng ta cũng chánh-niệm vào hơi-thở 
của chúng ta. Việc phối hợp hơi-thở với sự chuyển-động của hai 
bàn chân chỉ có thể làm được nếu chúng ta không dùng lời hay 
không gọi tên từng động tác. Bằng sự chú-tâm, chúng ta nhận biết 


hơi-thở vô ra và hai bản chân đang chuyền động cùng lúc. Dưới 


60 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


đây, tôi sẽ hướng dẫn một cách chỉ tiết hơn về sự thực hành sự đi- 
thiền phối hợp với hơi-thở. 


Chúng Ta Học Được Gì? 


Thật đáng ngạc nhiên và đáng mừng là có rất nhiều hoạt động 
của thân và tâm để chúng ta có thể tập luyện bản thân mình nhận 
biết khi đang làm những động tác mà chúng ta vẫn hay làm một 
cách không ý thức, chăng hạn như khi đang đi. Có rất nhiều động 
tác hay chuyển động (của thân) và hoạt động kéo theo (của tâm) 
để chúng ta học tập cách chú-tâm và nhận-biết (ghi nhận). Những 
hoạt động đó không bao giờ ngừng lại. Chúng luôn luôn diễn ra và 
thay đổi một cách liên tục ngay từ lúc chúng được nhận thức. Việc 
quan sát những thay đổi nhỏ bé tỉnh vi diễn ra trong từng hoạt 
động giúp chúng ta trở nên tỉnh-giác và nhận thức rõ rằng: thân, 
tâm, và mọi thứ khác trên đời đều là vô-thường một cách không 
tránh khỏi. 

Chúng ta cũng thấy rõ rằng sự đi là một hành động khởi sinh 
một cách tùy thuộc nhân duyên của nhiều hành động và sự kiện 
vốn cũng tùy thuộc vào những nhân duyên khác. Trong một cái 
chớp mắt, ý-định bước đi khởi sinh trong tâm. Cùng với ý-định, 
gót chân dỡ lên. Chuyển-động bước đi của một bàn chân là xảy ra 
rất nhanh, nếu chúng ta không chú-tâm một cách chăm chú và 
chánh-niệm, thì chúng ta sẽ không bắt kịp từng chuyên-động đó. 
Như vậy, chúng ta cũng thấy được rằng ý-định và sự chú-tâm 
dường như cũng diễn ra một cách đồng thời với nhau. 

Tương tự vậy, rất khó để mà nhận biết ý-định rước và ngoài 
sự chuyền-động, chẳng hạn như sự chuyên-động dỡ chân lên. Tất 
cả đều xảy ra quá nhanh, nhanh như ánh đèn sáng lên ngay khi ta 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 61 


bật công tắc vậy. Tuy nhiên, bằng sự chú-tâm, chúng ta có thê học 
cách nhìn thấy được sự khác-nhau giữa cái ý-định và hành-động 
theo sau. Rất chậm, rất chậm, rất chánh-niệm, chúng ta nhận biết 
ý-định thở vô, ý-định thở ra, ý-định dỡ bàn chân lên, ý-định đưa 
bàn chân về phía trước, và cứ như vậy ... Khi tâm hoàn toàn bận 
tâm quan sát tất cả những điều này, thì tâm không còn lăng xăng 
hay xao lãng. 


Khi chúng ta chánh-niệm vào sự-đi đ/ng-như-nó-thực-là, thì 
chúng ta cũng dễ hiểu được răng đó không phải là một cái “7z' 
hay một “linh hồn" thực hiện việc bước đi. Tất cả hoạt động này 
không phải được làm bởi một “chủ thể” cố định nào bên trong 
chúng ta cả. Hoạt động được sinh ra bởi vì những nguyên-nhân và 
điều-kiện khác nhau và tùy thuộc lẫn nhau. Chúng ta có thể tu tập 
bản thân đề nhận biết những lẽ-thực này. 








m Những Điểm Chính để thực hành “Sự Đi-Thiền? 

Mặc dù chúng ta có thể thực hành sự Đi-Thiền ở bất cứ nơi 
đâu, nhưng nếu chọn được một nơi riêng tư yên tĩnh vẫn là tốt 
nhất. Chăn chăn là phải đủ chỗ để bước đi, tối thiểu là năm hoặc 
mười bước thắng hàng. Thông thường cũng dễ tìm ra một chỗ dài 
hơn; lý tưởng nhất là lối đi thiền dài hơn, khoảng ba mươi bước 
chân, như ở các trung tâm thiền. 

Bắt đầu bằng tư thế đứng. Chú-tâm vào hơi-thở. 
)>- Thở vô và dỡ gót bàn chân trái. 
)> Thở ra và trụ bàn chân lên các ngón chân trái. 


)> Thở vô khi dỡ bản chân và đưa nó vê phía trước. 








62 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 








)- Thở ra khi hạ bàn chân xuống và tiếp xúc với sàn nhà. 
)> Lặp lại trình tự các động tác này với bàn chân phải. 


Sau năm đến mười bước, dừng lại nghỉ trong tư thế đứng một 
phút, quay người, rồi đứng lại thêm một phút nữa. Và lặp lại trình 
tự đừng nghỉ và quay người như vậy khi bước về đến đầu xuất 
phát ban đầu. 


Khi đang đi, giữ đầu thắng đứng và cô được thư giãn. Đi một 
cách chậm rãi và tự nhiên. Mở hai mắt đề giữ thăng bằng khi bước 
đi, nhưng tránh nhìn bất cứ thứ gì một cách đặc biệt để khỏi làm 


tâm bị xao lãng. 


Cố găng chú-tâm vào nhiều sự thay-đổi đang diễn ra trong thân 


và tâm, càng nhiêu càng tôt như có thê. 


Đến khi nào bạn đã nắm vững kỹ thuật đi thiền chậm rồi, bạn có 
thể tăng nhanh động tác một chút. Nhưng không được tăng quá 
nhanh. Nhịp tốt nhất có thể là: Một vòng thở vô ra, hoàn thành 
một bước đi. Tức là: Thở vô khi dỡ gót chân lên, trụ bàn chân đó 
lên các ngón chân, dỡ toàn bộ bàn chân lên, và đưa nó về phía 
trước. Rồi dừng lại. Rồi thở ra, hạ bàn chân xuống, chạm sàn nhà, 
và ấn bàn chân lên sàn nhà. Và lại dừng. Lặp lại trình tự các động- 
tác này đối với bàn chân kia. Nếu cứ làm đúng vậy sau một lát, thì 
hơi-thở và sự chuyển-động của hai bàn chân sẽ trở nên hỏø nhịp 


như tự động. 





Tư Thế Nằm 





Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 63 


Khi tâm và thân được thư giãn, như khi đang ngồi-thiền, thì rất 
dễ bị buồn ngủ. Nên bạn có thể tưởng tượng khi chúng ta thiền 
trong tư thế nằm thì càng dễ bị buồn-ngủ hơn cỡ nào! 


Tuy nhiên, tôi cũng khuyến khích dùng tư thế Nằm-Thiền đối 
với một số trường hợp cá biệt. Rõ ràng nhất là những người bị 
bệnh nặng, không thê nào ngồi dậy đề thiền, thì chỉ còn tư thế năm 
là có thể được. Khi nằm, hai tay và hai chân để dang giãn tự 
nhiên, và dùng ;ơï-:hở để làm đối-tượng thiền chính. Tư thế năm- 
thiền cũng thích hợp cho những người bị bệnh nghẹt mũi dị ứng 
hay viêm xoang mũi hay bị vấn đề đau thân khác. Họ có thể cảm 
thấy thư giãn hơn nếu năm ngửa và thiền chánh-niệm về những 
cảm-nhận khó chịu hay đau đớn mà họ đang trải nghiệm. Những 
cảm-nhận đó khởi sinh, kéo dài, và biến mất. Trong khi trải 
nghiệm tính vô-thường của những cảm-nhận, họ phải cân thận 
tránh bỏ những cảm-giác bực tức hay buôn chán đó (vì bệnh, vì 
đau hay khó chịu). 


Bản thân tôi cũng gặp khó khăn khi ngủ vì bệnh nghẹt mũi dị 
ứng (với thời tiết thay đối, phấn hoa khuếch tán ...). Tôi phải nằm 
xuống và thiền về những sự thay-đổi và sự vô-thường của những 
cảm-giác. Sau đó mười hay mười lăm phút, tôi ngủ được. Như 
vậy, đôi với những người không bị đau bệnh hay khó khăn gì về 
sức khỏe cũng có thể dùng cách nằm-thiền để thực hành sự chánh- 


niệm trong khi năm trước khi ngủ. 


Cũng tương tự như những tư thế thiền khác, khi nằm xuống, 
chúng ta biết mình đang nằm. Bạn nhớ lại ý-định nằm xuống và 
tâm đã huy động năng lượng để thực hiện việc nằm xuống. Chúng 
ta chú-tâm vào yếu-tố đá: trong sự tiếp-xúc giữa thân mình và 


giường, yêu-tô zh/¿f nóng sinh ra nơi tiêp xúc. Và chúng ta cũng 


64 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


có thể chú-tâm vào các yêu-tô ước và khí trong khi nằm. (Ví dụ, 
sự tiếp-xúc giữa lưng và giường có thể sinh ra ít nhiều mô hôi là 
yếu-tố nước; hoặc yêu-tố khí khác như hơi trong đường ruột ngoài 
yếu-tô khí của hơi-thở.) 


Khi đang nằm, cũng tương tự như khi thiền trong những tư thế 
khác, chúng ta dùng sự chú-tâm để tạo nên sự tỉnh-giác để thấy 
rằng năm uấn là luôn biến-đổi, là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. 
Chúng ta dùng sự chánh-niệm vào mọi thứ đang điễn ra như công 
cụ phòng-hộ đề ngăn phòng những ý-nghĩ và cảm-xúc không thiện 
lành, ví dụ như sân giận, bực tức, nhục dục, ghen ty, sợ sệt, căng 
thắng ... có thể khởi sinh. Dĩ nhiên, chúng ta khó có thể duy trì sự 
tỉnh-giác trong suốt trong một thời gian dài khi đang nằm, bởi vì 
chúng ta đã quen dùng tư thế nằm này cả đời cho việc ngủ (hơn là 
thiền). Nhưng chúng ta có thể duy trì được sự chánh-niệm của tâm 


cho đến khi chúng ta ngủ. 


Và giống như ngài Ananda và nhiều đệ tử khác của Đức Phật, 
chúng ta phải nỗ lực tu tập sự chánh-niệm trong mọi tư thế, để có 
được sự chánh-niệm thật trong sạch, thuần khiết, sắc bén và mạnh 


mẽ giúp chúng ta tiến bộ theo hướng con-đường giải thoát. 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * 65 


3: Sự Tỉnh-Giác 


Khi Đức Phật đang giảng về ý nghĩa của chữ “trú xứ”, là một 
trong những khía cạnh của sự tỉnh-giác (sự rõ-biết), Phật đã kể câu 


chuyện sau: 


“Này các Tỳ kheo, trên dãy núi Himalaya, vua của các ngọn 
núi, có những vùng gập ghềnh và hiểm trở mà những con khỉ và 
con người không thể đi qua; có những vùng gập ghềnh và hiểm trở 
khỉ có thể đi qua, nhưng người không thể đi qua; có những vùng 
bằng phẳng và đáng thích cả khỉ và người đều có thể đi lại được. Ở 
đó, dọc theo đường mòn khỉ đi, những thợ săn đã đặt nhiều bẫy 
keo dính (trét nhựa thông, nhựa keo) để bắt khi. 


“Một con khỉ không ngu dại thấy được cái bẫy và tránh nó từ 
xa. Nhưng con khỉ ngu dại thì sờ tay vào bẫy dính và bị dính tay. 
Nó nghĩ “Ta phải gỡ tay ra”, con khỉ dùng tay kia để gỡ và bị dính 
tay đó luôn. Nó nghĩ “Ta phải gỡ hai tay của ta ra”, con khỉ dùng 
chân để đạp cái bẫy và bị dính chân luôn. Nó nghĩ “Ta phải gỡ hai 
tay và hai chân ”, con khỉ dùng miệng để đẩy cái bẫy và nó bị dính 
miệng luôn ở đó. 

“Này các Tỳ kheo, con khỉ nằm đó kêu la, với năm-chỗ bị 
dính chặt. Nó đã bị dính vào tai nạn và thảm họa, và giờ người 
thợ săn muốn làm gì nó thì làm. Lúc đó thợ săn chỉ việc đâm 
chết con khỉ, cột nó vào tấm gỗ dính đó, rồi muốn (mang, vác, 
chở nó) đi đâu thì đi. Như vậy đó, này các Tỳ kheo, nếu ai đi ra 
khỏi trú xứ của mình và đi lạc vào lãnh địa của người khác thì sẽ 


bị như vậy. 


66 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“Và cái gì không phải là trú xứ của một Tỳ kheo mà là lãnh 


địa của người khác? Đó là năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc) 


“Và cái gì là trú xứ của các Tỳ kheo? Đó là “bốn nền tảng 
chánh-niệm: ... 


(Bản dịch SN 47:07 bởi nhà sư BhikkhUu Bodhi) 


Câu chuyện này minh họa một điều căn bản của thông điệp 
của Đức Phật: tất cả mọi tai ương hay khô nạn mà chúng ta gặp 
phải đều xuất phát từ những hành-động [nghiệp] bất thiện của 
chúng ta. Nếu chúng ta muốn hết sự khổ đau, chúng ta phải biết 
nhìn một cách cần thận vào những hành-vi của thân (thân hành) và 
của tâm (tâm hành) chúng ta. Thân và tâm của chúng ta là phòng 


thí nghiệm nơi chúng ta cân phải làm việc một cách siêng năng. 


Bằng những công cụ là”sự chánh-niệm” và “sự tỉnh-giác”, 
chúng ta nghiên cứu và dò xét về thân, về những cảm-giác, những 
sự nhận-thức, những ý-nghĩ, và ý-thức (năm uẫn)—không phải chỉ 
giống như là một nhà sinh học, nhà hóa học, hay nhà bệnh lý học 
nhưng sâu sắc hơn, mà giống như là một thiền sinh, với mục đích 
là tu dưỡng giới-hạnh, tu tập tâm linh và trí tuệ thâm sâu. Trong 
mọi hành-vi, dù chúng ta đang ngồi, đang đứng, đang đi, đang 
nằm, đang nói, đang ăn, hay đang thiền ... thì “sự chánh-niệm” và 
“sự tỉnh-giác” (sự rõ-biết) sẽ cùng làm việc với nhau để giúp cho 
chúng ta có thể nhìn thấy được những gì chúng ta đang trải 
nghiệm chỉ là tạm thời, giả tạm, và vì vậy chúng chăng bao giờ 
mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn hay toại nguyện dài lâu. Hơn 


nữa, cho dù chúng ta thường nghĩ rằng mình đã hiểu một cách 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 67 


hoàn hảo những gì đang xảy ra, nhưng sự thật là chúng ta thường 


bị lầm lẫn, bị nhận lầm và ngu si mà thôi. Đó là do sự si. 
Vậy thì “sự fnh-giác” hay “sự rõ-biéf” là gì? 


Theo truyền thống Phật giáo, “sự ứ/nh-giác” bao gồm bốn khía 
cạnh: z„ục-đích, sự phù-hợp, trú-xứ, và sự vô-sỉ. Ở đây chỉ xin giải 


thích văn tắt như sau: 


Mục-đích có nghĩa là lý do tốt, có lý do chính đáng để chúng 
ta tham gia hay thực hiện vào một hành-vi; tức là biết rõ điều gì là 


lợi lạc để làm và điều gì là nguy hại cần phải tránh. 


Sự phù-hợp có nghĩa là hành-vi đó là phù hợp và được làm để 
thực thi cái mục-đích đó; tức là biết rõ điều gì là phù hợp và đem 
lại kết quả tốt thì làm và điều gì không giúp thực thi được mục- 
đích thì không làm. 


Trú-xứ, như chúng ta có thể thấy qua ví dụ ở trên về con khi 
lạc vào bẫy, có nghĩa là hành-vi nên năm trong những phạm-vi 
(lĩnh vực, giới phận) nào đó. Tức là chỉ nên hành động trong “khu 
vực”, “địa phận", hay “trú xứ” của mình thì sẽ an toàn, còn nếu lạc 
qua “lãnh địa hay “trú-xứ” khác thì sẽ gặp sự nguy hiểm và tai 
ương. 


Vô-s¡ có nghĩa là trong khi chúng ta đang làm một hành động 
gì, chúng ta xem xét liệu mình có hiểu biết rõ ràng về cái gì đang 


diễn ra hay không. 


Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn về ý nghĩa thực hành của 
04 khía cạnh quan trọng này của phần “sự ứinh-giác”, bởi vì “sự 
tỉnh-giác” là một cái nền cái móng để chúng ta thực hành sự 


chánh-niệm. 


68 *s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Mục-Đích 


Khi chúng ta làm điều gì thường chúng ta cũng có mục-đích. 
Chúng ta đi đến cửa tiệm nào đó để mua món đồ nào đó chúng ta 
đã định. Chúng ta gặp ai đó để bàn chuyện công việc, hoặc chỉ để 


nói chuyện hay đê cùng ăn một bữa cơm. 


Nhưng khi chúng ta tham gia vào thiền chánh-niệm, mục-đích 
của chúng ta không phải là bình thường như việc đi đến cửa tiệm 
hay văn phòng. Thay vì vậy, mục-tiêu của chúng ta là rất rõ ràng 
và đặc biệt. Theo Đức Phật trong bài kinh này, chúng ta thực hành 
thiền với mục-đích đề: 


để làm trong sạch (thanh lọc) tâm, 

để vượt qua những sự buôn sâu và ai oán, 

đề chấm dứt sự khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng, 
) để bước vào con-đường chánh đạo, 

đề chứng ngộ Niết-bàn và chấm-dứt mọi sự khỗ— 


Bây giờ chúng ta hãy xem từng điều để hiểu rõ ý nghĩa của 
Phật: 


- Đề làm trong sạch tâm 


Mục-đích thứ nhất của thiền là làm trong sạch tâm, thanh lọc 
tâm. Sự chánh-niệm rất mạnh có thể được ví như như chất tây rửa. 
Cũng giống như cách chúng ta dùng chất tây rửa để rửa chén bát 
sạch sẽ trước khi ăn một cách lành mạnh vậy; chúng ta phải làm 
sạch hết những trạng thái tâm ô nhiễm và bất tịnh như tham, sân, 
s¡ trước khi chúng ta tu dưỡng những phẩm chất trong sạch và 
thanh tịnh, ví dụ như sự rộng lòng bố-thí, sự từ-bi, và trí-tuệ. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 69 


Trong một kinh khác, kinh “W7 Dụ 1: ám Vái”, Phật cũng đã so 


sánh tiễn trình tu-tập giống như cách chúng ta nhuộm một tâm vải: 


Này các Tỳ kheo, nếu một tắm vải bị ô nhiễm và dơ đáy 
được một người thợ nhuộm nhúng vào thùng 
nhuộm—màu xanh, vàng, đỏ hay hông—thì nó vẫn là 
tắm vải có màu xấu và dơ dáy. Vì sao? Bởi vì sự không- 
sạch của tắm vải. Tương như tự vậy, này các Tỳ kheo, 
khi tâm người không-sạch, thì ắt hắn một nơi-đến tương 


lai xấu (bất hạnh) được trông đợi. 


Này các Tỳ kheo, nếu một tắm vải hoàn toàn sạch được 
một người thợ nhuộm nhúng vào thùng nhuôm—màu 
xanh, vàng, đỏ hay hồng—thì nó sẽ trở thành tấm vải 
có màu đẹp và sạch sẽ. Vì sao? Bởi vì sự trong-sạch 
của tấm vải đó. Tương tự như vậy, này các Tỳ kheo, khi 
tâm người trong-sạch, ất hắn một nơi-đến tương lai tốt 


(hạnh phúc) được trông đợi. 


Như trong một bài kinh khác cũng có ghi, khi tâm của người 
cư sĩ tên Upali đã được thanh lọc để được sẵn sàng, nhận biết, 
phân khởi và tin tưởng để nghe giáo pháp, thì Đức Phật đã dạy cho 
ông ta về Bốn Diệu Đế: 


Giống như một tắm vải sạch không còn dấu vết dơ bẩn 
nào thì có thể thấm đều thuốc nhuộm một cách hoàn hảo; 
cũng giống như vậy, khi ông Upali ngôi đó, một tâm-nhìn 
vô nhiễm, không vết nhơ và tỉnh khiết của Giáo Pháp đã 


khởi sinh bên trong ông ấy. 
(bản dịch của Bhikkhu Bodhi) 


Những trạng thái không-sạch làm ô nhiễm tâm gồm có tham, 


sân, s1, sự ghen ty, sự nghi ngờ vê Giáo Pháp, sự ích kỷ, sự cô 


70 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


chấp, và sự xao lãng. “Sự chánh-niệm” và “sự tỉnh-giác” giúp 
chúng ta loại bỏ những bản chất đó và những thói tâm bắt thiện, 
và thay thế chúng bằng kiến thức của con-đường đạo Phật, và sự 
thấy biết tỏ tường về những gì mình cần phải làm và những gì 


không nên làm, đề tu tiên trên con-đường đó. 


» Đề vượt qua những sự buôn sâu và ai oán 


Chúng ta không thiền để than khóc, ai oán hay sầu não với “số 
phận”. Khi những cảm xúc buôn sầu khởi sinh, chúng ta nên dùng 
sự chánh-niệm để coi lý do là gì. Chúng ta cũng thường thấy rằng 
sự bất hạnh của mình là có lý do từ một ai đó, một tình cảnh nào 
đó, một nơi nào đó, hay một thứ gì đó. Sau đó chúng ta tự hỏi: 
““Ƒại sao mình lại bị ràng buộc vào đó?” Khi chúng ta tìm hiểu cần 
thận, chúng ta phát hiện ra rằng: “Mình bị ràng buộc bởi vì mình 
đã quên rằng mọi thứ là đều là vô-thường. Một cách ngu sỉ, ta cứ 
tưởng rằng cái đối-tượng ràng buộc đó sẽ mang lại sự hạnh phúc, 


sung sướng, và an ninh cho ta dài lâu hay mãi mãi”. 


Có lúc chúng ta khóc vì nhớ lại những chuyện ưu buồn và đau 
thương của mình, hay nhớ về nỗi khổ của một ai đó. Lúc đó chúng 
ta nên theo gương Đức Phật và làm theo cách khác. Mặc dù Phật 
đã nhìn thấy được những nỗi khổ đau của hàng tỷ chúng sinh, 
nhưng Phật không bao giờ khóc, bởi vì Phật biết sự buồn sầu ai 
oán của mình cũng chẳng giúp gì để làm nguôi đi sự khổ và đau 
thương đó. Thay vì vậy, Phật luôn luôn giữ được sự chánh-niệm 
không lay chuyên và tâm buông-xả tuyệt vời. 

Nhờ vào trạng thái cân bằng về cảm xúc như vậy, chúng ta 
mới dễ dàng thấy được những trải nghiệm buôn đau của quá khứ 


nay đã không còn nữa. Và hơn nữa, những gì chúng ta bị ràng 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * 71 


buộc dính mắc ngày hôm nay rồi cũng mau thay đổi, rồi cũng qua 
đi và biến mất. Tất cả đều thay đổi hay biến mất mà không cần sự 
điều khiển của chúng ta và cũng không hề báo trước. Lẽ thật này 
cũng đúng đối với những niềm vui và khổ đau của mọi người 
khác. Khi đã biết được điều này, sự buồn sâu và ai oán của chúng 
ta cũng từ từ phai biến đi. Tu tập bản thân mình để đối diện với 


thực tại này là mục-đích thứ hai của môn thiền chánh-niệm. 


- Đề chấm dứt những sự khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng 


Sự khổ đau và ưu phiền thì kéo dài và khó bứng hơn những sự 
buôn sâu và ai oán vừa nói trên, cho nên phải cần có nhiều sự nỗ 
lực hơn mới bứng nhô tận gốc. Đôi lúc, cho dù chúng ta cô gắng 
thiền tập để làm tĩnh lặng cái tâm, nhưng chúng ta vẫn không 
tránh thoát khỏi những cảm xúc này. Chúng ta muốn quên chúng 
và tâm niệm không muốn sống với chúng, nhưng chúng cứ nổi lên 


liên tục. 


Đề chấm dứt được chúng, chúng ta cũng dùng một cách tu tập 
như tôi đã chỉ ra. Đó là quán chiếu bản chất vô-thường của mọi 
thứ trong đời sống. Mọi trải nghiệm quá khứ thì đã qua. Chẳng có 
lý gì chúng ta cứ mang những nỗi khổ sở hay bắt toại nguyện từ 
quá khứ theo chúng ta mãi mãi. Mọi người ta yêu mến, mọi thứ 
hấp dẫn và những khoảng thời gian sung sướng rồi cũng mắt, cũng 
đi theo những ngày tháng đã qua đó. Tất cả. Chúng ta chăng làm 
gì được để ngăn cản những điều này. Cách suy nghĩ này giúp 
chúng ta thấy được rằng những sự ưu phiền hay tuyệt vọng của 
chúng ta chỉ là “duyên khởi”, tức là do nhân duyên mà có. Nó tùy 
thuộc vào những nguyên-nhân và điều-kiện mà khởi sinh, tôn tại 


một thời gian, và rồi sẽ biến mất. Khi chúng ta biết dùng sự 


72 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


chánh-niệm để huấn luyện cái tâm biết chấp nhận lẽ thật này, thì 
những cảm xúc này cũng sẽ từ từ phai biến đi. 
- Đề bước vào con-đường chánh đạo 


Lý do thứ tư để tu thiền chánh-niệm là để bước theo con- 
đường Bát Thánh Đạo của Phật, đó là con-đường chắc chắn và 
duy nhất để dẫn đến sự chấm-dứt mọi sự buôn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Tôi sẽ nói thêm về Bát Thánh Đạo 
trong phần “Chánh-Niệm về Các Pháp” ở sau, nhưng trước mắt, 
08 chi phần của con-đường là: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và 
chánh-định. 


Trong phạm vi mục-đích tu thiền, điều quan trọng chúng ta 
nhận ra là chúng ta không thể tách rời việc tu thiền chánh-niệm 
khỏi Bát Thánh Đạo. Mặc dù vẫn còn có người nói rằng “Thiền 
minh-sát và thiền-tuệ thì không liên quan đến Bát Thánh Đạo của 
đạo Phật”, nhưng câu nói đó không đúng. Khi sự tu hành của 
chúng ta càng thêm thâm sâu, tâm của chúng ta sẽ trong sạch và 
tinh khiết hơn, thì chúng ta không thê nào không thấy được sự kết- 
nối của thiền với từng chi phần của con đường Bát Thánh Đạo của 
Phật. 


- Đề chứng ngộ Niết-bàn và chấm dứt mọi sự khổ 


Mục-đích cuối cùng của thiền là để chấm dứt tất cả mọi sự khổ 
không ngừng của kiếp này và tất những kiếp sau. Sự giđi-thoát là 
mục tiêu tôi thượng của thiên chánh-niệm:; còn những thứ khác chỉ 
là bên ngoài và phù du. Người 0u thiên nghiêm túc luôn khắc ghi 


mục-đích tu hành trong tâm mọi lúc mọi nơi—khi đang ngồi, đang 


Phần 1: Chánh-Niệm Vẻ Thân * 13 


đi, đang đứng, đang ăn, đang uống, đang nói, đang im lặng quan 


sát, đang tắm, hay đang đi vệ sinh ... ! 


Chúng ta cần phải xác định và giữ được những mục-tiêu cao 
quý nói trên của sự nghiệp tu tập “sự ứinh-giác” của tâm. Điều đó 
sẽ giúp chúng ta không bị trệch đường vì những lo toan và những 
mục tiêu tầm thường khác. Hãy thảo luận để biết rằng: những mặt 
thực hành mang tính bề ngoài, giả tạo và hời hợt là không phù hợp 
và chỉ làm lãng phí thời gian của chúng ta, và làm chúng ta xao 
lãng khỏi mục-tiêu đích thực mà thôi. Bởi vì mục-tiêu tu hành của 
chúng ta là bàng bạc về “sự giải-thoát và sự chẳm-dứt sự khổ 
ấaw”, nên chúng ta phải cố hiểu rõ và tránh những cái cạm bẫy của 
sự lầm lẫn, và có luôn tập trung vào mục-đích tột cùng của việc tu 
hành. Khi chúng ta làm được vậy, thì sự tu thiền chánh-niệm sẽ 
đơm hoa kết quả nhanh chóng. Mục-tiêu tu hành, mục-tiêu, và 


mục-tiêu. 


Sự Phù-Hợp 


“Sự tỉnh-giác” thử hai này là sự biết chắc rằng những hành-vi 
của chúng ta là thiện lành và phù hợp đề thực thi và giúp đạt được 
mục-đích tu tập của chúng ta. Chúng ta chọn công việc phù hợp đề 
dành được thời gian cho việc tập thiền và tránh xa những người 
(có thể) bất thiện và họ có thể gây hại cho người, cho ta hay cho 
chính họ. Chúng ta thực hành lời nói đúng đắn và kiềm chế những 
lời nói có thể phá rối sự tập trung của ta. Chúng ta chọn cách sống 
lành mạnh, ví dụ như ăn uống điều độ và không ngủ quá nhiều. 

Chúng ta cũng phải bảo đảm sự thực hành thiền của mình là 
cũng rất phù hợp với tính khí của mình. Nếu chúng ta thường có 
thói quen dễ bị kích động, hoặc hăng say, hay hiếu động quá mức 


74 * Bán Nên Tảng Chánh Niệm 


cần thiết, thì ta nên chọn cách thực hành để làm tâm lắn lặng 
xuống, ví dụ như ngồi xuống thiền và đếm hơi-thở. Ngược lại, nếu 
chúng ta hay cảm thấy buồn-ngủ và đò-đẫn, thì ta phải thực hành 
cách thiền để khơi dậy nguồn năng lượng, ví dụ như chuyển qua 
tư thế đi-thiền, thay vì ngồi-thiền. Chúng ta cũng phải nên liên tục 
xem xét việc thiền của mình có kết quả tốt hay không. Ví dụ, ta 
phải luôn tự hỏi mình “Ta rực sự có được sự định-tâm [định] và 
sự chánh-niệm [niệm] hay không, hay ta chỉ đang ngồi ngủ trên 
gối ngôi thiên ?” 

Tương tự vậy, chúng ta chọn những chủ đề quán niệm để có 
thể giúp ta vượt qua những thói tâm bất thiện. Ví dụ, một người bị 
nặng về tánh ganh ty thì có thể thử tập về tánh rộng lòng bố thí 
(cho đi mà không cần được trả ơn), hay tập tánh vui mừng tùy hỷ 
(vui với sự vui và sự thành đạt hay công đức của người khác) là 


những cách để đối trị tốt nhất cho cái thói ganh ty của tâm. 


Vì thời gian sống của chúng ta là rất hữu hạn, mà mục-tiêu 
của chúng ta lại rất cao, cho nên chúng ta phải biết chọn lựa 
nhanh chóng và khéo léo, phải biết dùng sự phán đoán tốt để tu 
hành cho được phù hợp, đúng đắn và mau có kết quả! Như trong 
lời Phật dạy: “Đừng cô làm đủ thứ cách”, đừng tu búa xua, mà 
hãy biết khéo chọn những cách phủ hợp nhất với mình để tu tập. 


Trú-Xứ 


Khía cạnh thứ ba của “sự /h- giác” là thực hành ý-định hay tư 
tưởng hay tư duy đúng đắn (chánh tư duy) để giữ mình trong tr- 
xứ hay trong “địa phận, lĩnh vực” của mình.” Ví dụ, để cho tâm 
mình lang thang qua “vùng khoái-lạc” là nguy hiểm, như đã được 


minh họa băng ví dụ vê con khi ở đâu chương. Nêu con khỉ đó cứ 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * T5 


lưu trú bên địa phận [khu vực, trú xứ, địa phận] của mình thì nó đã 
không bị cám dỗ bởi cái bẫy và không bị dính hết năm thứ trên 
người vào cái bẫy đó. 

Năm chỗ bị dính hay năm “sợi dây” đó là gì? Năm ở đây là 
năm loại thức và năm đối-tượng khoái-lạc giác quan, đó là: những 
hình-sắc đẹp dễ ưa của mắt [sắc], những âm-thanh dễ nghe dễ ưa 
của tai [thanh], những mùi-hương thơm tho dễ ưa của mũi 
[hương], những mùi-vị ngon lành dễ ưa của lưỡi [vị], và những sự 


chạm-xúc sướng khoái dễ ưa của thân [xúc]. 


(Năm thức còn được gọi là: thức nhìn, thức nghe, thức ngửi, 
thức nếm và thức tiếp xúc (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, và xúc/thân thức). Tất cả dục-vọng của con người từ vô 
thủy đến nay đêu là chạy theo những cảm-giác sướng và khoái lạc 
và tránh bỏ những cảm-giác khổ và khó chịu của năm giác-quan 
này. Bạn hãy nghĩ lại xem, đúng thật con người sinh tôn để lo 
lắng, mưu câu và tranh đấu chỉ vì những khoái-lạc vật chất và 
tỉnh thân, có khoái-lạc nào không phải thuộc khoái-lạc giác quan? 
Còn mọi sự khổ đau triển miên cũng là những cảm-giác của năm 


giác-quan đó.) 


Nếu tâm của chúng ta chạy lăng xăng chỗ khác khi chúng ta 
đang ngồi thiền, chúng ta phải kéo sự chú-tâm về lại với năm uân 
khi chúng ta đưng trải nghiệm nó ngay bây-giò—thân và tư thế, 
những cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghí, và thức. Đó là những cơ-sở 
[đề mục] của Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm. Ví dụ, nễu có ý nghĩ về 
một đối-tượng hấp dẫn đang khởi sinh, chúng ta quán chiếu nó 
một cách chánh-niệm, không can dự gì vào nó. Chúng ta tránh 
những phản ứng mang tính cảm xúc và ý kiến [trong đầu hay bằng 


lời] về nó, ví dụ không nghĩ hay ý kiến là nó đẹp hay xấu, nam 


76 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


hay nữ, dễ chịu hay khó chịu. Chúng ta chỉ cần nghĩ rằng đó là 


một thứ vô-thường. 


Đối với những đối-tượng giác quan khác như những hình-sắc, 
âm-thanh, mùi-hương, mùi-vị, sự chạm-xúc và ý-ngh†T, thì chúng 
ta cũng có thái độ như vậy: cứ quan sát chúng một cách khách 
quan, không can dự, không ý kiến, chỉ cần biết mọi thứ đó đều là 


vô-thường. 


Như Phật đã nhắc nhở những đệ tử của mình trong lần cuối 
trước khi Phật từ giã trần gian: 


Này các Tỳ kheo, hãy lấy chính mình làm hòn đảo, hãy 
lấy chính mình làm nơi nương tựa, không nương tựa vào 
chỗ khác. Hãy lấy Giáo Pháp làm nơi nương tựa của 


mình... 


“ ... dẹp bỏ những sự thèm-muốn [tham] và sự ưu-phiễn 


ưu) đối với thế giới ...” 


Sự Vô-Sỉ 


“Sự tỉnh-giác” thứ tư là vô-si. Khía cạnh này hơi khó hiểu hơn 
một chút. Như chúng ta đã nhận biết trước đây, chúng ta bị mê 
lầm vì đã luôn nghĩ rằng những thứ ràng buộc với ta sẽ mang lại 
niềm hạnh phúc và toại nguyện dài lâu và mãi mãi cho ta. Chúng 
ta thường nghĩ rằng những người hay hoàn cảnh làm chúng ta tức 
giận thì sẽ luôn luôn làm ta tức giận. Đó là sự chấp lầm của chúng 
ta. Tuy nhiên cũng nên thông cảm cho sự chấp lầm của chúng ta, 
bởi vì chúng ta không dễ gì nhận ra được những sự lầm lẫn và cố 


châp này bởi vì bên dưới chúng là một nguôn gôc sâu xa hơn và 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * T1 


phức tạp hơn—đó là cái gquan-niệm sai lãm về một cái “ta` (ngã 


kiến, ngã chấp) như kiểu một “nh hôn” cỗ định và truyền kiếp. 


Đây là phần khúc-mắc nhất của triết lý Phật giáo mà chúng ta 
phải tu tập nhiều mới “ngộ' ra được hết. Ở mức độ ý nghĩa và suy 
luận bình thường thì chắc chắn chúng ta vẫn coi có một cái “7' 
tham gia thực hiện nhiều hành vi và hoạt động; ví dụ như “7ô” 
đang đi tới và đi lui, đang ăn, uống, ngủ, mặc đồ, nói chuyện, và 
đang 1m lặng. Cái “7ô¡i” cũng trải nghiệm những cảm xúc, nhận 
thức những cảm nhận, và tham gia vào những hoạt động khác 
bằng cái thân và cái tâm “c¿a-7ôi°. Nhưng thiền chánh-niệm đã 
phát hiện ra rằng không có một hoạt động nào là tự xảy ra một 
cách độc lập, cũng không do một “zï” thực hiện cả. Thay vì vậy, 
mọi thứ và mọi người trên đời tồn tại được là do có và tùy thuộc 
vào rất rất nhiều nguyên-nhân và điều-kiện cũng đang tôn tại, có 
mặt, và biến mắt. 

Bởi vì mọi thứ trên thế gian đều khởi sinh ra một cách liên 
quan, liên kết và tác động lẫn nhau, cho nên không có một cái gì là 
cô định một mình để tạo ra hay tự thực hiện một hành-động như 
“đi”—như chúng ta sẽ có thể thấy rõ như vậy khi ta chánh-niệm 
vào từng động-tác đang đi-thiền (như đã nói trên trong mục đi- 
thiền). 


Tương tự như vậy, không có một bộ-phận nào của thân hay 
tâm là cái “ôi” và cũng không có sự sở hữu nào hay “ai? sở hữu để 
gọi đó là 'ca-rôi". Những cảm-giác tham và sân sẽ bắt đầu phai 
mờ dần khi chúng ta nhận ra rằng: không có một cái “2” nào tồn 
tại một cách độc lập để mà cảm thấy bị ràng buộc [tham] vào một 


“người này hay giận hờn [sân] với một “người khác). 


7§ *s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Chúng ta đang dùng những danh từ và đại từ như Ta, Tôi, 
chúng tôi, linh hôn, anh, anh ấy, chị ấy... để giảng giải cho dễ 
hiểu mà thôi. Đó là những ngôn từ được quy ước và được đặt ra 
bởi con người để giao tiếp với nhau. Không có ngôn ngữ con 
người thì chúng ta cũng không có gì để làm phương tiện giảng giải 
được nội dung quyên sách này. Và ngôn từ của con người là rất 
hữu dụng, vì nếu không có ngôn ngữ thì chăng có giao tiếp và văn 
minh. Tuy nhiên, “ngôn từ là hữu dụng” không có nghĩa là nó 
thực sự diễn tả về bất cứ thứ gì là “tồn tại đích thực một cách độc 
lập, bất biến và cô định” mà ta có thể tìm thấy trong trên thế gian 
này cả. Không bao giờ tôn tại thứ bất biến và thường hằng đó. 


32 66 


(Ví dụ, ngôn ngữ có từ “cái nhà”, “cái đồng hồ”... mà hầu hết 
chúng ta đều cho rằng đó là những “cái' tồn tại riêng biệt, nguyên 
con, và độc lập. Tuy nhiên, đúng thực về chân lý, thì “cái nhà” đó 
không phải là một thực thể độc lập, riêng biệt. Nó được cấu tạo 
bởi rất rất nhiều nguyên vật liệu, nó có mặt và tồn tại nhờ vào 
nhiều điều-kiện tương hỗ lẫn nhau. “Cái đồng hồ” cũng gồm nhiều 
bộ-phận khác nhau kết hợp với nhau thì nó mới trở thành cái đồng 
hồ. Tất cả là có điều-kiện và nguyên-nhân. Mà những điều-kiện và 
nguyên-nhân (nhân duyên) thì luôn luôn thay đổi, cho nên bản 
thân “cái đồng hồ”, “cái nhà” ... cũng luôn luôn thay đổi. Cái đồng 
hồ hay cái nhà rồi cũng hư nát sau một tháng, một năm hay 50 
năm ... tùy theo chất-lượng các thành phần và điều-kiện duy trì 
chúng.) 


Sự minh-sát hay trí-tuệ nhìn thấu rõ sự-thật không thể chối cãi 
được, sự-thật đó được gọi trong Phật giáo là “sự không có bản 
ngấ” hay sự vô-ngã (anaffa) hay “tánh không” (sunnafa). “Sự 
tỉnh-giác” về sự-thật này sẽ được có từ kinh nghiệm thực hành 


thiền được tích lũy qua thời gian của chúng ta, từ kinh nghiệm 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 79 


quan sát mọi thứ đzng diễn ra trong thân và tâm của chúng ta 
trong (những) thời-khắc hiện tại. Khi chúng ta đã đi đến hiểu được 
rằng mọi thứ, bao gồm cả chúng ta, đều là vô-thường, khổ, và vô- 
ngã, thì lúc đó chúng ta đã có được “sự ứ:h-giác” về sự vô-si. 
(Nghĩa là, chúng ta hiểu biết được rằng chúng ta không bị si-mê, 
chúng ta không còn chấp-lầm, và chúng ta là vô-ngã, là không có 


một tự-tính, và chăng là một “ai” hay là “cái gì" có định cả). 


Mắt và Tìm Lại Sự Chánh-Niệm 


Một khía cạnh khác của “sự fính-giác về sự vồ-sỉ” là rất lập- 
tức và tất thực-dụng. Đôi khi chúng ta thực hành sự chánh-niệm, 
chúng ta làm cho mình bị si mê bằng sự suy nghĩ ngu si và u mê. 
Ví dụ như khi chúng ta đang đi-thiền: chúng ta bất chợt nhận ra là 
đã hơn 20 phút trôi qua và ta đã đi được một hay hai cây số mà 
chăng hề có ““sự chánh-niệm” và “sự tỉnh-giác” nào cả. Hoàn toàn 
có thể xảy ra như vậy, và chúng ta nghĩ răng ta nên quay lại ngay 
thời điểm chúng ta bị mất sự chánh-niệm và tìm nhặt nó lại! Đó là 
một ý nghĩ ngu đốt. Sự chánh-niệm có phải là một vật thể hữu 
hình để chúng ta đánh mất ở đâu đó và vào lúc nào đó, và rồi quay 
lại đó để tìm nhặt lại nó? Không phải vậy, sự chánh-niệm là một 
trạng thái tâm. Khi một trạng thái tâm bị mất đi, thì nó mất mãi 
mãi, và ta không bao giờ tìm lại được nó! Đơn giản là chúng ta đã 
bị xao-lãng. Có thể chúng ta cũng không nhớ cái gì đã làm ta xao 
lãng và khi nào và ở đâu sự chánh-niệm đã bị mất (rớt). Cho nên, 
thay vì phải quay lại một nơi và một thời điểm tưởng tượng mà 
chúng ta cho rằng mình đã bị mất “sự chánh-niệm” ở đó, chúng ta 
nên bắt đầu chánh-niệm trở lại ngay lập-rức từ lúc này. 


§0 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Bất cứ khi nào chúng ta bị mất sự chánh-niệm trong bất cứ lúc 
nảo khi thiền, thì chúng ta đều nên bắt đầu chánh-niệm lại ngay 
lúc đó. Ví như một tu sĩ đang (trong những ngày) thực hành thiền 
chánh-niệm, người đó đang ăn cơm và chợt nhớ ra mình đã và 
đang không ăn một cách chánh-niệm. Người đó đâu thê “ói' ra lại 
thức ăn mình đã ăn và bắt đầu ăn chánh-niệm lại từ đầu. Cách tốt 
nhất là hãy tiếp tục ăn và bắt đầu chánh-niệm lại ngay lập-tức từ 
lúc đó. [Nhân tiện, tôi sẽ giải thích thêm về sự ăn có chánh-niệm 
sau trong chương nảy]. 

Chúng ta cũng có thể mất và tìm lại được “sự chánh-niệm” 
bằng một phương pháp tỉnh vi hơn. Đôi lúc, khi chúng ta đang 
thực hành sự chánh-niệm, chúng ta bất chọt trải nghiệm cảm-giác 
tĩnh lặng và an bình. Điều đó cũng có thể khiến ta nghĩ rằng cảm- 
giác tĩnh lặng và an bình đó là “cúa-fa` hay cái “Ta”. Ngay khi ý 
nghĩ nảy khởi sinh, chúng ta phải lập tức chánh-niệm về nó. Khi 
chúng ta chánh-niệm về nó, chúng ta nhận thấy cảm-giác đó cũng 
thay đối và phai biến, bộc lộ tính chất vô-thường của nó. Khi cảm- 
giác đó biến mất, thì cái ý niệm về cái “7z” cũng biến mắt. Đây là 
cách chúng ta giải quyết sự s¡ mê chấp lầm của chúng ta về sự có 
một cái “7” (ngã), và thực hành “sự fnh-giác về sự vô-sỉ” của 


mình. 


Hãy luôn luôn nhớ rằng: sự chánh-niệm về sự mất chánh-niệm 
chính là sự chánh-niệm. Việc thừa nhận mình bị mắt chánh-niệm 
là một cách chân thành và thật thà để thực hành chánh-niệm. Nếu 
có cảm-giác tiếc nuối hay mắc cỡ khởi sinh vì do mất chánh-niệm, 
thì chúng ta chỉ ghi nhận những trạng thái tâm này mà không cần 
phải tự trách hay ghét mình vì điều đó. (Nhân vô thập toàn. Chúng 
ta đều là vô-thường). Vì ngay cả sự chánh-niệm cũng là vô- 


thường: nó cũng chỉ là một trạng thái tâm. Trở nên tỉnh-giác về 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân ° 81 


tính vô-thường của sự chánh-niệm chính là sự chánh-niệm. Hiệu 


rõ được lẽ thật này chính là “sự frh-giác về sự vô-s†”. 


Sự Tỉnh-Giác trong Cuộc Sống Hàng Ngày 


Chúng ta tu tập sự ứh-giác” bằng cách duy trì sự chánh- 
niệm có mặt không phải chỉ khi nào chúng ta thiền nhưng có mặt 
cả trong đời sống hàng ngày—trong suốt mọi hành-động, lời-nói 
và ý-nghĩ. Đức Phật không cần phải nỗ lực đặc biệt để chánh- 
niệm. Sự-biết của Phật cũng tự nhiên sáng tỏ, trong suốt. Phật làm 
mọi việc với sự chánh-niệm và “sự /h-giác ——khi đang đi, đang 


nói, CÚI người, ngôi xuông, mặc y, ăn, và đang uông. 


Như các kinh ghi lại, sự chánh-niệm của Phật giống như cổ 
của con voi. Nó luôn luôn gắn liền với đầu của voi—biểu tượng 
của trí-tuệ. Cũng như voi luôn dùng sức mạnh thân thể của mình 
để che chở bảo vệ cái cô khỏi bị đám sư tử tấn công cắn cô, Đức 
Phật phòng hộ cho sự chánh-niệm bằng cách dùng “sự f›h-giác ”, 
giới-hạnh, sự định-tâm, trí-tuệ, sự giải-thoát, và sự-biết và sự-thấy 
của sự giải thoát—đó là những phẩm chất của cái thân đã giác- 
ngộ. Đức Phật khuyên dạy chúng ta theo gương Phật và tham gia 
thực hiện tất cả mọi hoạt động của thân và của tâm bằng sự chánh- 
niệm và “sự finh-giác ”. 

Chúng ta phải ăn, uống, mặc đồ, và tập thể dục để được khỏe 
mạnh. Chúng ta cần phải ngủ và ở trong nhà cửa. Nhưng chúng ta 
dùng “sự //„h-giác ” đề phòng hộ chúng ta khỏi những ràng buộc 
dính mắc vào những nhu cầu đó và tránh bỏ những tính tham, sân, 


sỉ, sự tranh đấu, sự ganh ty và sự tự cao tự đại. 


§2 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Ví dụ, một số người ăn mặc quần áo tốn tiền để khoe khoang 
sự giàu có hay vẻ đẹp của mình, điều đó làm tăng sự tự cao và sự 
ràng buộc vảo cái ý-niệm có cái “7zˆ. Những người tu hành chúng 
ta thì ngược lại, khi mặc y-phục, các Tăng và Ni đều tâm niệm 
rằng “Tôi mặc những y-phục này là đề: (¡) (cho mục đích) chỉ để 
che mình khỏi cái lạnh cái nóng, (1) khỏi ruôi muỗi, (iii) khỏi 
gió độc, nắng gắt, (iv) khỏi những côn trùng bò sát, và (v) để 
làm trang phục che đậy những phần thân của mình.” Tương tự 
như vậy, khi nằm xuống ngủ, họ tâm niệm rằng “76i đừng chỗ-ở 
này và cải giường này đề che chở cho thân tôi khỏi bị nóng, lạnh, 
ruôi muỗi, gió, và nắng, để bớt mệt mỏi, và để làm cho cơ thể nghỉ 
ngơi thoải mái.” Chúng ta cũng nên tâm niệm như các Tăng và Ni 
theo cách như vậy. Bằng những cách làm nhỏ nhặt như vậy, 
chúng ta có thể làm trong sạch tâm và bắt đầu (có được) sự không 
còn những tâm tính tham, sân, sỉ và những trạng thái tâm bắt thiện 
khác. 


“Sự tính-giác” và “sự chánh-niệm” cũng giúp cho chúng ta 
làm được những chọn lựa tích cực và đúng đắn cho những hành 
động mà chúng ta có thể hình dung được trước. Ví dụ, khi một 
người hỏi “Anh có thể dùng súng của tôi với một “sự f:h-giác ” 
để nhắm bắn con hươu trước mặt hay không?”. 

“Không, thưa ngài”, tôi trả lời 

““Fại sao không?”, ông ta hỏi. 


Tôi giải thích thêm như vầy, “Đức Phật đã chia những ý-nghĩ 
ra làm hai loại: thiện và bất thiện. Khi Phật thấy rằng những ý- 
nghĩ bắt thiện là không phù hợp để đạt đến mục-tiêu giải thoát của 
mình, Phật đã từ bỏ chúng. Khi Phật thấy những rằng những ý- 


Phần 1: Chánh-Niệm Vẻ Thân * 83 


nghĩ thiện lành là phù hợp đề đạt đến mục-tiêu giải thoát, Phật tu 
dưỡng chúng”. 


“Ngay cái thời khắc có ý-nghĩ về súng, một người thực hành 
sự chánh-niệm nhận ra rằng bắt kỳ vũ khí nào cũng là một phương 
tiện của sự tàn ác. Súng gợi cho ta nhớ ngay đến sự bạo lực, sân 
hận, tham, sĩ. Bạo lực chỉ gây ra thêm bạo lực. Hận thù chỉ gây ra 
thêm hận thù. Tham chỉ tạo thêm tham. S1 chỉ tạo thêm s1. 

“Rồi người đó tâm niệm rằng : “Tôi đã chịu khổ vì những ý- 
nghĩ nguy hại này quá đủ lâu rồi. Bây giờ tôi đang cô gắng thoát 
khỏi những thói tính tham, sân, s1 của tôi bằng việc thực hành sự 
chánh-niệm. Tôi không nên để tâm mình nghĩ đến việc dùng 


súng.” 


Tương tự như vậy, chúng ta hãy áp dụng cách nghĩ và tâm 
niệm như vậy trước khi làm những hành-vi khác của 03 nghiệp 
bằng thân, miệng, tâm [hành-động, lời-nói, và tâm-ý]. Nghĩ và 
tâm niệm như vậy là cách làm đúng đắn để thực tập “sự tính- 


giác ”. 


Sự Tỉnh-Giác về sự Ăn Uống 


Bây giờ, đến lượt nói riêng về những hoạt động ăn và uống, 
nhai, nhai kỹ, nuốt, nễm—Làm cách nào chúng ta thực tập thực 
hành “sự fh-giác ” về những hành-động này? 

Đầu tiên, để nhắc chúng ta nhớ về mục-đích đúng đắn của việc 
ăn uống của chúng ta, chúng ta có thê đọc tụng hay tâm niệm 
trước khi ăn: 

Ở đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một đệ tử 
thánh thiện sử dụng thức-ăn: (¡) không phải để khoái 


§4 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thích giải trí; (ii) không phải để say sưa, (ii) không 
phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà 
(iv) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân 
này, (v) để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ 
giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: 
“Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, 
yếu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác 
mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách 


[không tội lỗ¡] (vì việc ăn uông), và sông được an ôn.” 


Rồi đến khi chúng ta đang ăn, chúng ta hãy tuân theo một số 
quy tắc đơn giản để củng cố sự chánh-niệm của mình. Đó là, 
chúng ta phải ăn một cách thật chậm rãi, đưa tay đến dĩa đựng 
thức ăn một chậm rãi và gắp lấy thức ăn một cách chậm rãi. 
Chúng ta cũng chánh-niệm về điều đưng xảy ra trong tâm. Nếu 
tâm tham khởi sinh vì thức ăn quá ngon, chúng ta biết rõ về tâm 
tham và tâm niệm với chính mình rằng: “À, ía phải có chánh- 
niệm. Đúng rồi, thức ăn này ngon miệng quá. Nhưng những hành 
động của mình phải phù hợp vì mục-tiêu tu tập tâm linh. Ta sẽ 


không tham ăn, không ăn quá nhiều.” 


Thêm một điều nữa không cần giải thích là: chúng ta cũng 
phải tránh ăn những đồ ăn vặt, đồ ăn không đúng bữa, ăn đồ ăn 
không dinh dưỡng và đồ ăn không tốt cho sức khỏe, vì những lý 
do mà chúng ta đã vừa tâm niệm trên đây. (Người tu tránh ăn phi 
thời, và tránh ăn thức ăn vặt, thức ăn không lành và thức ăn không 
phù hợp với mục-đích chân chính là nuôi thân sống để tu). 

Tương tự, khi chúng ta uống những thức uống nóng hay lạnh, 


chúng ta nghĩ: “7ó¡ dùng những thức uống này với sự suy xét một 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 85 


cách chánh-niệm là để giải cơn khát, để phòng tránh bệnh yếu, và 


duy trì sức khỏe cho cơ thể.” 


Các Tăng và Ni thì tu tập bản thân tuân thủ 30 điều giới-luật 
về ăn uống để có được và duy trì “sự Øính-giác ”. Dưới đây, tôi xin 
kể ra một số điều hướng dẫn, vốn cũng được rút ra từ những giới- 
luật này, để cho mọi người có thể thực hành sự chánh-niệm về sự 


ăn và sự uông. 








m Những Điểm Chính để thực hành “Sự Chánh-Niệm về sự Ăn 
Uống” 


Tôi tu tập bản thân để mình chỉ thích những thức ăn và thức 


uông bô dưỡng và có lợi cho sức khỏe.!9 


)> Tôi tu tập bản thân ăn một cách điều độ và tránh ăn những 


những thức ăn vặt vô ích. 


) Tôi tu tập bản thân để quan sát tâm trong khi ăn để tránh tham, 


sân, SI. 


Tôi tu tập bản thân để không gắp hay lấy quá đầy bát hay dĩa 


an. 


Tôi tu tập bản thân để nhận bất kỳ thức ăn nào được cho hoặc 
có săn để ăn mà không hè chê bai hay kén chọn. 


)> Tôi tu tập bản thân không nhìn vào thức ăn của người khác một 
cách soi mói hay ganh ty. 


)> Tôi tu tập bản thân cử động hai tay một cách chậm rãi. 


)> Tôi tu tập bản thân không mở miệng trước khi thức ăn được đưa 


đên gân miệng. 








§6 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 








Tôi tu tập bản thân không nhỏi nhét thức ăn vào miệng. 
)> Tôi tu tập bản thân không nói khi đang có thức ăn trong miệng. 
)> Tôi tu tập bản thân không quăng bỏ hay lãng phí thức ăn. 


Tôi tu tập bản thân không chép môi hay tạo âm thanh bằng 


miệng trong khi ăn. 


) Tôi tu tập bản thân không liễm mút các ngón tay khi ăn. 








Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 7 


4: Những Bộ-Phận và Các Yếu-Tố 


Một Tỳ kheo trẻ từng là học trò của Ngài Xá-lợi-phất (Sariputa), 
một trong những vị đại đệ tử xuất sắc của Đức Phật. Khi vị Tỳ kheo 
trẻ bị quấy nhiễu bởi ái-dục, ngài Xá-lợi-phất chỉ vị ấy đi vô rừng 
để thiền quán về sự không-sạch (bất tịnh) của thân thể. Mặc dù đã 
nỗ lực rất nhiều, vị Tỳ kheo trẻ vẫn thấy ái-dục càng gia tăng. Vì 


vậy, ngài Xá-lợi-phất bèn dắt người học trò đến gặp Đức Phật. 


Phật đưa tay cầm một cành bông huệ và bảo vị Tỳ kheo trẻ hãy 
chánh-niệm về màu sắc tươi sáng của bông hoa. Dùng phương 


pháp này, vị Tỳ kheo đã đạt được những trạng thái định-tâm cao. 


Do vị Tỳ kheo trẻ rất hài lòng với Đức Phật và cách thiền mà 
Phật đã gợi ý, nên vị ấy phát sinh một trạng thái tâm dính-chấp lớn 
đối với Đức Phật. Khi vị Tỳ kheo đang tập trung, thì vị ấy cứ nhớ 
đến thân sắc đẹp đẽ, sáng ngời, tĩnh lặng và (phong thái) hoàng 


tộc, giọng nói nhẹ nhàng, và khuôn mặt thông thái của Phật. 


Bất ngờ hình ảnh của Phật xuất hiện trong tâm của vị Tỳ kheo , 
và vị Tỳ kheo đó nghe giọng nói của Phật: 

Diệt bỏ sự ràng buộc với cái ngã, 

Như hoa huệ úa tàn trên tay, 

Tu dưỡng con đường dẫn đến bình an, 

Là Niết-bàn do bậc Siêu Thoát đã chỉ dạy.'! 


Khi mở mắt ra, vị Tỳ kheo trẻ thấy bông hoa huệ đó, đã từng 
tươi, sáng, và sống động, nay đã héo tàn. 
Như vậy, vị Tỳ kheo trẻ thiền quán về sự vô-thường của sắc 


đẹp, của sự tươi thắm, và đời sống của hoa huệ đó. Quán chiếu 


§8 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


rằng cái thân đẹp đẽ, khỏe khoắn, và mạnh mẽ của mình rồi cũng 
già đi và tàn tạ giống như bông hoa kia, vị Tỳ kheo đó không còn 
dính-chấp vào sắc-thân, vào những cảm-giác, những sự nhận-thức, 


những ý-nghĩ, và thức của mình nữa. 


Khi chúng ta nhìn mình trong gương, ta thường cảm thấy tự 
hào về những bộ-phận của cơ thể trông có vẻ đẹp đẽ, và ta cũng 
thường cảm thấy không hải lòng với những bộ-phận trông có vẻ 
già xấu, không còn hấp dẫn của mình. Những ý kiến đẹp hoặc 
không đẹp kiểu này sẽ dẫn tới sự mê đắm hoặc chán ghét, hai thái 
độ thường trực của tâm. Ưa thích thì dẫn đến sự mê đắm [dính 
chấp] vào những bộ-phận của thân [ví dụ như làn tóc sáng, làn da 
láng mịn ...], và không hài lòng thì dẫn đến sự chê ghét [buôn 
bực, ác cảm] những bộ-phận của thân [ví dụ như hàm răng hô 


lệch, cái đâu rụng tóc, bàn tay nhăn nheo của mình ... | 


Chương này tập trung vào việc học cách nhìn vào thân thể của 
chúng ta một cách khác đi. Thông qua sự chánh-niệm, chúng ta 
nhìn vào thân mình một cách không thiên vị: Thân chỉ là một sự 
kết hợp của 32 bộ-phận—không chỉ những bộ-phận bên ngoài 
chúng ta có thê nhìn thấy trong gương, mà cả những bộ-phận bên 
trong như xương, máu, ruột, gan ... Như chúng ta đã nói trước 
đây, tất cả mỗi bộ-phận đều có yếu-tỗ cứng là yếu-tố đất, hoặc có 
yếu-tố lỏng là yêu-tô nước. Cũng như các đối tượng vật chất khác, 
mỗi bộ-phận đều luôn luôn đøng thay đổi. Nói cách khác, tất cả 
các bộ-phận của thân đều là vô-thường, giống như “bông hoa huệ 


héo tàn” trong tâm ảnh của vị Tỳ kheo trẻ về Đức Phật. 


Về mặt thực hành, thiền về những bộ-phận và những yếu-tố 


của thân mở cho tâm một cách nhìn và châp nhận thân mình zzz- 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 89 


nó-đang-là, mà không có những phản ứng tình cảm mà người đời 
và chúng ta vẫn luôn luôn có. (Không mê hay thích, không ghét 
hay bực tức về những bộ-phận mà mình cho là đẹp hay xấu). Điều 
này giúp chúng ta vượt qua được cái thói tính tự hào và/hoặc tự 
ghét mình, và từ đó chúng ta có thê nhìn nhận thân mình bằng sự 
cân bằng của cái tâm buông-xả. Phật đã đưa ra một ví dụ để minh 


họa điêm này: 


Ví dụ như một bao có hai miệng đựng đầy những loại ngũ 
cốc— lúa, lúa nương, lúa thóc, đậu xanh, lúa mì, đậu bò, 
hạt mè và hạt cải. Và khi một người với mắt sáng, mở 
miệng bao, người ấy nhận ra các loại hạt ngũ cốc, và nói 
như vây: “Này là lúa, lúa nương, này là lúa thóc, này là 
đậu xanh, này là lúa mỳ, này là đậu bò, này là hạt mè, và 


”12 —nj/-chúng-là. Người đó không cần 


này là hạt cải 
phải nói: “Đây là lúa mì. Tôi ghét lúa mì”. Người ấy cũng 
không cần phải ý kiến: “Đây là hạt cải. Tôi thích hạt cải.” 
Tương tự như vậy, chúng ta tu tập để nhìn thấy đúng về thân 
của ta một cách rõ ràng, giống như một người với đôi mắt sáng 
nhìn thấy từng thành phần trong cái bao trong ví dụ trên của Phật. 
Chúng ta khám phá ra rằng bởi vì tất cả các bộ-phận trong thân 
đều phải bị bệnh đau, thương tốn, và chết, không có bộ-phận nào 
có thê mang lại sự thỏa mãn dài lâu cho chúng ta. Điều quan trọng 
nhất, chúng ta thấy được chắng có một “thực thể” hay “chủ thể” 
hay một “người” nào trong bất kỳ bộ-phận nào của thân hay tâm 
mà chúng ta có thể gọi là cái “7z° (ngã). Từ đó, chúng ta cũng suy 


ra răng thân của chúng ta cũng là vô-ngã. 


Ghi nhớ ví dụ trên của Đức Phật, chúng ta có thể gọi tên cách 


này là cách “Tên về ngũ cóc”, có ý nghĩa là “ngược dòng” hay 


90 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“ngược ý muôn”. Nói rõ hơn, đây là một cách-nhìn mới và đúng 
về thân thể của chúng ta, nó ngược với cách nhìn đầy kiến chấp 
theo thói thường của chúng ta. 


Chúng ta cần tiếp cận đề tài thiền này một cách cần thận, bởi 
vì “sự thiền quán về thân” của ta [hoặc về những thân thể của 
người khác] có thể dẫn đến sự dính-chấp hay mê-đắm về thân, nếu 
sự chánh-niệm không được đúng đắn, như trong trường hợp vị học 
trò trẻ của ngài Xá-lợi-phất. Ngược lại, những loại tình cảm khác 
như không-thích, thậm chí là căm-ghét, đều có thể xảy ra nếu 
chúng ta không chánh-niệm đúng đắn. Mục đích của chúng ta là 
nhìn xem những bộ-phận của thân mình một cách đúng-như- 
chúng-là, không làm méo mó hay sai khác về chúng: và để chúng 
ta thấy biết rằng chúng không phải là xấu hay đẹp, mà chúng chỉ 


đơn giản là những bộ-phận của một tiến trình luôn luôn thay đổi. 


Năm Bộ Phận Đầu Tiên 

Theo truyền thống, thân được bao gồm 32 bộ-phận khác nhau. 
Danh sách liệt kê sẽ được ghi ra sau trong chương này. Đề bắt đầu 
thực tập, chúng ta hãy chú tâm chánh niệm vào năm bộ-phận đầu 
tiên là: tóc, lông, móng, răng, và da. Chúng ta bắt đầu với những 
bộ-phận này bởi vì chúng là để /hấy nhất; khi ta gặp bất cứ ai, 
những bộ-phận này “bắt” vào mắt chúng ta nhanh nhất. Sự thật là 
người đời cũng bỏ ra nhiều tiền để làm đẹp hay trang hoàng cho 
những bộ-phận này. Chúng ta cắt, sửa, nhuộm tóc, làm trăng răng, 
sửa răng, và làm “thẩm mỹ” da mặt ... để cảm thấy mình hấp dẫn 
và quyến rũ hơn, tuy nhiên, sự thật là, cũng để đánh lừa mọi người 


về cái diện mạo đích thực của mình. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân °* 91 


Chúng ta cũng có thể đễ dàng dùng 05 bộ-phận này để đại 
điện cho những bộ-phận khác của thân, bởi vì những bộ-phận 
khác đều nằm ở giữa tóc trên đầu vờ móng dưới chân. Việc suy 
xét [quán chiếu] một cách chánh-niệm hoàn toàn và đúng đắn về 
một bộ-phận trong 05 bộ-phận này thì cũng đủ cho một SỐ người 
chứng ngộ được trí tuệ minh-sát. Đúng vậy, ví dụ, khi chúng ta 
suy xét bằng “sự /inh-giác” về tóc, chúng ta thấy rằng nó luôn 
luôn thay đổi. Khi chúng ta áp dụng trí tuệ này để quán chiếu soi 
xét vào tất cả các bộ-phận khác của thân, chúng ta nhận biết rằng 
những gì [bản chất luôn thay đổi] của những bộ-phận nhìn thấy 
bên ngoài thì cũng là bản chất tương tự của các bộ-phận khác nằm 
khuất bên trong da thịt. 


Đây là một số cách để bắt đầu thiền chánh-niệm về 05 bộ-phận 


đâu tiên: 


Tóc 

Bởi vì tóc là luôn luôn dễ thấy được và luôn có mặt trong tâm 
của chúng ta, nên chúng ta dễ dàng nhìn thấy những thay đổi của 
tóc xảy ra theo từng ngày và từng tháng, từng năm. Thứ Hai tóc 
mềm mại và bóng mượt, nhưng đến thứ Ba tóc trở nên xơ cứng 
hay thậm chí hôi hám, nếu chúng ta không kịp gội đầu. (Nó cần 
điều-kiện trợ giúp thì mới tồn tại và khỏe mạnh được). Qua nhiều 
năm tháng, tóc thay đổi rõ ràng hơn. Làn tóc xanh đen đã chuyên 
qua muối tiêu hay bạc trăng, hay rụng đi ít nhiều, và sớm để lộ da 
đầu ra. 

Chúng ta có thể làm sâu sắc trí-tuệ này băng cách nghĩ về cái 
thái độ của chúng ta đối với mái tóc đã thay đổi như thế nào, tùy 


theo “thời” của tóc. (Chúng ta ưa thích khi nó còn xuân xanh và 


92 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


chán nản nhìn nó khi nó bắt đầu bạc, gãy, rụng). Và liệu có đáng 
để chúng ta tự hào về tóc hay không khi chúng ta bưng đồ hết một 
tô canh ngon khi có một cọng tóc rớt vào trong đó? (Có những 
người còn ghê tởm và đồ hết đi tô thức ăn ngay cả khi cọng tóc đó 
là tóc của mình rớt vào). Nhiều người ghê tởm khi một cọng tóc 
rớt vào thức ăn như vậy, nhưng cũng có những người thì không 
kinh tởm gì về tóc mà còn có thể dùng tóc cho mục đích thiêng 
liêng. Chuyện kinh kê lại rằng, một vị công chúa tên là Hemamala 
đã giấu xá lợi răng của Phật vào trong chỗ bím tóc của cô để 
không ai thấy và lấy cắp, và cô đã mang được xá lợi qua xứ Tích 
Lan bằng cách đó. Khi chúng ta quán chiếu về bản chất của tóc 
bằng “sự /h-giác”, thì dù là tóc trên đầu hay tóc trong tô canh 
hay tóc để che giấu xá lợi thiêng liêng: thì thái độ của chúng ta là 


như nhau. (Tóc là tóc, luôn thay đổi và tàn phai.) 


Lông 

Thái độ của chúng ta về lông trên thân thê cũng luôn luôn thay 
đổi. Một người đàn ông có thể luôn dành thời gian với bộ râu của 
ông ta; ông cắt, tỉa, xoăn, giữ nó và cạo nó để làm tăng thêm nét 
hấp dẫn, theo ý ông ta. Nhưng nếu cũng bộ râu y hệt nhưng nằm 
tách riêng khỏi cơ thể thì ông ta có thể nhìn thấy ghét hoặc ghê 
tởm. Phụ nữ cũng vậy, họ luôn luôn dành thời gian để chăm chút, 
sửa đẹp lông mày, lông mi và loại bỏ những phần lông khác mà 
mình không muốn có. Suy xét về điểm này, chúng ta nhận ra rằng: 
“Lông chỉ là lông. Dù là lông ở trên thân hay không, nó không có 
nghĩa gì về bản chất. Hơn nữa, lông trên thân không phải thứ gì là 
“của-fa`. (Vì nếu là ca-ra, khi ta muốn nó đẹp, muốn nó mọc, 
muốn nó không rụng thì sao nó không xảy ra theo ý của ta). Nó 


càng không phải thuộc “bản ngã của fa`. Nó là vô-thường, cũng 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 93 


như bất kỳ mọi thứ khác trong cái thân và tâm này. Nó biến mắt. 


Nó là trống không.” 


Móng 

Khi nào móng còn ở trên các ngón tay và ngón chân, thì chúng 
còn hấp dẫn. Nhiều người sơn móng tay bằng nhiều màu sắc thẩm 
mỹ đề tăng sự hấp dẫn của thân mình. Móng rất có ích cho con 
người vì chúng bảo vệ các ngón tay và ngón chân. Nhưng những 
phần móng chân được cắt bỏ ra thì đâu phải là thứ đẹp hay hấp 
dẫn gì! Móng tay thường tích đất bụi hay chất dơ bân khi chúng ta 
xử lý, cầm nắm, hay làm việc bằng tay, và dính những phần da 
chết khi chúng ta gãi móc da dầu, chân, lỗ tai... Vẻ đẹp trẻ trung, 
mạnh mẽ và khỏe khoắn của móng tay móng chân sẽ trở nên giả 
đi, chuyển sang màu vàng và dễ gảy khi chúng ta già đi. Nắm 
mốc, móng mọc ngược, và những chỗ bị xước hay bị gãy có thể là 
những lý do làm cho chúng ta bị đau và khổ sở. Nghĩ về những 
bản chất và sự biến đổi của móng theo cách này, chúng ta cũng 
thấy được móng cũng là vô-thường. Chúng cũng không phải là cái 


“Ta` hay “cúa-tfa` hay thuộc “bản ngã của tfa`. Móng chỉ là móng. 


Răng 

Răng thì có ích hơn nhiều so với tóc, lông, và móng. Chúng ta 
luôn thấy vui khi răng mình còn mạnh chắc vả khỏe khoắn. Nhưng 
răng có thể làm cho chúng ta khổ sở. Nhiều người sợ phải đến nha 
sĩ khám răng. Chúng ta có thể nhớ lại cái cảm-giác đau thốn đau 
nhói khi nha sĩ đang nhồ cái răng của chúng ta, hoặc cái lúc nha sĩ 
đang cạo răng, trám răng một cách gây ê buốt. Cho dù răng từng là 
hữu ích, mạnh và đẹp ra sao, nhưng ngay sau khi một cái răng 


được nhồ ra thì nó lập tức trở thành xấu xí và vô dụng. Ngay cả 


94 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


khi các nha sĩ thường đặt cái răng mới nhồ vào lòng bàn tay chúng 
ta, chúng ta cũng ít khi nào muốn nhìn lâu cái răng đó hoặc muốn 
mang nó về nhà làm kỷ niệm. Cũng như những bộ-phận khác của 
thân, răng cũng là vô-thường và khổ. Cho dù nó từng ở trong 
miệng “c/a-a', nhưng nó không phải là “c¿a-ra` hay thuộc về 


“bản thân ta`. Răng chỉ là răng. 


Da 


Da có thể dấu hiệu của vẻ đẹp, nhưng chỉ khi nó có màu đẹp, 
trẻ và khỏe khoăn nào đó, và chưa có nếp nhăn. Dĩ nhiên, màu sắc 
của da có thê thay đổi từ màu đẹp này sang màu đẹp khác khi 
chúng ta di chuyển sang những vùng khí hậu khác nhau. Da cũng 
rất hữu dụng. (Thật ra, hầu như tất cả mỗi bộ-phận trên thân chúng 
ta cũng đều hữu ích và có chức năng của nó, trừ một vài thứ phái 
sinh hay tàn dư chỉ là vô ích, ví dụ như ruột thừa). Chúng ta nhận 
biết được những chạm xúc cứng, mềm, thô, và mịn nhờ những 
thông tin chúng ta nhận được qua da. Da cũng điều hòa thân nhiệt. 
Khi chúng ta nóng, da giãn nở ra đề thân tỏa nhiệt theo đường mô 
hôi. Sự tiếp xúc da-với-da là rất quan trọng đối với những đứa bé 
sơ sinh, chúng có thể chết nêu không được tiếp xúc với người mẹ 


hoặc người hộ sản ngay khi chào đời. 


Nhưng da cũng là nguồn gốc gây ra khổ, cũng như răng. (Nếu 
chúng ta nhìn da mình bằng một cái kính lúp thì sẽ thấy rõ được 
làn da của chúng ta là không hề “đẹp” chút nào như chúng ta 
tưởng). Những vết nám hay bệnh da liễu có thể là khó chịu, đau 
đớn. Mặc dù đã có hàng ngàn thứ mỹ phẩm và phương pháp chăm 
sóc da, da rồi cũng phải bị nhăn nheo, bị sệ và thâm màu khi 
chúng ta già đi. Mỗi ngày da chúng ta khô và chết đi. Nếu nhìn kỹ 


hoặc nhìn bằng kính hiển vi thì chúng ta sẽ thấy được bụi ở trong 


Phần 1: Chánh-Niệm Vẻ Thân * 95 


một ngôi nhà bình thường chứa đầy những phần da chết! Còn về 
mặt văn hóa xã hội, trong lịch sử nhiều đau thương của nhân loại, 
rất nhiều người cũng kỳ thị hay phân biệt màu da, mà cho đến tận 
hôm nay sự phân biệt gây ra nhiều đau khổ đó vẫn còn ít nhiều 


trong từng lớp học, từng khu phó, từng xứ sở trên trái đất này. 


Suy xét những điều hiển nhiên đó, chúng ta có thể kết luận 
rằng: “Cũng như những bộ-phận khác của thân, da không phải là 
đẹp đẽ hay xấu xí. Nó là rất hữu ích cho thân thể chúng ta, nhưng 
nó cũng là một nguồn khổ vì nó thay-đổi, vì nó phải bị già và 
bệnh. Vì vậy, da cũng là vô-thường và bắt-toại-nguyện. Nó không 
phải là “ca-fa°. “Ta” không phải là da. Đó không phải là “bản ngã 
của ta`. (Như đã nói, nếu nó là “4” hay là “ca-/a', thì ta đã điều 
khiển được nó và giữ được nó mãi mãi không già và tươi sáng 
theo ý của-ta. Tuy nhiên, nó cứ già đi, nhăn nheo, rồi thâm màu, 
gớm ghiếc theo năm tháng ... cho dù “ta” đã cỗ găng dùng rất 
nhiều thứ dưỡng da hay biện pháp đắt tiền để hy vọng giữ cho nó 


trẻ mãI) 


Chánh Niệm về 32 Bộ Phận của Thân 


Những bộ-phận của thân mà chúng ta đã xem xét từ nảy giờ 
chỉ mới là 05 bộ-phận đầu tiên trong 32 bộ-phận của thân. Theo 
truyền thông Phật giáo, tất cả những bộ-phận được chia thành 02 
nhóm chính. Trong đó, 20 bộ-phận đầu tiên là thuộc nhóm yếu-tố 
đất. 12 bộ-phận còn lại là thuộc nhóm yếu-tố zøước. Và nhóm 
nước này lại được phân thành 02 chi nhóm, mỗi chi nhóm 6 bộ- 


phận. 


Phần liệt kê dưới đây là theo cách phân chia theo truyền thống. 


96 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


- 20 Bộ-phận thuộc nhóm yếu-tố đá: của thân: 


)> tóc, lông, móng, răng, da 
)> thịt, gân, xương, tủy, thận 
tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối 


)> ruột già, ruột non, toàn bộ bao tử, phân, óc 


- 12 Bộ-phận thuộc nhóm yếu-tô nước của thân: 

- mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ 

nước mắt, bạch câu, nước bọt, chât nhây, chât nhờn ở các 
khớp, nước tiêu 

Và dưới đây, tôi xin gợi ý một phương pháp để bắt đầu thiền 


chánh-niệm về 32 bộ-phận của thân. 








m Những Điểm Chính để “Thiền về 32 Bộ Phận của Thân” 


Thiền về các bộ-phận của thân giúp cho bạn có thể chăm sóc 
bản thân mình một cách bình lặng khi có vấn đề gì xảy ra. Đôi khi, 
chúng ta có thể giúp chữa trị nhanh chóng bằng cách tập trung tâm 
vào bộ-phận đang bị đau bệnh để giúp cơ thê truyền những hóa 
chất tích cực đến bộ-phận đó. Đề làm được việc đó, chúng ta cần 
có sự chú-tâm, sự định-tâm, và sự quán-tưởng mạnh mẽ; việc thực 


tập thiền này sẽ giúp làm được những việc đó. 


Một lợi ích nữa là khi bạn đã hiểu rõ được bản chất của thân, 
bạn sẽ không còn bị thất vọng buồn sầu khi bị đau đớn hay bệnh 
tật, hoặc sẽ không cảm thấy tuyệt vọng với ngay cả cái ý nghĩ về 


cái chêt. 








Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 97 








Bắt đầu việc thiền băng việc tu dưỡng Tâm-Từ đối với tất cả 
mọi chúng sinh. Niệm tâm-từ trước khi thiền để tâm được thanh 
tịnh. 


- Tâm niệm răng: ý-định thiền về 32 bộ-phận của thân là để vượt 
qua tính tự-hào vì sự-đẹp và sự tự-ghét mình vì sự-xấu của các bộ- 
phận của thân mình; và để vượt qua ái-dục và sự ghê-tởm đối với 
thân của những người khác. Bạn muốn xem tất cả của thân và các 


bộ-phận của chúng băng cái tâm cân-băng và buông-xả. 


Thiền về 05 bộ-phận đầu tiên thuộc nhóm yếu-tố đấ:, dùng 
những cách suy nghĩ như cách tôi đã chỉ ở trên. Hãy hoàn thành sự 
thiền tập 05 bộ-phận này cho đến khi chúng trở nên rõ ràng trong 


tâm bạn! 


Sau đó, thiền về 05 bộ-phận tiếp theo. Suy xét và quán chiếu 
chúng cũng theo cách thức tương tự mà chúng ta đã dùng để quản 
chiếu 05 bộ-phận đầu tiên. Ví dụ, trước tiên hãy nhớ đến sự quan 
trọng và hữu ích của xương. Chúng giúp thân mình thắng đứng 
khi mình đứng và đi và trong tất cả mọi tư thế hoạt động của thân. 
Nhưng xương có thê cũng là nguồn gốc gây khổ đau, ví dụ như 
bất cứ ai đã bị gãy xương tay, xương chân, hoặc bị các bệnh khác 
về xương thì họ chắc đã biết rõ sự đau khổ là như thế nào. Xương 
cũng bị hư hao, giòn, dễ gãy, và bị đau nhức khi chúng ta càng giả 
đi. 

Kế tiếp, kết hợp 02 nhóm bộ-phận đầu tiên nảy lại và thiền về 
10 bộ-phận đầu tiên này. Rồi sau đó tiếp tục thêm vào những 
nhóm 05 khác cho đến khi bạn thiền đủ 20 bộ-phận đầu tiên thuộc 


nhóm yếu-tô đất. 


Nếu bạn muốn nhớ các bộ-phận bằng cách lặp đi lặp lại tên của 


các bộ-phận thì cách đó không tốt. Hãy dùng sự tưởng tượng để 








9§ s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


quán tưởng những bộ-phận bên trong, năm khuất bên dưới da. Suy 
xét và quán niệm về mỗi bộ-phận theo như cách và lý mà chúng ta 


đã dùng để thiền quán 05 bộ-phận đầu tiên. 


Sau đó thêm vào 06 bộ-phận đầu tiên của nhóm yếu-tô ước 
của thân, và thiền về 06 bộ-phận đó cho đến khi tất cả chúng đều 
được rõ ràng trong tâm bạn. Cuối cùng, thêm 06 đối-tượng cuối 


cùng của nhóm yêu-tô #c. 


Khi bạn thiền về 12 bộ-phận cuối cùng của thân, nên nhớ một 
điều là không có một bộ-phận nào trong nhóm này có thể khiến ta 
tự hảo vì có nó hoặc nhờ nó giúp ta tạo được sự hấp dẫn đối với 
người khác cả. (Bởi vì chúng đều nằm khuất bên trong thân). Tuy 
nhiên, cũng như mọi chức năng của tất cả những bộ-phận khác, 
những bộ-phận thuộc nhóm yếu-tô zzzớc cũng là hữu ích và không 
thể thiếu được. Hãy nhớ rõ những ưu điểm ích lợi này để vượt qua 
những cảm-giác ghê tởm về chúng. (Ví dụ nhớ rõ ruột là không 
thẻ thiếu được cho toàn bộ sự-sống của thân để không cảm thấy 
ghê-tởm khi nghĩ tới nó). 

Nếu có bộ-phận nào chưa được rõ ràng trong tâm của bạn, thì 
hãy tập trung thiền quán những bộ-phận đã rõ ràng trong tâm. Khi 
nào bạn đã thiết lập được sự chánh-niệm tốt trên những bộ-phận 
đã rõ ràng, rồi sau đó bạn mới quay lại những bộ-phận còn mơ hồ, 


và thiên vê chúng cho đên khi chúng cũng trở nên rõ ràng với bạn. 


)>- Thời gian bao lâu để bạn thiền về mỗi bộ-phận hay một nhóm 
bộ-phận là còn tùy vào mỗi thiền sinh. Một số người cần ít thời 
gian, số khác thì cần có nhiều thời gian tu tập hơn người khác thì 


mới đạt đên “sự chánh-niệm” và “sự tỉnh-giác”. 








Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 99 


)-Nên nhớ và tâm niệm rằng: mục tiêu của bạn là nhận ra mỗi bộ- 
phận trong 32 bộ-phận đều là vô-zởng. Bởi vì mỗi bộ-phận đều 
phụ thuộc vào sự sinh, trưởng, hư hao, bệnh yếu, và chết, nên nó 
không thể nảo mang lại sự toại-nguyện dài lâu mãi mãi. Cuối 
cùng, bạn nhận ra được rằng mỗi bộ-phận “không phải là 'của-ta, 
không phải là '1a', và không phải là “bản ngã của ta” Nói chung, 
thân này không phải là cái “f4” hay “eứa-ra' gì gì cả. Quan-điểm 
coi thân này là cái “f4” và “cúa-ra” là sai lầm và ảo tưởng. Phải đẹp 


bỏ gông-cùm thân-kiến để có thể chứng nhập vào dòng thánh đạo. 





Chánh Niệm về Những Yếu-Tố Của Thân 


Ở trên chúng ta đã từng nói về bốn yếu-tô lớn hay tứ-đại [đất, 
nước, nhiệt, khí] khi ta đã bàn về “sự chánh-niệm hơi-thở' và 
những tư-thế của thân. Như tôi đã giải thích, 32 bộ-phận của thân 
được phân ra thành 02 nhóm: nhóm yếu-tố đá: và nhóm yêu-tô 
nước. Những bộ-phận thuộc 02 yếu-tỗ đá và nước là hữu hình, dễ 


thấy, và do vậy là dễ dùng để tu tập sự chánh-niệm. 


Yếu-tô nhiệt và yêu-tố khứ thì khó hình dung hơn. Tuy nhiên, 
thiền về những yếu-tố này là cũng rất quan trọng cho phần VIỆC 
phát triển “sự chánh-niệm về thân”, bởi vì chúng chịu trách nhiệm 
cho các tiến trình không thể thiểu được của sự-sông, như trong hệ 
tiêu hóa và tuần hoản. 

Những yếu-tô của thân không đơn giản chỉ là những thành tố 
cầu tạo nên thân, giống như những phân tử cấu tạo nên một vật 
chất mà các nhà vật lý đã nghiên cứu. Khi những tập hợp „ẩn 
được gắn kết với những yếu-tô tứ đại, thì thân tồn tại và sống, hơi- 





100 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thở có mặt. Có lẽ chúng ta nên dùng một ví dụ đê làm rõ vân đê ở 


chỗ này. 


Ví như có một người bán thịt làm thịt một con heo và cắt thành 
04 phân. Khi bán thịt, người bán thịt không còn khái niệm về con 
heo. Chỉ đơn giản là ông ta bán thịt heo—— thịt đùi hay nạc hay thịt 
mông hay thịt của phần khác. Trước khi con heo biến thành thịt 
heo, nó là một sinh vật sống với đủ năm uân: sắc thân, những 
cảm-giác, những sự nhận-thức, [có lẽ có một số] ý-nghĩ, và tâm 
thức — (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Năm uân này được sẵn kết 
với những yêu-tô tứ đại khi con heo còn sống. Nhưng khi con heo 


đã chết đi, chỉ còn lại bốn yếu-tô tứ đại mà thôi. 


Con người cũng vậy. Khi chúng ta còn sông, năm uân gắn kết 
với bốn yêu-tô tứ đại của thân. Mọi hoạt động—suy nghĩ, thở, 
nhận thức, muốn, và ý thức rõ về vô số sự việc— đều khởi sinh fùy 
theo sự kết-hợp của năm uân và bốn yếu-tô tứ đại. Khi những 
cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và thức (thọ, tưởng, hành, thức) 
của sụ-sống biến mất, thì thân này cũng chết theo. Không có 
những uấn này thì thân xác chỉ giống như một khúc gỗ hay một 


cục đá trơ mà thôi. Tât cả cái xác còn lại chỉ là bôn yêu-tô tứ đại. 


Nếu ta chúng ta suy nghĩ được theo cách đúng như vậy, thì 
chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy răng không có sự khác-nhau nào 
giữa những yếu-tô bên trong thân và những yếu-tô bên ngoài thân. 
Cả hai loại đều là “vô-thường, khổ, và vô-ngã”. Chúng ta hãy xem 
xét kỹ hơn 04 yêu-tố để giúp ta dễ dàng tu tập phát triển “sự 


chánh-niệm về thân và về những tiên-trình của thân”. 


Đắt 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 101 


Yếu-tố đái thì chiếm chỗ, chiếm không gian. Nó là cứng hay 
mềm. Nó có thể giãn ra hoặc co lại. Nó là nhìn thấy được, là hữu 
hình và cảm nhận được. Nó có hình dạng, kích thước, và màu sắc. 
Đó là tất cả những định nghĩa chúng ta biết về yếu-tố đất. Nhưng 
mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy thân, nhưng chúng ta không thể 


nhìn thấy yếu-tô đất một cách riêng biệt trong thân. 


Cũng giống như mọi yếu-tố, yếu-tố đất là vô-thường. Dù là to, 
cứng, mạnh, có màu sắc, hay uy lực đến đâu, yếu-tô đất cũng luôn 
luôn đang biến-đổi. Không có cách nào để cản bước tiến trình tự 
nhiên này. Tuy nhiên, cũng không có “4” có thể làm cho yếu-tố 
đất biến mất. Hãy lấy ví dụ hành tinh Trái Đất: hàng tỷ người như 
chúng ta có thể tiêu tiện, đại tiện, nhồ khạc lên nó, đào sâu xuống 
nó, thải rác lên nó ... hoặc ngược lại, hàng tỷ người chúng ta cố 
gắng làm nó trong sạch ... Dù như vậy, dù chúng ta có cố làm gì, 
yếu-tố đất cũng chẳng bao giờ tỏ ra tức giận hoặc hài lòng với 
những điều chúng ta làm nó. Nó vẫn luôn đang thay-đổi theo 
đường lối của nó, theo (chu kỳ) thời gian riêng của nó, và nó 
không quan tâm hay liên quan đến những gì chúng ta làm với nó. 
Tuy nhiên, đất dạy cho chúng ta một bài học: Sự kiên định và sự 
nhẫn nhục. Chúng ta nên bắt chước đất, rất quan trọng: chúng ta 
phải vững vàng và kiên định như trái đất về quyết tâm tu tập cho 


được sự chánh-niệm. 


Khi chúng ta thiền một cách chánh-niệm về yếu-tô đất trong 
các bộ-phận của thân, chúng ta cảm nhận được sự cứng-mềm và 
sự co-giãn. Cảm-giác này có thể là đễ chịu, khó chịu, hay trung 
tính. Khi mà chúng ta chú-tâm vào một cảm-giác nào đó, thì tự nó 
biến đi, và cảm-giác khác lại khởi sinh. Tiến trình này lặp đi lặp 
lại liên tục. Nếu chúng ta chỉ chú-tâm quan sát mà không định 


dạng hay khải niệm những cảm-giác đó, thì những cảm-giác đó sẽ 


102 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


tự động biến mất, chỉ còn lại đơn thuần là sự tỉnh-giác của ta mà 
thôi. Chúng ta yên lặng và an bình mà không phản ứng gì về cảm 


xúc. Chúng ta bình-tâm và buông-xả. 


Nước 


Yếu-tố zước thì lỏng và mềm. Nó luôn chảy xuống. Tất cả mọi 
bộ-phận của thân cần có nước để sống, tất cả chúng sinh đều vậy. 
Nước có đặc tính dính kết. Bột, hay những chất dạng bột như xi- 
măng và cát không thê dính kết với nhau, nếu không có nước. Bởi 
vì tính chất này cho nên yếu-tô nước không thể tách rời hoàn toàn 
khỏi những yếu-tố khác. Khi yếu-tố nước có nhiều [chiếm ưu thế] 
trong một bộ-phận, chúng ta nói rằng bộ-phận đó thuộc nhóm yếu- 
tố nước [như nước bọt, máu, nước tiểu ...] và những yếu-tố khác 
[chảy, uyên chuyền ...] của nhóm nước, cho dù những yếu-tố này 


cũng có chứa các yêu-tô đât, nhiệt, và khí. 


Nước đủ mạnh để cuốn trôi những thành thị và xuyên thủng 
những khối đá núi. Khi sức mạnh của nước được khai thác, nó có 
thê dùng để cắt cả sắt thép và sản xuất ra điện lực. Chúng ta có thể 
bắt chước theo nước để khai thác sự tập-trung (sự định-tâm) của 
chúng ta để có thể nhìn xuyên bên trong một đối-tượng thiền, ví 
dụ như một bộ-phận của thân, để chúng ta có thể hiểu thấu và 
nhận ra bản chất “vô-thường, khổ, vô-ngã' của nó. Nước cũng có 
thể giặt, rửa, cuốn, tây sạch những dơ dáy và ô nhiễm, cũng như 
sự thiền làm trong sạch và thanh lọc cái tâm vậy. Nhưng một dòng 
nước thì mềm mại, uốn nắn, và nhẹ nhàng. Khi chúng ta thiền, 
chúng ta cũng phải nên biết linh động, uốn nắn và uyên chuyền 
như dòng nước đề thích ứng được với môi trường sống mà không 
than phiền, chúng ta cứ “trôi chảy” mà không vấp vào mọi người 


hay hoàn cảnh gây khó nào. Tức là chúng ta phải biết khôn khéo, 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 103 


uyễn chuyên, “lựa đường mà chảy”, chứ không phải để mình rớt 
vô tình huống để cho những giá trị đạo đức, giới-hạnh và sự 
chánh-niệm bị trộn lẫn vào những người không đạo đức, không 


giớói-hạnh và không có sự chánh-niệm. 


Khi chánh-niệm về yếu-tô nước một cách chánh-niệm, chúng 
ta cảm giác được hơi nước thâm thấm vào yếu-tố đất. Cảm-giác 
nảy có thể là dễ chịu, khó chịu, hay trung tính. Nếu chúng ta chỉ 
quan sát nó mà không định dạng hay khái niệm nó theo cảm-giác 
hay ý-kiến nảo hết, thì nó sẽ tự biến mắt. Chúng ta vẫn tĩnh lặng 


và bình an, buông xả, không có phản ứng hay xúc cảm nào cả. 


Nhiệt 

Mặc dù không có bộ-phận nào trong 32 bộ-phận là thuộc về 
yếu-tô nh/ệt (lửa) nhưng thân vẫn cần phải có nhiệt để duy trì sức 
khỏe tốt lành. Nhiệt tiêu hóa thức ăn, giữ thân nhiệt, và giúp cơ 
thể phát triển. Chúng ta nếm trải yếu-tỗ nhiệt khi chúng ta cảm 
thấy sự ấm, cảm thấy sự bức xạ chiếu sáng, hay cảm thấy bị nóng 


ran ở trong một bộ-phận nào đó trong thân. 


Nhiệt là cực kỳ hữu ích. Con người dùng lửa để nẫu ăn và sưởi 
ấm. Lửa đốt rác và những thứ phế thải, cũng giống như thiền đốt 
cháy những ô-nhiễm và bất-tịnh trong tâm. Nhưng lửa cũng là 
nguy hiểm và tản phá. Nó có thê cháy cho đến khi mọi thứ chỉ còn 
là tro bụi. Nhưng chúng ta có thể khôn khéo dập tắt những ngọn 
lửa nguy hiểm bằng nước. Tương tự vậy, khi những ngọn lửa 
tham, sân, si bốc lên chuẩn bị thiêu rụi sự bình-an của tâm, chúng 


ta có thể dùng sự chánh-niệm và sự chánh-định đề dập tắt chúng. 


Khi chúng ta chánh-niệm về yếu-tỗ nhiệt, chúng ta cảm giác 


được sự tiếp-xúc ít, nhiều, hay không có gì về nhiệt. (Nóng, lạnh, 


104 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


hay trung tính). Cảm-giác này có thể là dễ chịu, khó chịu, hay 
trung tính. Nếu chúng ta không cần định dạng hay khái niệm 
những cảm-giác này và không cần phản ứng hay cảm xúc gì, thì 
chúng sẽ tự biến mất, chỉ còn lại đơn thuần là sự tỉnh-giác, sự 


bình-an và buông-xả. 


Khí 


Chức năng của yếu-tố khí (gió) trong thân là sự dao động và 
chuyển động. Nó có thể len lỏi vào bất kỳ không gian nảo trong 
thân. Nó chuyển động vô ra hai lỗ mũi khi chúng ta thở; chúng di 
chuyền giữa những lá phối, bao tử, và những ruột non, ruột già; nó 
lưu thông máu và những chất khác; nó thoát khỏi cơ thể khi chúng 
ta thở ra, ợ ra, hay bài tiết dạng hơi. 


Yếu-tố gió bên ngoài rất là hữu ích. Nó làm mát cơ thể, như 
gió mát, và thôi sạch bụi bặm. Khi Đức Phật quan sát cả thế gian 
để xem có ai chịu biết lắng nghe và có thể hiểu được Phật Pháp 
hay không, Phật nghĩ răng: “Chắc phải có một số người í/ có bụi 
trong mất.” Khi tiếp xúc với luồng gió mát của Giáo Pháp, họ có 
thể thôi sạch bụi khỏi hai mắt và mắt có thể nhìn thấy sự-thật. 
Chúng ta thiền với mục-tiêu để thổi sạch những bụi dơ ô nhiễm 
trong tâm. Như Phật cũng từng nói với người con trai của Phật là 


Tỳ kheo La-hầu-la (Rahula): “Thiên giống như hơi gió.” 


Khi chúng ta thiền về yếu-tố khí một cách chánh-niệm, chúng 
ta cảm nhận được sự tiếp-xúc nhẹ, nhiều, hay không có øì. (Ít, 
nhiều, hay trung tính). Cảm-giác này có thể là dễ chịu, khó chịu, 
hay trung tính. Nếu chúng ta không cần định dạng hay khái niệm 
những cảm-giác này, thì chúng sẽ tự biến mất, chỉ còn lại đơn 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 105 


thuần là sự tỉnh-giác và sự buông-xả. Chúng ta vẫn tĩnh-lặng và 
bình-an. 


Khi chúng ta thiền về 32 bộ-phận của thân, chúng ta cũng suy 
xét sự gắn kết của chúng với bốn yêu-tô tứ đại. Ví dụ, khi chúng ta 
hình dung và liên tưởng máu lọc sạch những chất dơ bẩn khỏi cơ 
thể, bởi vì máu chảy như yếu-tố øớc và chuyên động như yếu-tố 
khí. 


Khi chúng ta thiền về những bộ-phận và những yếu-tố của 
thân, chúng ta luôn ghi nhớ rằng mọi bộ-phận và yếu-tô đều là vô- 
thường, bắt-toqi-nguyện, và vô-ngã. Theo như lời Đức Phật nói 


trong bài kinh về bốn yếu-tô tứ đại của thân như sau: 


“Này Tỳ kheo, cái “Ta' [ta-là] là một sự nhìn-nhận 
(vọng tưởng); “Ta là này” là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ 
là' là một sự nhìn-nhận; “Ta sẽ không là” là một sự 
nhìn-nhận; “Ta sẽ có thân-sắc” (sắc) là một sự nhìn- 
nhận; “Ta sẽ không có thân-sắc” (vô sắc) là một sự 
nhìn-nhận; “Ta sẽ có nhận-thức" (tưởng) là một sự nhìn- 
nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức” (phi tưởng) là một sự 
nhìn-nhận; “Ta sẽ không có nhận-thức cũng không phải 
không có nhận-thức" (phi tưởng phi phi tưởng) là một 
sự nhìn-nhận. Sự nhìn-nhận như một căn bệnh, sự nhìn- 
nhận như một ung nhọt, sự nhìn-nhận như một gai 
nhọn. Này Tỳ kheo, nhờ đã vượt qua tất cả mọi sự nhìn- 
nhận, một người được gọi là một trí giả bình an. Và trí 
giả bình an (bậc mâu-mi) không còn bị sinh, không già, 
không chết; bậc ấy không bị lay-chuyển và không 
mong-cầu. Bởi vì không còn thứ gì bên trong bậc ấy mà 


vì nó bậc ây còn bị tái sinh. Không còn bị sinh, làm 


106 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


sao còn già? Không còn sự già, làm sao còn chết? 
Không còn chết, làm sao người đó còn bị lay chuyên (bị 
khích động, lo âu, sợ hãi)? Không còn bị lay chuyên, lý 
nào còn sự mong cầu?” 
(kinh MN 140 mục 31, bản dịch bởi Tỳ Kheo Bồ-Đê) 
Sự tỉnh-giác sâu sắc về sự-thật này sẽ giúp chấm-dứt mọi sự 
khổ. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 107 


5: Chết và Vô-Thường 


Một lần nọ Đức Phật đang nói với người đệ tử là Ananda về 


những nguyên nhân của cái chết. 


Đức Phật hỏi rằng: “Nếu tuyệt đối không có sự sinh của bất cứ 
loài nào ở bất cứ nơi đâu, của các trời vào cảnh giới trời, của thiên 
thần vào cảnh giới thiên thần, của những hồn ma, quỷ thần, con 
người, loài bốn chân, loài có cánh, và loài bò sát vào cảnh giới của 
mỗi loài - nếu không có sự sinh của bất kỳ loài nào vào một cảnh 
giới nào, vậy thì, nếu hoàn toàn không có sự sinh, thì chúng ta có 


cần quan tâm gì đến già và chết?”. 
“Chắc chắc là không, thưa Đức Thế Tôn”, thầy Ananda trả lời. 


“Vậy thì, Ananda, phải chăng rõ ràng có một nguyên nhân, 
nguồn gốc, khởi thủy, và điều kiện cho sự già và chết. Đó chính là 


sự sinh". 


Chúng ta được sinh ra để chết! Già và chết là những món quà 
cho sinh nhật. Như Đức Phật đã dạy, nguyên nhân của sự chết là 
rất đơn giản: đó là sự sinh-ra! Chúng ta không cần đi tìm những 
nguyên nhân khác, bởi vì chúng ta đang sống với nguyên nhân đó 
bên trong chúng ta. Chúng ta tu tập “sự chánh-niệm về sự chết và 
sự vô-thường' để giúp chúng ta chấp nhận sự-thật này đúng như 
nó là. 

Chấp nhận “sự không thể tránh được" của cái chết là tốt lành 
hơn về mặt cảm xúc và tâm linh, còn hơn là sống trong sự ngu đốt 


và vô-minh. Đức Phật đã nói: “Chúng sinh phải bị chết lại thường 


108 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


mong ước: Câu cho cải chết đừng đến với tôi! '”. Nhưng sự cầu 
mong được sống cũng đâu tránh được cái chết. Vì sự thật phũ 
phàng như vậy, nên Phật đã dạy chúng ta “thiền về cái chết——và 
thậm chí dùng xác chết như đối-tượng để thiền quán—để huấn 
luyện chúng ta đối mặt với cái chết tất hữu xảy ra mà không bị sợ 


hãi hay phải cầu mong mê tín. 


Người ta nói rằng nếu có thế giới nào mà người ta sống được 
đến một ngàn năm, thì có lẽ Đức Phật sẽ không xuất hiện trong thế 
giới đó, bởi vì nếu sống được một ngàn năm, thì chắc đâu ai hiểu 
được cái nghĩa “vô-thường”. Ngay cả trong thế giới chúng ta đang 
sông hiện nay chỉ có rất ít người sống được một trăm tuổi, vậy mà 


cũng chăng có mây ai nghĩ tới lẽ vô-thường, cảng chăng mây a1 có 


é 
A 66 


ý-thức hay có chánh-niệm về “cái chết” không thể tránh được đó. 


(Hàng tỷ người do vô minh, cho dù có nghe mình phải bị chết 
nhưng suốt đời chẳng hề suy tư hay suy niệm gì về cái chết. Lẽ ra 
cái gì hệ trọng đến sinh mạng của mình thì mình phải lo tìm hiểu 
về nó; nhưng hầu hết người đời không làm vậy! Họ đều tránh né 
khi ai nói về chữ “chết” hay “đạo Phật”. Thật khó hiểu và đáng 


buồn) 


Nhiều người sống được trong những năm tuổi già còn khỏe 
mạnh thì chỉ lo tự hào hay khoe khoang về cái tuổi thọ của mình, 
chứ không hề nghĩ đến cái chết không thể tránh được. Nhưng nếu 
những người đó biết suy-xét và có chánh-niệm về sự tất hữu của 
cái chết, thì họ sẽ bớt tự kiêu (về mình, về tuổi thọ của mình ...) 
và có thể họ sẽ bao dung hơn vả thông cảm hơn cho những hoàn 
cảnh khó khổ hay lỗi lầm của những người khác. (Người xưa 
thường răn dạy: “Sống nay chết mai cho nên sống cho hiền hơn.”) 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 109 


Chúng ta không nên chờ đến khi già hay chờ đến khi cái chết 
gần kề rồi mới chuẩn bị tư tưởng. Sự fhực hành “sự chánh-niệm về 
cái chết` là cách tốt nhất để chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi 
và chuẩn bị cho một cái chết thanh bình. Đúng thật ra, sự chánh- 
niệm là con-đường duy nhất đánh bại được cái chết, như trong 
kinh Phật đã nói rằng: 


Sự chánh-niệm là con-đưởng dẫn đến sự bắt-tử, 
Sự lo-tâm phóng dật là con-đường dẫn đến cải chết. 
Người có chánh-niệm không chết, 


Người lơ-tâm phóng dật là đã chết rồi. 


(kinh Pháp Cú-kệ 21) 


Ba Loại Cái Chết 


Mọi thứ tồn tại được do [tùy thuộc] những nguyên-nhân và 
điều-kiện thì đều là vô-thường. (Mọi pháp hữu vi đều vô-thường!). 
Vì chúng ta được sinh ra từ những nguyên-nhân và điều-kiện 
[nhân duyên] nên chúng ta cũng vô-thường. Khi nào chúng ta hiểu 
rõ về lẽ vô-thường thì chúng ta hiểu rõ về cái chết. Như chúng ta 
đã nói, mọi thứ tồn tại đều có 03 lúc: lúc khởi sinh, lúc sống hay 
trưởng thành, và lúc chấm dứt; (sinh, trụ, diệt). Mỗi tế bảo trong 
thân thể chúng ta, mỗi cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và ngay cả 
bản thân thức [sắc, thọ, tưởng, hành, thức] đều khởi sinh, có mặt, 
và biến mất. Đó là bản chất của tất cả mọi sự vật sự thê có điều- 
kiện (mọi pháp hữu vì). 

Đức Phật dạy chúng ta phân biệt 03 cái chết: Cái chết tức thì, 
cái chết thông thường, và cái chết bất diệt. (¡) Cái chết tức thì là 
loại chết trong từng thời-khắc, trong giây-khắc, trong từng sát-na, 


vì vậy còn gọi là cái chết sáf-na. Vĩ dụ, những tê bào tạo nên cơ 


110 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thê luôn luôn chết đi trong từng giây. Các nhà sinh học chỉ ra rằng 
xương của chúng ta sản xuất khoảng 2.5 triệu tế bào hồng cầu 
trong mỗi giây để thay thế số lượng tế bào chết trong mỗi giây. 
Cùng một lúc, những cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và thức 
cũng đang chết đi, và những cảm-giác mới, sự nhận-thức, ý-nghĩ, 
và thức mới khởi sinh và thay thế chúng. Nhưng cái tiến trình 
thuộc tâm (thọ, tưởng, hành, thức) thậm chí còn xảy ra và thay đổi 
nhanh hơn những tế bào và những thứ thuộc sắc-thân (sắc). Chúng 
ta thực tập sự chánh-niệm để tu tập bản thân trải nghiệm được 


những biến-đỗi nhanh chóng và khó nhận biết đó của tâm. 


Ngược lại, chúng ta trở nên tỉnh-giác với những dấu hiệu tàn 
hoại của những bộ-phận của thân chỉ thông qua những dấu vết mà 
chúng để lại trên thân. (Vô số cái chết trong từng-giây sẽ góp phần 
tạo ra vô số sự già nua trong thân chúng ta). Sau khi cơn bão đi 
qua, chúng ta nhìn thấy cây cối gãy đồ, nhà cửa sập nát, và nước 
chảy khắp nơi. Cũng vậy, qua thời gian sự già nua bộc lộ thông 
qua những nếp nhăn, răng rụng, lưng còng, bước đi chậm, nói 
chậm, cô khan, mắt mờ, ăn không còn ngon, nghe không còn rõ, 
và tóc bạc ... Khi chúng ta thấy rõ những điều này qua thời gian, 
chúng ta mới nhận ra rằng mình được sinh ra với một “ám-vé 


một-chiếu” 


Khi những tiến trình già này kết thúc, chúng ta nếm trải (ii) cái 
chết thông thường. Tức là cái chết mà chúng ta thường thấy và gọi 
là “cái chết” trong đời (tử, mạng chung). (Ai rồi cũng phải chết, 
người bình thường nào cũng chết, vì tiến trình sinh lão bệnh tử). 
Nhưng cái chết này chỉ là cánh cửa mở ra cho một kiếp sống mới. 
Hết kiếp này lại đến kiếp khác. Đã bao lần chúng ta đã chết và đã 
bao nhiêu lần chúng ta đã tái sinh. Một vòng đời từ những cái chết 


sát-na dẫn đến cải chết thông thường thì được gọi là một cuộc-đời 


Phân 1: Chánh-Niệm Về Thân * 111 


hay một kiếp-sống, hay một chu-kỳ sống. Một chu kỳ kế tiếp thì 
được gọi là một kiếp khác. Hết kiếp này đến kiếp khác, luân-hồi 
sinh và tử, gây ra cho chúng ta trùng trùng sự thống khổ không thể 
nào kề xiết. Mục tiêu của việc thực hành đạo Phật là sự chẳm-dứt 
vòng luân-hôi một lần và mãi mãi. Đó là sự giải-thoát. (Và đạo 
Phật là đạo giải thoát.) 


Sự chấm-dứt này được gọi là (1i) cái chết bất diệt. Cả hai cái 
chết tức thì và cái chết thông thường đều là tạm thời. Cả hai đều 
tạo chỗ cho sự tái hiện-hữu và tái-sinh. Kế lại, trong một kiếp 
sống tạm, chúng ta phải chịu nhiều quá trình khổ đau và tai ương, 
và phải mất đi những người thân yêu, rồi bệnh tật, già nua, đối 
diện cái chết ... Nhưng nếu chúng ta chết cái chết bất diệt thì mọi 
sự khổ đau của chúng ta cũng chết đi mãi mãi. Chúng ta không 
còn bị dính trong vòng luân-hôi sinh tử nữa. Mọi cái chết đều là 
một sự chấm-dứt, nhưng cái chết bất diệt là một sự châm-dứt sự 
hiện-hữu, là sự chấm-dứt sự sinh-diệt. Sự chấm-dứt này là Niếr- 
bàn, là sự tự-do, là sự giải-thoát hoàn toàn khỏi sự khô. Miếi-bàn 


là an lạc vĩnh hăng. 


Những Kinh Nghiệm Cận Tử Của Tôi 

Mỗi đêm khi lên giường tôi nghĩ: “Tối nay khi ngủ, tôi có thể 
chết”. Ý nghĩ đó chẳng làm buồn lòng tôi, vì tôi đã trải qua một 
ngày làm công việc Giáo Pháp. Tôi rất hạnh phúc để chết với sự 
thỏa mãn với công việc tốt của một ngày. Tôi cũng đã có một số 
kinh nghiệm lúc-gần-chết. Những kinh nghiệm này dạy cho tôi 
biết cái chết nghĩa là gì và nó diễn ra như thế nào. Sự hiểu biết này 
giúp tôi vượt qua nỗi sợ chết. 


112 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Khi tôi còn nhỏ, đã có nhiều lần tôi sắp chết đuối. Khi còn học 
tiêu học, tôi và anh tôi hàng ngày phải đi qua cầu bắc qua một con 
con lạch nhỏ đề đến trường và về nhà. Cả hai chúng tôi đều không 
biết bơi. Mẹ tôi rất sợ răng chúng tôi có thể chết đuối ở đó. Mỗi 
ngày nghe tiếng chuông tan trường, mẹ tôi hay ra đứng ở cửa nhà 
để trông thấy chúng tôi về. Mẹ tôi biết sức hút của dòng nước đó, 
và biết cái sự anh em chúng tôi luôn muốn quăng hết sách vở, xé 


quân sà-rong và nhảy xuông dòng nước mát đó. 


Một ngày nọ, chúng tôi đã làm. Tôi bị cuỗn vào dòng nước 
xoáy ngay lập tức. Tôi cô vùng vẫy đề thoát ra, nhưng không thẻ, 
dòng nước hút mạnh tôi xuống đáy. Trong giây phút đó, tôi không 
còn biết gì. Chỉ còn man mán nghĩ được răng tôi đã sắp chết đuối. 
Tôi không biết bằng cách nào anh tôi đã kéo tôi lên còn sống 
được. 

Khi tôi lớn hơn một chút, một người anh khác đã cứu tôi khỏi 
chết đuối dưới một dòng kênh thoát lũ chảy vào một con sông 
nhỏ. Tôi cũng đã chết đi và sống lại. Nhưng sự sắp chết đuối kinh 
khủng nhất là vào năm 1945 khi tôi đã mười tám tuổi. 

Lúc đó tôi đang chờ một chuyến tàu để đến một ngôi trường 
dành cho những tu sĩ trẻ. Một sa-di trẻ, khoảng tám hay chín tuổi 
đã rủ tôi đi bơi dưới bến sông gần đó. Tôi không muốn từ chối 
một sa-di nhỏ, mặc dù tôi vẫn nhớ là mình không biết bơi. Sau khi 
chú sa-di đó nhảy xuống sông và hô giục tôi nhảy xuống, tôi đã 
nhảy xuống. Ngay giây khắc đó, tôi đã biết mình đã phạm phải 
một sai lầm lớn. Tôi cố vùng vẫy trong chốc lát, nhưng rồi nhanh 
chóng bị chìm xuống tận đáy bùn của con sông, bị uống rất nhiều 
nước dơ vào bụng. Khi chú sa-di thấy tôi đang chìm, chú bơi lại 


năm đầu tôi kéo lên, nhưng chú quá nhỏ, không thể kéo tôi lên khi 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 113 


tôi đang vùng vẫy. Tôi lại bị chìm xuống và bị uống đầy nước ba 
lần. Lần cuối cùng tôi ngoi được lên mặt nước, tôi chỉ còn thấy cả 
thế giới tối đen như một quả cầu màu đỏ, và sau đó chìm hắn 
xuống đáy sông và không còn biết gì. Tôi tỉnh dậy, thấy một 
người đàn ông đang hô hấp nhân tạo cho tôi vừa xong, và hàng 


trăm người đang tò mò nhìn tôi sông lại. 


Cho đến tận hôm nay, mặc dù đã đi khắp thế gian và vượt qua 
nhiều đại dương, nhưng tôi vẫn không bao giờ thấy an tâm mỗi 
khi lại gần nước. Nhưng từ những kinh nghiệm này và những kinh 
nghiệm cận-tử khác sau đó đã giúp tôi không còn sợ hãi với sự 
chết. Tôi đã làm hết mình cho đời tôi để sống tốt nhất theo lời dạy 
của Phật, tôi chỉ đơn giản nói với mình rằng “Tôi đã làm những gì 
mình có thể làm trong kiếp này.” 

Mỗi ngày tôi khi thực hành thiền chánh-niệm, tôi đều quán 
chiếu về tính vô-thường của mọi sự mọi thứ. Ý-nghĩ này làm cho 
tôi vô cùng bình-an. Theo tôi, đây là cách chúng ta nên chết, chết 
với sự hiểu biết rằng mọi thứ trên đời—kê cả tôi—đều luôn luôn 


đang thay đổi, đang biến mất, đang chết. 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết 


Mỗi ngày khi chúng ta ngồi xuống để thiền, chúng ta nên suy 
niệm về cái chết như là một phần của sự thiền “chánh-niệm về 
thân”. Suy gẫm về “sự không thê tránh được” của cái chết là một 
cách tốt để chúng ta chuẩn bị cho một cái chết thanh bình và phúc 
lành. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống là ngắn ngủi, cái chết là chắc 
chắn, và chúng ta không thể nào biết trước được lúc nào cuộc sống 
nảy sẽ kết thúc. Nếu đã biết đời quá ngắn ngủi, thì chúng ta hãy cố 


sông với sự rộng lòng, sự bô thí, và sự từ bị đôi với mọi người, và 


114 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


có dành thời gian cho việc thực hành thiền tập một cách nghiêm 
túc. Luôn đánh thức sự cảm-nhận về “sự cấp bách về mặt tâm 


linh” (samvega).!'* 


Khi chúng ta thiên quán về cái chêt, chúng ta tâm niệm với 
chính mình những điêu sau: 


“Có lẽ ngày mai tôi sẽ chết. Tất cả mọi người trong quá khứ 
đều đã chết, tất cả những ai đang sống đều đang chết, và 
những ai sẽ được sinh ra trong tương lai đều sẽ chết, không 
một ngoại lệ nào. Không có gì chắc rằng tôi sẽ sống làm 
xong được những việc gì đó, hoặc sống đến ngày, tháng, 
năm nào đó. Trước khi chết, tôi muốn vượt qua những tính 
xấu như tham, tức giận, sợ hãi, ghen ty, bất an, lo lắng, ham 
ngủ, tự phụ, dối lừa, hám danh, và những trạng thái tâm ngu 
mờ khác. 

Đức Phật đã tìm cách phá bỏ những chướng-ngại bên trong 
đó. Nhưng ngay cả Phật, người đã giác-ngộ viên mãn, cuối 
cùng cũng phải chết. Chỉ có hiểu rõ vấn đề này một cách sâu 
sắc và tâm niệm nó hàng ngày, thì tôi mới có được can đảm 
để đối diện với cái chết.” 

Chúng ta cũng có thể quán niệm những câu nói sau của Đức Phật 


về cái chết, như là một phần của việc thiền: 
“Sự chết luôn luôn đi cùng với sự sinh.” 
“Ngay cả những người công thành danh toại trong thể 
gian cũng đều chết, vì vậy, chắc chắn ta cũng phải chết.” 
“Ta là người đang chết trong từng sáf-na thì ta có thể 


chết trong nháy mất vào bắt cứ lúc nào.” 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 115 


“Sự sông của con người là vô dáu hiệu; nó dài bao lâu 


mình không thể biết trước được.” 


“Như trải cây, khi chín phải rụng, như bình gôm đát cuôi 
cùng cũng bề vỡ, vì vậy, cuộc sông của con người cũng 


đến lúc kết thúc.” 


“Không một mảy may dừng lại được, luôn luôn tiên tới 
trước, cuộc sông tiên về chô kết thúc giống như mặt trời 


mọc lên tiên về phía lặn của nó." 


Quán Niệm Tử Thi 

Một phương diện khác để đối diện với cái chết là tu tập một 
thái độ thực tế. Những lễ tang tôn kính người chết theo cô truyền 
thường là xuất phát từ sự sợ hãi và mê tín, hoặc sự luyến ái thương 
tiếc với người chết. Những sự mê tín là sự biểu lộ về mặt tâm lý 
và tình cảm về sự tiếc nhớ người thân đã mắt. Sự thờ cúng ông bà 
tổ tiên ở nhiều nền văn hóa có lẽ cũng xuất phát từ sự luyến ái tiếc 
thương này. Cũng có một số người luyến tiếc về xác thân mình khi 
chết. Một số người nói rằng: “Tôi không sợ chết, nhưng tôi chỉ sợ 
bị chôn hay bị thiêu xác!”. Vì nỗi sợ này, họ thường để lại di huấn 
cho con cháu phải làm gì với tử thi của họ sau khi họ chết, đúng 


theo ý nguyện của họ (!). 


Nhưng sự luyến tiếc và mê tín này cản trở cho sự thiền chánh- 
niệm của chúng ta về cái chết. Một số người nói với tôi rằng họ 
thấy việc chánh-niệm về xác chết là gớm ghiếc và họ muốn bỏ qua 
phần thiền này. Họ không muốn nghĩ đến những con giòi đục ăn 
thân xác của những thân yêu của họ. Theo Phật giáo Trưởng Lão 


Bộ nguyên thủy (Theravada), sau khi những cảm-giác, nhiệt, và 


116 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thức rời khỏi thân, thì thân chỉ còn là xác chết, chỉ giỗng như một 
khúc cây khô. Thực dụng mà nói, nó còn tệ hơn một khúc cây. Ít 
nhất khúc cây vẫn còn dùng được để đốt lửa. Có lẽ khi nguồn lực 
sống đã lìa thân thì xác chết chỉ còn hữu ích nếu đem hiến cho 
những sinh viên y khoa để học về giải phầu học và bệnh lý của 
con người. (Ở Ấn Độ cô ngày xưa và Tây Tạng ngày nay họ còn 


quăng xác cho quạ ăn coi như sự hữu ích duy nhất của tử thi). 


Có lẽ, một lý do khiến chúng ta sợ hãi và mê tín là do ngày 
nay ít người có cơ hội nhìn thấy hay đụng vào tử thi. Ngay cả khi 
có cơ hội, người ta cũng không làm. Họ thường mướn những 
người bên dịch vụ tang lễ làm và lo xử lý tử thi của thân nhân họ, 
theo ý của họ. Họ thường nói: “Tôi không muốn nhìn hay đụng 
đến tử thi của mẹ hay cha tôi. Tôi chỉ muốn nhớ những người thân 
yêu như lúc họ còn sống khỏe mạnh.” Tắt cả việc họ cần làm là trả 
tiền hóa đơn cho bên dịch vụ tang lễ. Cái kiểu suy nghĩ và làm 


như vậy, vê mặt ý nghĩa, là một loại mê tín. 


Thật ra, vào thời Đức Phật, người ta thường quấn tử thi bằng 
vải trăng rồi quăng ra ngoài bãi hoang, không chôn, để cho những 
loài thú hay quạ có thê đến ăn. Dường như họ muốn ít nhất tử thi 
cũng có giá trỊ làm thức ăn cho những sinh vật khác. Những Tỳ 
kheo được chỉ dạy đi đến đó để lượm những mảnh vải người ta 
dùng để quấn tử thi. Y cà-sa của Phật cũng được may băng những 
mảnh vải được lượm ngoài nghĩa địa. Hơn nữa, chỉ sau khi họ đã 
hiểu được ý nghĩa của việc “sự chánh-niệm về thân”, Phật mới 
hướng dẫn những Tỳ kheo “quán niệm về xác chết” như đối-tượng 
thiền. Sự thực hành này còn được gọi tên là “hiên quán về nghĩa 
địa” hay “thiên quán tử thỉ”. Đây là cách tốt nhất để vượt qua sợ 


hãi và mê tín về cái chết. 


Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 117 


Mặc dù chúng ta ít có cơ hội chứng kiến sự hư thối của những 
xác chết như vào thời của Phật, nhưng chúng ta có thể sử dụng sự 
tưởng-tượng để suy gẫm [quán tưởng] về những gì xảy ra đối với 
cái xác thân sau khi chết. Thiền về đề tài này không phải làm 
chúng ta buôn đau hay tuyệt vọng. Mà ngược lại, đó là cách tốt 
nhất đề chúng ta phát triển “sự chánh-niệm về sự vô-thường của 
thân ta”. (Từ đẹp đẽ đáng quý ngày nào nay trở thành tử thi hôi 
thúi gớm ghiếc và thành đất bụi). Tuy nhiên, sự chánh-niệm về 
những giai-đoạn tàn hoại khác nhau của một xác chết đòi hỏi thiền 
sinh có một mức độ chín-chắn về tâm linh và sự bình-tâm về cảm 


Xúc. 


Một khi bạn đã thực tập hết các phương diện khác của phần 
chánh-niệm về nhiều thứ của thân, thì bạn có thể đã sẵn sàng thực 
tập “sự chánh-niệm về tử thi”. Trước tiên, tưởng tượng một tử thi 
ở nghĩa địa, một, hai, hay ba ngày sau khi chết. Rồi sau đó so sánh 
cái thân đang sống của mình với cái tử thi đó bằng những ý-nghĩ 
như vây: 

“Đây là bản chất của thân ta. Nó sẽ trở thành giống như xác 

chết đó. Điều này là không thê tránh được. Hai, ba, bốn ngày 

sau khi chết, thân của ta sẽ bị sình lên, xám xanh, chảy 
nước, hôi thối. Nó không còn cảm-giác, sự sự nhận-thức, 
hay ý-nghĩ. Nó thối nát. Động vật ăn nó. Da thịt biến mất; 
máu khô mất, gân đứt gãy; xương rớt rời ra. Xương cũng 
mục nát. Chúng bị mục rã và từ từ tan biến thành bột và bụi 
đất. Rồi một ngày gió mạnh thối qua, chỗ bụi đất này cũng 


biên mât.” 


Và chúng ta cũng có thê quán niệm về những câu nói sau của Phật 


như một phân của việc thiên tập: 


118 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“Khi nguôn sống, nhiệt, và thức đã lìa khỏi xác thân, nó 
chỉ còn là một thứ bỏ đi, làm thức ăn cho những loài 
khác, không còn sự tạo-tác của tâm. 

“Dù cho còn lâu, nhưng rồi cũng đến ngày thân này sẽ bị 
vứt ấi ngoài bãi đất hoang, bị mắt hết tất cả thân thức, chỉ 


côn như một khúc cây vô dụng.” 








m Những Điểm Chính để thực hành “Sự Chánh-Niệm về Cái 
Chết” 


Đức Phật đã đưa ra nhiều ví dụ để bạn luôn nhớ rằng cuộc sống 
là ngăn ngủi, cái chết là không thể tránh được, và lúc nào chết là 
không đoán trước được. Ví dụ, Phật nói, sự sống mong manh và 
nhanh chóng giống như “ngọn đèn trước gió”, “như điện chóp, 
như bọt nước, như giọt sương, hay như một đường kẻ ngang mặt 
nước”. Thiền về những ân dụ này của Phật chắc chắn sẽ giúp bạn 


phát triên được “sự chánh-niệm về cái chêt”. 


Cũng nên ghi nhớ rằng: không có một người nào đã từng sống, 
dù là thành đạt, nổi tiếng hay thánh thiện, mà có thê thoát khỏi cái 
chết. Ngay cả Phật cũng chết. 


)- Cũng ghi nhớ luôn rằng nguyên-nhân của chết chính là sự sinh- 


ra, và từ lúc ta vừa được sinh ra, ta đã băt đầu chết đi. 


Dùng phương pháp thiền để phát triển “sự chánh-niệm về sự vô 
thường” của tất cả mọi sự mọi thứ—bao gồm cả sắc-thân, những 
cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và thức (sắc, thọ, tưởng, hành, 


thức)—sẽ giúp bạn suy nghĩ một cách thực tế về cái chết. 








Phần 1: Chánh-Niệm Về Thân * 119 


- Quan trọng, việc “sự chánh-niệm về cái chết” đánh thức chúng 
ta bằng cảm-nhận về “sự cấp bách về mặt tâm linh”, là về sự phải 
khẩn trương tu hành để mau được giải-thoát. “Sự chánh-niệm về 
cái chết” giúp ta chuẩn bị cho một cái chết thanh bình và một sự 


tái sinh nhiều phúc lành! 


Sự luyến ái hay luyến tiếc một xác chết một cách mê tín chăng 
có ý nghĩa gì. Thiền chánh-niệm về cái chết sẽ giúp bạn vượt qua 
những suy nghĩ mê tín này. 


Một khi bạn đã thực tập hết các phương diện của phần chánh- 
niệm về nhiều thứ của thân: 

“Hơi-thở”, 

“Bốn tư-thế của thân”, 

“Sự tỉnh-giác”, 

“32 bộ-phận của thân”, 

“Bốn yêu-tô tứ đại”, 

và bạn đã đạt được một trình độ chín-chắn về mặt tâm linh và 
sự bình-tâm về mặt cảm xúc, thì bạn nên thiền quán về những 


giai-đoạn [hư hoại, thối nát, phân rã, và tan mất] của tử thi. 








120 *s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


PHẢN 2: 
CHÁNH-NIỆM VẺ CẢM-GIÁC 


122 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 123 


1: Cảm-Nhận và Cảm-Giác 


Sau nhiều năm chịu đựng đau đớn, gia chủ tên Nakulapita đã 
đến gặp Phật. Ông ta thưa: “Thưa Thế Tôn, con nay đã già, đã 
nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã tiến xa trong tuổi đời, 
bước vào giai đoạn cuối, khổ đau trong thân, thường bệnh yếu. 
Con hiếm khi có dịp gặp được đức Thế Tôn và các Tỳ kheo đáng 
kính. Vậy thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn khởi xướng (giáo giới) 
cho con, mong đức Thế Tôn chỉ dạy con, vì điều đó sẽ dẫn tới phúc 


lợi và hạnh phúc lâu dài cho con.” 


“Đúng vậy, này gia chủ, đúng là vậy! Thân này của chú bị đau 
đớn, bị sụt cân, khó nhọc. Nếu có ai vác thân này đi xung quanh và 
nói nó khỏe mạnh được phút chốc nào, thì điều đó khác gì sự ngu 
xuẩn? Do vậy, này gia chủ, chú nên tu tập bản thân như vầy: “Dù ta 
bị khổ đau trong thân, tâm ta không bị khổ đau.” Chú nên tu tập 


bản thân như vậy.” 


Gia chủ Nakulapitä, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời 
nói của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế 
Tôn và ra về. Sau đó ông đến gặp Ngài Xá-lợi-phất và thỉnh cầu 
ngài giải thích giùm cho ông ý nghĩa câu nói của Phật. 

Ngài Xá-lợi-phất giảng rằng: “Này gia chủ, theo cách nào một 
người bị khổ đau trong thân và trong tâm? Ở đây, này gia chủ, 
một người phàm phu không được chỉ dạy ... cứ coi sắc-thân ... 
những cảm-giác ... những sự nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý 
.. thức [sắc, thọ, tưởng, hành, thức] là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta? sở 
hữu thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong 


thức. Người đó sống bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta là 


124 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thức, thức là “của ta”. Trong khi người đó sống bị ám muội bởi 
những quan-niệm đó, thức của người đó thì luôn thay đổi và 
biến đổi. Vì thức luôn thay đổi và biến đổi, nên khởi sinh trong 
người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 


vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khổ 
đau trong thân và khổ đau trong tâm.” 

[Gia chủ Nakulapitä khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói 
của thầy Xá-lợi-phất, bởi vì những lời khuyên dạy thông thái này 
có lẽ sẽ giúp ông sống cuộc sống phúc lành và hạnh phúc về lâu dài 


(trong những tháng ngày còn lại). ] 


(trích lược bản dịch SN 22:01 bởi nhà sư BhikkhUu Bodhi) 


Chúng ta có thê nói toàn bộ giáo lý của Đức Phật là dựa trên 
những cảm-giác [thọ]. Cho đến cuối đời, sau 45 năm đi truyền dạy 
giáo lý, Đức Phật đã nói rằng: “Này các Tỳ kheo, ta đã dạy hai 
điễu: sự khổ và sự chẩm-dứt khổ.” Câu chuyện trên đây về gia chủ 
Nakulapita thể hiện cốt-lõi của giáo lý của Đức Phật về sự chấm- 
dứt cảm-giác khô đau. Bởi vì thân, những sự cảm-nhận (giác quan, 
cảm-giác), và thức của chúng ta chưa được tu tập cho nên chúng ta 
chịu những khổ đau về mặt thân xác, ví dụ, khổ đau do bệnh tật, 
già yếu gây ra, và những buồn đau về mặt cảm xúc, ví dụ, sự buồn 


sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng. 


Sự khổ đau của chúng ta khởi sinh, như cách thầy Xá-lợi-phất 
giải thích cho ông Nakulapita, là bởi vì chúng ta coi năm uấn là 
cái “ta” của mình, là cái “bản ngã” của mình. Năm tập hợp uấn đó 


là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thật vậy, cái cảm-giác mà chúng ta 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 125 


đều coi có cái “7a là) hay “Ta hiện hữu” [mà tâm lý học phương 
Tây gọi là “bản ngã' hay “ego'] là phát sinh từ sự dính-chấp (thủ, 
chấp thủ) của chúng ta vào năm uân này, và chúng ta đã coi năm 
uấn đó là *của-ta”, là cái “f4”. 

Nhưng khi chúng ta đã học và tu tập qua nền tảng chánh-niệm 
thứ hai này—”sự chánh-niệm về cảm-giác” (quán thọ)—thì chúng 
ta có thể huấn luyện bản thân dùng những sự đau đớn, ví dụ những 
sự bệnh đau, già yếu ... để làm đối-tượng thiền quán. Tuy nhiên, 
chúng ta không nên chờ cho đến khi già và bệnh yếu như ông 
Nakulapita rồi mới chịu chánh-niệm hay thiền-quán về những điều 
đó. Nếu bạn tu tập được thói quen chánh-niệm ngay từ bây giờ thì 
mỗi khi bạn nếm trải những cảm-giác đau đớn, thì bạn sẽ hiểu 
được rằng sự đau đớn là vô thường, cũng giống như mọi sự khác. 
Bạn sẽ hiểu thêm rằng, không có một cái “2” hay bản “ngã” nào 
nếm trải sự đau đớn đó! Khi chúng ta tu tiễn và nhận ra được lẽ 
thật này, thì lúc đó chúng ta không còn sự đau đớn về thân xác hay 
sự bất hạnh về tinh thần có thể làm chúng ta đau khô. 


Khi chúng ta bắt đầu tập thực hành sự chánh-niệm về cảm- 
giác, chúng ta nên nhớ rõ hai điều. Trước tiên, về ngôn ngữ chung, 
chúng ta nên dùng chữ “cảm-giác” theo hai cách riêng, phân thành 
hai loại. “Cảm-giác” là một danh từ chung. Cảm-giác bao gồm (ï) 


^Axaa?? 


sự “cảm-nhận thuộc thân” khởi sinh khi thân tiệp xúc với những 
đôi-tượng bên ngoài, và (H1) sự “cđn-xúc thuộc tâm” được tạo từ 


bên trong, nó thuộc về /đmn, thuộc về ứâm lý. 


Nhưng trong giáo lý của Phật, chữ “cảm-giác” [thọ] thì bao 
gồm cả hai, gồm những cảm-nhận thuộc thân và những cảm-xúc 
thuộc tâm. [Cđm-giác: vedana trong tiếng Pali và tiếng Phạn]. Nói 


rõ hơn, những “cđm-nhận” là những sự cảm-nhận khởi sinh khi có 


126 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


sự tiêp xúc giác-quan với đôi-tượng bên ngoài, còn những “cđm- 
xúc” là những sự cảm-nhận được tạo ra từ bên trong (tâm). Khi tôi 
dùng chữ “cđ/n-giác” trong quyên sách này, tôi bao hàm cả hai 


thứ: “cảm-nhận” và “cảm-xúc”. 


Thứ hai, chúng ta cũng phải nhận ra rằng tất cả những sự đau 
đớn và đau buồn và những cảm-nhận và cảm-xúc khó chịu khác 
không phải là những cảm-giác duy nhất làm chúng ta đau khổ. 
Những cảm-giác dễ chịu: như sự ràng buộc, tham muốn và dính 
chấp, cũng làm chúng ta khổ. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có 
ghi đại ý rằng: “Người có tham-dục, sự dính-chấp thì chẳng khác 
gì như một người bị thân chết đến mang đi, giống như cuông lũ 
đến, cuốn trôi làng mạc đang ngủ trong đêm”. Sự ràng buộc dính 
chấp vào bất cứ thứ gì—con cái, tiền tài, của cải, hay bất kỳ người 
nào, nơi nào, âm thanh, mùi hương, mùi vị, sự chạm xúc, hay ý 
tưởng ... nào— thì cũng như đang bị ngủ mê. Khi chúng ta bị ràng 
buộc dính chấp vào thứ gì, ngay cả đó là niềm sung sướng hay 
khoái lạc, thì lúc đó chúng ta không có chánh-niệm, và vì vậy 
chúng ta dễ bị khổ đau. (Ví dụ, những cái sướng rồi cũng thay đổi 
và biến mất, ta lại bị khổ đau, thất vọng). Nhưng nếu chúng ta 
không còn tham muốn và dục vọng, thì ngay cả khi thế giới tiếp 


tục đổi thay, chúng ta cũng không bị khổ! 


Ba Loại Cảm-Giác 


Bước đầu tiên trong việc thiền tập “sự chánh-niệm về cảm- 
giác” là phân biệt các loại cảm-giác chính. Đôi khi Đức Phật nói 
có hai loại: dễ chịu [sướng] và khó chịu [khổ]. Nhưng trong những 
lần giảng khác, Phật nói rõ hơn là có ba loại: đễ chịu [sướng], khó 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 127 


chịu [khổ], và trung tính [không sướng không khô]; (lạc thọ, khổ 
thọ, và vô ký thọ). 


Khi chúng ta có một cảm-giác dễ chịu, chúng ta nên chánh- 
niệm rằng ta đang có cảm-giác dễ chịu. Điều đó là thăng thắn. Khi 
chúng ta cảm-giác sự sướng, chúng ta biết đó là sự sướng. Tương 
tự, khi chúng ta có cảm-giác đau khổ, chúng ta biết đó là cảm-giác 
đau khổ, và ta có thể chánh-niệm về nó. Một cách tự nhiên và theo 
bản năng, mọi người đều biết được ra sao là cảm-giác sướng (dễ 
chịu) và cảm-giác khổ (khó chịu) từ khi mới sinh ra mà không cần 
phải được giải thích nhiều. Tuy nhiên, loại cảm-giác thứ ba [cảm- 
giác trung tính] thì có thể hơi khó hiểu đối với một số người, nếu 
họ không có sự chú-tâm đến những cảm-giác. Điều này cũng giúp 
ta ghi nhớ rằng : ong Giáo Pháp của Phật không có loại 'cảm- 
giác hỗn hợp '!, tức là không có loại cảm-giác như “vừa sướng vừa 


khô”, “vừa ngon vừa dở”... như cách người đời hay tả. 


(Cảm-giác trung tính cũng là một loại cảm-giác r/êng biệt, chứ 
không phải là cảm-giác ổn hợp. Ví dụ, trong một khoảnh-khắc 
thời gian, ta có thể có nhiều cảm-giác ngon, đở và không ngon 
cũng không dở, chứ không phải là một cảm-giác hỗn hợp của hai 
hay ba loại cảm-giác này xảy ra trong cùng một thời-khắc. Không 


bao giờ có vậy!) 


Việc chánh-niệm về ba loại cảm-giác này là tương đối dễ 
dàng, vì ngay khi ta chú-tâm, chúng ta nhận biết được ngay chúng 
ta đang trải nghiệm một cảm-giác dễ chịu, không có mặt cảm-giác 
khó chịu hay cảm-giác trung tính. Tương tự, khi cảm-giác khó 
chịu có mặt, thì cảm-giác dễ chịu và cảm-giác trung tính không có 
mặt. Khi cảm-giác trung tính có mặt, thì hai loại cảm-giác kia 


không có mặt. Nói cách khác, chúng ta chỉ trải nghiệm một loại 


128 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


cảm nhận hay cảm xúc trong mỗi lần mỗi cảm nhận (cho dù chỉ 


trong một sát-na). 


Thêm nữa, khi chúng ta chánh-niệm, chúng ta nhận biết nhanh 
rằng những cảm-giác thay đôi rất nhanh mà không có một sự kiểm 
soát nào của ý thức. Ví dụ như, chúng ta đang trong trạng thái 
sung sướng. Một ngày nắng đẹp, chúng ta làm xong công việc, và 
đang đi về nhà ăn một bữa cơm tối ngon lành. Nhưng sau phút 
chốc, mặc dù ai cũng muốn duy trì cái cảm-giác hạnh phúc dễ 
chịu đó nhưng cảm-giác đó biến mất, và một cảm-giác trung tính 
thay vào. Rồi thì chẳng ai xui khiến, ta chợt nhớ đến chuyện tranh 
cãi với một người bạn chiều nay, cảm-giác trung tính có thể 
nhường chỗ cho một cảm-giác khó chịu bực mình. Từ chỗ trải 
nghiệm thực tế đó, chúng ta thấy răng mọi cảm-giác của ta đều là 


vô-hường, dù cho nó là dễ chịu, khó chịu, hay trung tính. 


Trong khi chúng ta đang quan sát những cảm-giác thay đổi 
nhanh chóng đến mức nảo, và không cần phải cố gắng quá nhiều, 
chúng ta cũng nhận ra một sự-thật khác. Chúng ta bắt đầu thấy 
được những cảm-giác chỉ là những cảm-giác, không phải là cảm- 
giác cứa-a hay là gì của cái “fz°. Chúng ta nhận ra rằng ta vẫn 
thường nhận định những cảm-giác một cách gần gũi như thể 
chúng là những phần của “bản sắc” hay “căn cơ” gì gì đó của ta 
vậy. Đó là sự nhận lầm. Chúng ta thường nói “Chân cza-?ô¡ bị đau 
mỗi lần tôi ngồi thiền”, hay “7ô¡ cảm thấy tức giận với vài người 
thiếu trách nhiệm”... như thể những cảm-giác đó là những phần 
có định và bất biến của cái “zôi” cũng cố định và bất biến vậy. Ví 
dụ như, thử nghĩ, nêu những cảm-giác đó chính là cái “4” + “của- 
ía` là cô định và bất biến, vậy thì những cảm-giác về cái đau hay 
sự tức giận cũng phải là bất biến chứ. Nhưng kinh nghiệm có ta 


thấy chăng có cảm-giác nào là không thay đổi. (Tất cả mọi cảm- 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 129 


giác đều thay đối, thậm chí chỉ sau một sát-na. Mới thấy vui rồi 
buồn, mới thấy ngon rồi dở, mới thấy thích rồi ghét. Cảm-giác 
luôn thay đôi, lập tức hoặc sớm hoặc sau đó. Và không ai là chủ 
thể của những cảm-giác đó). Những cảm-giác /uôn luôn thay đổi, 
và cái “ôi” đó đâu có kiểm soát gì được chúng đâu. (Ví dụ, mình 
bị gãy chân đau nhói đến tận óc, nhưng mình đâu có điều khiển 
được cái cảm-giác đau khổ đó bớt đi hay hết đau cho được. Mình 
bệnh đau và liệt giường, nhưng mình đâu có điều khiển được cảm- 
giác đau bệnh, và cũng đâu có bảo được “Này thân, hãy hết bệnh? 
cho được). Vì lẽ này, vì quan sát thấy được lẽ-thật này, chúng ta 
biết rằng cái “74” (ngã, bản ngã) rõ ràng không phải là một thực- 
thể có tự tính, thường trụ, cố định và bất biến. Nói cách khác, đâu 
thể nào có một cái “7ø” thường hằng và cô định như một “chủ thể” 
hay “linh hồn". 


Xử Lý Sự Đau Đớn 


Trong ba loại cảm-giác cơ bản mà chúng ta đã đang thảo luận 
ở đây thì loại “cảm-giác khó chịu” [khổ thọ] về sự đau đớn có lẽ là 
loại cảm-giác khó-xử-lý-nhất. Khi nào chúng ta còn thân và còn 
thức, thì chúng ta còn có đau đớn. Ngay cả những bậc giác-ngộ 
cũng bị đau. Một lần khi thầy Đề-bà-đạt-đa (Devadza) leo lên 
đỉnh núi Linh Thứu (G//hakufa) canh Phật đi qua và xô một tảng 
đá xuống đề giết Phật. Mảnh đá văng ra trúng chân Phật. Lương y 
Jivaka dùng thuốc đắp vào chỗ vét thương. Đêm đó, Phật đã nếm 
trải sự đau nhức dữ dội. Nhưng nhờ sự chánh-niệm, Phật chịu 


được cơn đau. 


Chúng ta khác Phật, khi cảm-giác đau đớn khởi lên thì chúng 


ta thường bất an, bực tức, bức xúc, hoặc suy sụp. Chúng ta phản 


130 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


ứng như vậy vì chúng ta không biết cách xử lý hay đối trị cơn đau. 
Đức Phật đã giảng giải cho các Tỳ kheo về điểm này một cách rất 
rõ ràng: “Khi [một Tỳ kheo] đang cảm nhận một cảm-giác đau 
đớn, người đó trở nên chánh-niệm rằng mình đang cảm nhận một 
cảm-giác đau đón.” Như vậy, bước đâu là chúng ta chỉ đơn giản 
ghỉ nhận ta đang cảm-giác đau đớn. Thêm nữa, lời dạy này chỉ 
cho ta biết rằng cảm-giác đau đớn có hai mặt về thân lý và về tâm 


tâm. 


Sự đau đớn về thân thường có thể vượt qua được bằng trị liệu 
y học. Cho nên, trước mắt, chúng ta cần phải tìm mọi cách để 
giảm cơn đau, chăng hạn đi gặp bác sĩ hay uống thuốc. (Ngày nay, 
có rất nhiều thuốc và phương pháp trị liệu giảm đau). Tuy nhiên, 
có những loại đau vẫn dai dăng, dù đã dùng nhiều thuốc thang, trị 
liệu. Trong trường hợp đó, chúng ta cần phải làm theo gương Đức 


Phật: dùng cảm-giác đau đớn như một đối-tượng để thiền quán. 


Khi chúng ta chú-tâm một cách chánh-niệm vào một cảm-nhận 
đau đớn, điều đầu tiên chúng ta nhận biết là cảm nhận đó luôn 
đang thay đôi. Ví dụ, một cảm-giác đau nhói óc qua một lúc có 
thể chuyên thành cảm-giác đau ê buốt, rồi chuyển thành đau thắt 
liền tục. Nói cách khác, sự đau là vô-thường, cũng như mọi cảm- 
giác khác. Khi chúng ta đã “nhập tâm” vào việc quan sát những sự 
cảm-nhận đzng thay đổi đó, thì chúng ta bắt đầu thư giãn và 
buông bỏ sự kháng cự với cơn đau. Khi rào cản giữa cái “4” và 
cơn đau [tức sự kháng-cự] đã bị dẹp bỏ và chúng ta quan sát 
những cảm-nhận lên và xuống hay mạnh và yếu, thì chúng ta có 
thể ngạc nhiên nhận ra rằng ta chúng ta không còn đau đớn nữa. 
Cơn đau có thể cũng vẫn còn đó như một dòng những sự cảm- 
nhận, nhưng cái “2” bị đau đớn đã biến mắt. Không còn “a? bị 


đau nữa! 


Phân 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 131 


Kỹ thuật này cũng nên được dùng y hệt đề đối trị với những sự 
đau buồn về mặt cảm-xúc. Khi những cảm-xúc buồn đau phát 
sinh, chúng ta chú-tâm vào chúng. Chúng ta nhận biết rằng chúng 
luôn luôn đzng thay đổi. Chúng ta quan sát chúng lên và xuống, 
hay mạnh và yếu. Ví dụ, chúng ta có thể chú-tâm một cách chánh- 
niệm vào một cảm-giác buồn (ưu) đang biến đổi thành sự bực tức 
(sân) và rồi thành sự bất an hay suy sụp. Chúng ta ghi nhớ rằng 
không có một cái “” hay “bản ngã” thường hằng và bất biến nào 
đang nếm trải những cảm-xúc này, và cũng không có sự đau buồn 
nảo là hằng số và không thay đổi. Chính cái sự nhận biết này làm 
nguôi ẩi cảm-xúc đau buôn! (Đây là giá trị của phương pháp của 
thiền chánh-niệm hay quán-niệm về cảm-giác mà Phật đã chỉ dạy 
trong bài kinh.) 


Nhiều Loại Cảm-Giác 

Một khi chúng ta đã hiểu được ba loại cảm-giác cơ bản nói 
trên, chúng ta có thể bắt đầu phân biệt chỉ tiết hơn. Ví dụ, chúng ta 
có thể quen thuộc với những cảm-giác dễ chịu và khó chịu khởi 
sinh thông qua 05 giác-quan thuộc thân (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 
chăng hạn như hình dáng tươi đẹp dễ chịu của một bông hoa hay 
mùi hôi thối khó chịu của đống rác. Như Đức Phật giảng dạy, khi 
chúng ta xem xét 05 loại thức giác-quan [căn thức] và 05 loại đối- 
tượng mà 05 giác-quan đó nhận biết— đó là mắt và hình-sắc, mũi 
và mùi-hương, tai và âm-thanh, lưỡi và mùi-vị, da và sự chạm- 
xúc—chúng ta có thê phân biệt ra được 15 loại cảm-giác dễ chịu, 


khó chịu, và trung tính liên quan đên môi giác-quan. 


Thêm nữa, chúng ta có thể thêm vào giác-quan thứ sáu là tâm 


và những đối-tượng của tâm, ví dụ như những ý nghĩ, ký ức, 


132 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


tưởng tượng, và những vọng tưởng. Rồi những cảm-giác này cũng 
thuộc 03 loại cơ bản là dễ chịu, khó chịu, và trung tính. Và bây 
giờ thì chúng ta có được 18 loại cảm-giác. Rồi nếu chúng ta xem 
xét rằng mỗi cảm-giác đó có thể khởi sinh: hoặc như là một loại 
cảm-nhận của thán, hoặc như là một loại cđm-xúc của tâm (như 
đã định nghĩa về “cđm-giác” ở đầu chương này), thì chúng ta lại 
có được tất cả là 36 /ogi cảm-giác. Nếu chúng ta lấy 36 loại cảm- 
giác nhân với 03 thời quá khứ, hiện tại, và tương lai, thì chúng ta 


có thê phân biệt và phân loại thành 706 loại cảm-giác! 


Bạn có thể thắc mắc: “Ích lợi gì phải đi phân biệt tất cả các 
loại cảm-giác theo kiểu như vậy?” Để trả lời cho câu hỏi khá hay 
này, chúng ta nên nhớ lại lời chỉ dạy của Đức Phật là: “Quán sát 
cảm-giác trong những cảm-giác ... để biết rõ được những cảm- 
giác đúng như chúng-thực-là.” Giáo Pháp về 108 loại cảm-giác đã 
được Phật dạy là để nhắn mạnh rằng, thật sự là, có nhiều loại 


“cảm-giác trong những cảm-giác” khác nhau. 


Thêm nữa, khi chúng ta bắt đầu chú-tâm vào những cảm-giác, 
đầu tiên, chúng ta chỉ nhận biết chúng mội cách bê ngoài. Chúng 
ta thực tập để chánh-niệm cho được về sự nếm-trải [trải nghiệm] 
những cảm-giác dễ chịu, khó chịu, và trung tính. Khi sự chánh- 
niệm của chúng ta được sâu sắc hơn, thì chúng ta bắt đầu phân 
biệt nhiều hơn nữa. Ví dụ, chúng ta chánh-niệm về sự khác-nhau 
giữa những cảm-nhận (thuộc thân) và những cảm-xúc (thuộc tâm), 
và chúng ta chánh-niệm về sự thật là /ức giác-quan (căn thức) là 
liên đới với cđm-giác [thức liên đới với thọ]... Vân vân ... Không 
thể nói hết được, chỉ có sự thực hành thì mới giúp chúng ta phân 
biệt được tất cả 108 loại cảm-giác đó. 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 133 


Cảm-Giác Khởi Sinh Ra Sao? 


Vậy thì những cảm-giác khởi sinh ra sao, theo kiểu gì, theo 
cách gì? Hiểu biết thêm một chút về tiễn trình này sẽ giúp chúng 
ta tu tập sự chánh-niệm tốt hơn, bởi vì chúng ta thấy rằng: ngay cả 
một cảm-giác đơn giản nhất cũng khởi sinh từ một dãy những 
bước tương quan duyên khởi với nhau. Nói gọn hơn, cảm-giác 
khởi sinh tùy thuộc 03 yêu-tỗ khác là: những giác-quan, một đối- 


tượng, và thức. Đây là cách tiên trình cảm-giác xảy ra: 


Những sự vật có thể được nhận biết bởi tâm thông qua những 
giác-quan, chúng ta gọi chúng là những đối-tượng của giác-quan 
tâm, một ví dụ như bông hoa. Mỗi đối-tượng có một bản chất hay 
chức năng. Những cảm-giác thì giống như những vòi con bạch 
tuộc. Những cái vòi ban đầu tiếp xúc với đối-tượng và truyền sự 
tiếp xúc về tâm. Tuy nhiên, sự tiếp-xúc đích thực xảy ra ở tâm! 
Đồng thời, cũng do có sự tiếp-xúc của các giác-quan với đối- 
tượng, nên thức khởi sinh. Tâm phải ý thức được để nhận biết sự 
tiếp-xúc được truyền đến bởi các giác-quan, và phiên dịch nó một 
cách chính xác. 


Khi tâm tiếp xúc một đối-tượng, thì cảm-tưởng khởi sinh trong 
tâm đưa tin về chức-năng [tính chất] của đối-tượng. Cảm-tưởng 
này chính là cảm-giác. Cảm-giác có thể được ví như là một bàn 
tay đang vắt trái cam đề lấy nước cam. Khi sự dễ chịu được vắt ra 
khỏi đối-tượng, chúng ta trải nghiệm một cảm-giác dễ chịu. Khi 
sự khó chịu được vắt ra khỏi đối-tượng, chúng ta nếm trải một 
cảm-giác khó chịu. Cảm-giác này có thể là một cảm nhận thuộc 
thân hoặc một cảm-xúc thuộc tâm (như đã định nghĩa ở đầu 
chương). 


134 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Mức độ và sự rõ ràng của một cảm-giác nào đó là còn /ày 
thuộc vào nhiêu điêu-kiện khác. Ví dụ, nễu giác-quan mất là khỏe 
mạnh, và bông hoa chúng ta đang ngắm nhìn đang được chiếu 
sáng bởi ánh sáng mặt trời, và chúng ta đang đứng gần nó, và có 
sự chú-tâm vào nhìn nó, thì cảm-giác dễ chịu dễ thương về bông 
hoa sẽ sắc xảo và rõ ràng. Nhưng nếu thị lực yếu, và/hoặc ánh 
sáng không đủ, và/hoặc ta đứng xa bông hoa, và/hoặc sự chú-tâm 
của ta đang bị xao lãng (không có chú-tâm khi nhìn), thì bông hoa 
không tạo sự tiếp-xúc mạnh mẽ với tâm ta. Khi đó, cảm-giác khởi 
sinh tùy thuộc vào những điều-kiện này sẽ mờ yếu và vi tế hơn. 


. Sụ-thật này cũng đúng tương tự đối với 04 giác-quan bên 
ngoài còn lại (tai, mũi, lưỡi, thân): Nếu các điều-kiện [các duyên] 
là hỗ trợ tốt, thì sự tiếp-xúc và cảm-giác sẽ mạnh mẽ và rõ ràng: 
nếu các điều-kiện là không hỗ tốt, thì sự tiếp-xúc và cảm-giác sẽ 
mờ yếu và vi tế hơn. 

Cũng tương tự như vậy đối với giác-guan bên trong là 
tâm [giác-quan thứ sáu]: Nếu giác-quan râm là sáng sủa, thì những 
ý nghĩ khởi sinh trong tâm cũng rõ ràng, và cảm-giác khởi sinh từ 
sự tiếp-xúc của tâm cũng mạnh mẽ. Cảm-giác chúng ta có được 
cũng phụ thuộc vảo trạng thái tâm lúc đó. Một đối-tượng có thể 
tạo một cảm-giác dễ chịu cho người nảy, nhưng có thể là khó chịu 
cho người khác, tùy thuộc vào trạng thái tâm của mỗi người. (Ví 
dụ, một củ khoai ăn vảo sẽ thật ngon đối với người đang chết đói, 
nhưng thật là chán ngán và tầm thường đối với một kẻ vừa mới ăn 
xong một buổi tiệc sang trọng. Một lời khen hay chê có thể làm 
một người cảm thấy biết ơn, nhưng có thể làm người khác cảm 
thấy bực bội!) 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 135 


Thiền Tập “Sự Chánh-Niệm về Cảm-Giác” 


Khi chúng ta thiền tập “sự chánh-niệm về cảm-giác” (quán 
thọ), chúng ta ghi nhớ rằng cảm-giác là khởi sinh tùy thuộc sự 
tiếp-xúc. Khi sự tiếp-xúc thay đối, cảm-giác cũng thay đổi theo. 
Khi chúng ta trải nghiệm một cảm-giác dễ chịu [lạc thọ], ta nên 
nghĩ [chỉ ghi nhận] rằng: “Đây !à một cảm-giác dễ chịu. Nó đã 
khởi sinh tùy thuộc những yếu-tố này. Khi những yếu-tố này biển 


mắt, cảm-giác đê chịu này cũng biên mát.” 


Chúng ta cũng tập nghĩ tương tự khi trải nghiệm mỗi loại cảm- 
giác khó chịu [khổ thọ] và trung tính [vô ký thọ] kia. Chúng ta 
không cần làm bất cứ điều gì để điều khiển cảm-giác hay làm 
chúng thay đổi. Chúng ta chỉ nhận biết những cảm-giác đang thay 
đổi. Mọi cảm-giác đêu khởi sinh tùy thuộc theo các nguyên-nhân 
và điều-kiện, và sau đó biến mất. Tâm không thể nắm giữ cái 
chúng ta đang trải-nghiệm, và vì vậy cứ để nó tự biến mất một 
cách tự nhiên. Vậy chứ biết làm sao? Đơn giản là chẳng làm gì 
được! 


Khi chúng ta quan sát tiến trình này, chúng ta không nên đưa 
những cảm-giác này thành lời. Việc đặt tên dán nhãn cho những 
cảm-nhận và những cảm-xúc sẽ làm méo mó hoặc sẽ biến chúng 
thành thứ khác. Những cảm-giác đau của mỗi người là hoàn toàn 
thuộc cá nhân, chỉ người đỗ mới “nễm biết” nó ra sao. Những 
cảm-giác không thể được chuyên thành lời (hay diễn tả bằng lời) 
một cách chính xác như chúng được ta đích thực nếm trải chúng. 
Thay vì vậy, chúng ta chỉ đơn thuần đề bơï-thở đi vô đi ra. Chúng 
ta hoàn toàn tỉnh-thức và tỉnh-giác, chú-tâm một cách trọn vẹn vào 
từng cảm-giác khởi sinh, lên cao, và biến mắt. 


136 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Khi chúng ta thiền, một số cảm-giác đặc biệt có thể khởi sinh. 
Một trong những cảm-giác đó là “cảm-nhận VỀ sự cấp bách về mặt 
mặt tâm linh” (đó là cảm-giác về sự thúc Øiục, sự muốn khẩn 
trương tu hành sau khi đã nhận ra những sự-thật trần trụi phũ 
phàng đó và sự ngắn-ngủi của kiếp sống). Đó là cảm-nhận 
samvega. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng sự đau phát sinh và sự đau 
biến mất; khoái-lạc khởi sinh và khoái lạc biến mất. Khi chúng ta 
quan sát liên tục cái đường lối lặp đi lặp lại này của những cảm- 
giác, thì trí tuệ phát sinh và nhận biết được rằng: khi nào chúng ta 
còn (tái) sinh thành bất cứ loài nảo, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục 
chịu đau khổ. Trí-tuệ này thúc giục chúng ta mau mau tu tập và 
tìm ra một đường-đi để dẫn tới sự chấm-dứt cái vòng luân-hồi sinh 
tử đầy khô đau và nghiệt một lần và mãi mãi. 

Chúng ta cũng có thể có được một loại cảm-giác vui (hỷ) và 
sướng (lạc) đặc biệt khi chúng ta thiền; cảm-giác này không xuất 
phát từ khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham-dục (tham tùy miên). 
Khi thiền, nễu tâm không còn chạy theo dục-vọng muốn khoái-lạc 
giác quan (dục ái), thì thân sẽ được bình lặng, tâm sẽ được tĩnh 
lặng, và không còn sự khích động, không còn bị sự kích thích nào 
nữa. Chúng ta có được một sự bình an sâu lắng. Đó là một cảm- 
giác hý và lạc. Cảm-giác hỷ lạc này có được ứờ việc thấy biết rằng: 
cảm-giác hỷ lạc này và mọi thứ cảm-giác khác đều chỉ là vô- 
thường, khổ (bất toại nguyện), và vô-ngã, cho nên nó không khơi 
dậy sự ràng buộc hay dính chấp. (Đó là yêu-tô hỷ và lạc được sinh 
ra từ sự thấy và biết, từ sự định-tâm, và sự buông-bỏ. Đây là sự 
chân hạnh-phúc của người tu tập chân chính. Trong những giai 
đoạn chứng đắc 03 tầng thiền định đầu tiên, thì yếu-tỗ hỷ và lạc 
lần lượt là yếu-tố nổi trội và chiếm ngự trong trạng thái tầng thiền 


Phân 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 137 


định). Về mặt thiền quán, chúng ta đơn thuần trải nghiệm cảm- 


giác đó. Chúng ta nhìn thấy thực-tại. 








m Những Điểm Chính để thực hành “Sự Chánh-Niệm về Cảm- 
Giác” 

Bạn có thê thực tập sự chánh-niệm về cảm-giác trong lúc đang 
thực hành sự chánh-niệm về hơi-thở! (Vì mỗi cảm-giác khởi sinh 
chính là cái làm xao lãng “sự chú-tâm vào hơi-thở” của ta! Chắc 
chắc những cảm-giác làm xao lãng đó sẽ xảy ra cho tất cả thiền 
sinh.) 


Khi cảm-giác khởi sinh, nhận biết nó là dễ chịu, khó chịu, hay 
trung tính. Quan sát khi từng cảm-giác khởi sinh, lên cao, và biến 
mắt. Bạn không cần phải làm gì để điều khiển, can thiệp, hay làm 
chúng thay đổi. Đơn thuần quan sát và kéo sự chú-tâm về lại hơi- 
thở. 


Khi những cảm-giác khởi sinh, nhận biết chúng là n#Zng cảm- 
nhận phát sinh từ sự tiếp-xúc với một đối-tượng bên ngoài, hoặc 
chúng là những cảm-xúc khởi sinh từ bên trong. Quan sát từng 
loại cảm-giác khởi sinh, lên cao, vả biến mất; sau đó kéo sự chú- 


tâm về lại hơi-thở. 


Khi bạn quan sát những cảm-nhận, ghi nhận giác-quan (căn) 
nào và thức giác-quan (căn thức) nào là nguồn gốc tạo ra sự cảm- 
nhận đó. Ví dụ, bạn cảm thấy hơi ấm phát sinh dưới chỗ ngồi là do 
sự tiếp-xúc của thân và gối ngồi thiền, thì đó là do giác-quan chạm 
xúc (xúc giác) của thân; hay nghe tiếng chim ngoài cửa số là do 


giác-quan tai nghe (thính giác); hay ngửi thấy mùi thơm của nồi 








138 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


canh từ dưới bếp là giác-quan mũi ngửi (khứu giác). Đừng dùng 
ngôn từ để đặt tên hay khái niệm những cảm-giác này. Chỉ đơn 
thuần ghi nhận răng bạn đang trải nghiệm một cảm-nhận, và quay 


lại chú-tâm trở lại vào hơi-thở. 


Ví dụ, khi nghe tiếng chim hót dễ thương. Chú-tâm vào tiến 
trình giúp bạn nghe được âm thanh đó—đó là sóng âm tiếp xúc 
với lỗ tai bạn và được truyền về bộ não, bộ não phân tích sự tiếp 
xúc và làm khởi sinh cảm tưởng hay cảm-giác dễ thương đó. Ghi 
nhận và nhớ rằng: “Đây là một cảm-giác dễ chịu. Nó khởi sinh tùy 
thuộc theo những yếu-tố khác nhau. Khi những yếu-tố này biến 
mắt, cảm-giác dễ chịu này cũng biến mất.” Sau đó, kéo sự chú- 


tâm của mình về lại hơi-thở. 


Nếu có một cđm-nhận đau đớn thuộc thân khởi sinh, quan sát 
cách cảm-nhận đó đang thay đổi. Chỉ guan sát mức độ lên và 
xuống của nó, không từ chối hay kháng cự với nó. Nhớ rõ sự đau 
đớn không phải là một sự-thể cố định, mà nó là một sự-kiện diễn 
tiến. Sự đau là vô-thường. Không có một cái “7z” thường hằng và 


cô định nào đang nêm trải sự đau đó. 


Nếu có một cđm-xúc được sinh ra từ bên trong (tâm), chỉ nhận 
biết nó mà không cần đánh giá gì nó. Đừng giúp hay cản trở hay 
can thiệp nó bằng một mảy may nào. Chỉ đơn thuần quan sát khi 
cảm-xúc khởi sinh, lên cao, và biến mất. Sau đó, kéo sự chú-tâm 


về lại hơi-thở. 


Ví dụ, khi bạn trải nghiệm một tưởng-tượng dễ chịu khi bạn 
đang ngồi thiền, hãy nhận biết ngay là bạn đã bị xao lãng bởi 
vọng-tưởng, rồi nhận biết mức độ mạnh yếu của nó và nó kéo đài 
bao lâu. Nhận biết luôn trạng thái tâm tham-dục đi kèm với vọng- 





Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 139 


tưởng đó. Quan sát khi nó biến mắt, và quay lại chú-tâm vào hơi- 
thở. 





140 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


2: Những Cảm-Giác Có Lợi và Có Hại 


Chuyện kinh kể rằng có một bà-la-môn tên là Akkosa, một 
người thượng lưu và quyền lực. Ông ta có một quán tính là luôn 
luôn tức-giận với mọi người, ngay cả khi chẳng có lý do gì. Khi 
Akkosa nghe nói Phật chẳng bao giờ tức-giận (ông cũng tức-giận 
khi nghe có người không tức-giận), ông ta đến gặp Phật và chửi 
Phật bằng những lời lăng mạ. 


Phật lắng nghe một cách kiên-nhẫn và đầy bi-mẫn. Sau đó Phật 
hỏi ông Akkosa: “Ông có bạn bè hay người thân họ hàng hay 
không?” 


“Có chứ, tôi có nhiều bạn bè va người thân.”, ông Akkosana trả 
lời. 

“Ông có thường đến thăm họ hay không?”, Phật hỏi. 

“Dĩ nhiên có. Tôi thường đến thăm họ.”, Akkosa nói. 

“Ông có mang quà biếu đến tặng họ khi đến thăm hay không?”, 

Phật tiếp tục hỏi. 

“Chắc chắn. Tôi lúc nào chẳng đến thăm họ mà không biếu 

quà.” 

Rồi Phật hỏi: “Khi ông cho họ quà, giả sử họ không nhận. Ông 
sẽ làm gì với những món quà đó?” 

“Thì tôi sẽ mang về nhà và dùng với gia đình tôi.” 

Rồi Phật nói: “Cũng giống như vậy, này người bạn, ông đã tặng 
cho tôi một món quà bằng những lời lăng mạ đó và đã sỉ nhục tôi. 


Tôi không nhận nó. Nó vẫn là của ông. ” 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 141 


Ông Akkosa lúc đó rất ngượng ngùng. Ông hiểu ra và thán phục 
lời khuyên của Đức Phật. 


(trích đại ý lời kinh SN 7 :02) 


Như chúng ta đã thảo luận, chúng ta trải nghiệm 706 loại cảm- 
giác. Cả hai loại tiếp-xúc, (¡) sự tiếp-xúc với những đối-tượng bên 
ngoài thông qua các giác-quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân làm 
khởi sinh những cảm-nhận; và (ii) sự tiễp-xúc với những đối- 
tượng bên trong thông qua giác-quan tâm làm khởi sinh những 
cảm-xúc. Những cảm-giác này có thể là dễ chịu, khó chịu, và 
trung tính. Một số tùy thuộc vảo sự tiếp-xúc thuộc quá khứ, số 
khác thì tùy theo sự tiếp-xúc đang hiện tại; còn những cảm-giác 
khác tùy theo những [tưởng tượng về] sự tiếp-xúc trong tương lai. 


Những cảm-giác có thê là mạnh và rõ ràng, hoặc yêu và mờ nhạt. 


Khi chúng ta cải thiện khả năng nhìn nhận nhiều loại cảm- 
nhận và cảm-xúc khác nhau trong „ẩn cảm-giác [thọ uẫn], chúng 
ta có thể chánh-niệm về những thói-quen, tập-khí, hoặc khuynh- 
hướng vốn là nguyên nhân tạo ra chúng. Có 03 điểu căn bản bạn 
cần năm vững: 7hzzn là khuynh-hướng tạo ra một số cảm-giác dễ 
chịu (sướng, khoái). Sân là khuynh hướng tạo ra một số cảm-giác 
khó chịu (bực, tức, thù, oán, ghét). Và s7 (sự ngu dốt, nøu mờ, lầm 
lẫn) là khuyng hướng tạo ra một số cảm-giác trung tính. 


Những cảm-giác được kích hoạt bởi những khuynh-hướng xấu 
này được gọi là “phàm tục”. Những cảm-giác phàm tục thường 
khởi sinh hàng ngày khi chúng ta chạy theo những tham muốn 
như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ. Khi người tu trở nên 
tỉinh-giác thấy được những khuynh-hướng tạo ra sân và fhzm, và 


người tu biết dùng sự chánh-niệm để kiềm chế những thói-tâm 


142 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


này, thì sẽ tạo cho người tu cơ hội có được những cảm-giác âm 
linh cao quý; chăng hạn đó là: cảm-giác buông bỏ, cảm-giác sự 
cấp bách phải khẩn trương tu hành, và cảm-giác hỷ lạc chúng ta có 
được khi thực hành thiền định. Khi sự chánh-niệm [và sự định- 
tâm] của chúng ta càng thêm sâu sắc, chúng ta càng “hưởng” được 


nhiều cảm-giác hỷ và lạc thường xuyên hơn. 


Việc kiềm chế những khuynh-hướng [tùy miên] xấu là một 
việc khó! Giống như ông Akkosa, chúng ta có thể có thói quen 
luôn luôn sân giận, ngay cả khi chăng có lý do gì. Quán tính [tập 
khí] của ông Akkasana quá nặng đến nỗi người bị ông ta tức giận 
cũng không cảm thấy tức giận lại làm gì, vì biết rõ ông thói nóng 
giận của ông là quá nặng. Hoặc thậm chí có anh A bị một người 
khác làm điều sai quấy nhưng anh A cảm thấy không tức giận, thì 
ông Akkosana cũng tức giận anh A chỉ vì anh A không chịu tức 
giận! (Ví dụ, khi ông nghe Phật không bao giờ tức giận thì tự 
nhiên ông ta nỗi tức vì có người không tức giận và đến chửi Phật 
với cớ như vậy). Tuy nhiên, cũng như ông ta sau đó, chúng ta sẽ 
cảm thấy xấu hồ khi nhận ra rằng việc tức giận đã trở thành một 
quán tính hay khuynh hướng [thói tâm, tập khí, hay thậm chí đã là 
tùy-miên tiềm ân hay kiết-sử rõ ràng (gông cùm)] của mình. Mặc 
dù phải tốn nhiều công sức để chánh-niệm về sự sân đó và học 
cách kiềm-chế nó, nhưng trước mắt chúng ta cũng dễ dàng thấy 


được răng sự sân luôn luôn là xâu ác và có hại. 


Tham (tham dục, hay dục-vọng) thì khó nhận ra và khó loại bỏ 
hơn. Sự khoái-lạc (sướng, dễ chịu) thường được cảm nhận tốt và 
làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Ai cũng muốn nắm giữ 
những cảm-giác sướng và đễ chịu. Thói quen của chúng ta là nắm 
giữ sự khoái-lạc mình có được, muốn có thêm, và muốn được 


khoái-lạc nữa tiếp theo, vào ngày mai, và trong tương lai. Tuy 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 143 


nhiên, chúng ta đều biết rõ, khi chúng ta càng cố nằm giữ một 
cảm-giác khoái lạc (sướng, dễ chịu), thì chúng ta đều bị thất vọng 
sau đó. Mặc dù chúng ta hay “dễ quên” rằng sự tham muốn là nguy 
hại, nhưng nếu chúng ta suy xét cần thận, chúng ta sẽ thấy rằng 
cách để chấm-dứt sự khổ là phải chấm-dứt dục-vọng (diệt ái). Đó 
là công thức. (Vì dục-vọng là nguyên nhân và nguồn gốc của mọi 
sự khô.) 


Khuynh hướng thứ ba là s7, sự ngu mờ. Bình thường chúng ta 
thường có cảm-giác nhầm lẫn lờ mờ về cái “74° và cách chúng ta 
hiện hữu. Đôi khi chúng ta có một cảm-giác không khổ cũng 
không sướng, chúng ta chụp lấy nó với ý nghĩ “À ha, đây là thực. 
Đề ta nắm giữ nó!”. Chúng ta cứ tin rằng ắt hắn phải có một cái gì 
đó “thực và thường hằng' được gọi là cái “7z' (là chủ thể) đang 
nếm trải cảm-giác này. Khi chúng ta cứ đi tìm cho được cái “T4” 
(ngã, bản ngã) đó của mình, chúng ta thường nhận lầm năm-uẫn là 
mình, là cái “7a” đó; hoặc thường cho rằng cái “7z” đó nằm trong 
cái thân năm-uân. Chỉ có đuy nhất sự chánh-niệm mới có thể bứng 
bỏ tận gốc cái quan-niệm sai lầm đây nguy hại này! 

Về 03 điểu căn bản này, Đức Phật đã giảng giải một cách rõ 
ràng như sau: 

“Này các Tỳ kheo, đối với cảm-giác sướng (lạc thọ), 
khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra /hzm (tham tùy miên) cần 
được loại bỏ. Đối với cảm-giác khổ, khuynh-hướng tiềm 
tàng tạo ra sân (sân tùy miên) cần được loại bỏ. Đối với 
cảm-giác không sướng không khổ, khuynh-hướng tiềm 
tàng tạo ra s7 (si tùy miên) cần được loại bỏ. Khi một Tỳ 
kheo đã loại bỏ được [ba] khuynh-hướng tiềm ấn này thì 


144 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


người đó nhìn thấy một cách đúng đắn. Người đó ... đã 


chấm dứt được khổ.” 
(bản dịch bởi Bhikkhu Bodhi) 


Chúng ta cần xem xét thêm 0 /oại cảm-giác có hại này, để 
chúng ta nhận dạng được chúng mỗi khi chúng khởi sinh. Chúng 
ta cũng xem xét những cảm-giác có lợi [như : từ, bi, hý, xả] để 
giúp chúng ta xử lý đối trị những cảm-giác có hại kia. Mục tiêu 
vẫn là làm cho “sự chánh-niệm vệ những cảm-giác” được vững 
mạnh, nhờ sự chánh-niệm chúng ta có thể thấy-biết một cách đúng 
đăn và chấm-dứt khổ đau. Sau đây, chúng ta xem xét từng cái 


tham, sân, và SI: 


» Sân 

Sân thường bắt đầu bằng cảm-giác khó chịu hay phiền phức. 
Ngòi châm có thể là bất cứ điều gì: một đồng nghiệp được thăng 
chức tăng lương trong khi ta nghĩ ta xứng đáng hơn (thói đời trong 
đa số chúng ta là vậy), một người bạn phê bình ta chuyện gì đó, 
người hàng xóm lại quên đồ rác để bốc mùi bay qua nhà ta. Nếu 
chúng ta bỏ lơ (không chú-tâm, không tác-ý đến) những cảm-giác 
này, chúng sẽ phát thành sự khinh ghét, phẫn nộ, hay thậm chí là 
hận thù. Khuynh-hướng tiềm tàng tạo những cảm-giác này là sự 
không ưa [sự ác ý, ác cảm]: đó là sự không-ưa không-thích một 


cái øì và muôn mình được cách xa/ muôn tách xa khỏi nó. 


Khi chúng ta chú-tâm, chúng ta sẽ thấy được sự sân giận làm 
chúng ta khô sở như thế nào. Tâm của chúng ta mờ mịt như bị 
mây che, và những ý nghĩ thì rối tung. Chúng ta cảm thấy bất an 
và bị khích động. Chúng ta mất vị giác và không còn cảm thấy 


điêu gì dê chịu nữa. Khi chúng ta đun nâu băng “ngọn lứa sân”, 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 145 


như lời Đức Phật, thì chúng ta giông như một nôi nước sôi—tât cả 
nóng nảy và quân trí. Ngay cả việc thiên cũng nhiêu lúc làm 


chúng ta bực bội! 


Để kiểm soát cơn giận, bước đầu tiên là ý thức được về nó. 
Bằng sự tu tập, chúng ta học cách nhận biết những dấu hiệu và 
hành động trước khi những cảm-giác leo thang. Ngay khi chúng ta 
nhận biết được ta đang tức giận, chúng ta chỉ cần chú-tâm hoàn 
toàn vào cảm-giác đó, mà không cần phải cố biện hộ gì hết. Sự sân 
giận phát triển khi chúng ta cứ nhớ lại những chuyện đã qua, cố 
chấp những hoàn cảnh hiện tại, và tưởng tượng những thứ có thể 
diễn ra trong tương lai. Thay vì vậy, chúng ta nên học cách chánh- 
niệm để làm tắt ngọn lửa sân. Chúng ta chánh-niệm răng: “Sân 
giận là một cảm-giác khó chịu. Nó khởi sinh tùy thuộc những 
nguyên nhân và điều kiện. Mọi thứ đều vô-thường. Khi những 
yếu-tố nhân và duyên này biến mắt, cảm-giác khó chịu này cũng 
biến mắt.” 

Sau đây là một vài cách khác dùng chánh niệm để xử lý hoặc 


đôi trỊ sự sân giận. 








m Những Điểm Chính để xử lý đối trị sự Sân 

- Thực hành sự chánh-niệm về hơi-thở. Thở sâu vài hơi-thở. Thở 
vô, thở ra, đếm một. Lập lại đến mười. Thở vô, thở ra, đếm từ 
mười. Lặp lại từ chín đến một. Tiếp tục cho đến khi chúng ta thấy 
bình lặng. 


>- Thực tập sự kiêm-chê. Nêu một cuộc nói chuyện có vẻ sắp trở 


thành một cuộc tranh luận, đơn giản là ngừng nói chuyện. Trong 








146 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


khi ngừng, dùng sự chánh-niệm để điều tra thử xem đẳng sau lời 
nói của mình có ấn chứa sự ghen ty, sự hẹp hòi, sự thù hăn, hay 
cảm-giác không lành mạnh nào đó hay không. Hãy thực tập một 
cách kiên nhẫn, chịu tốn thêm thời gian để mình có thể nói đúng 
lời và đúng lúc. 

Không nên trách hay đồ lỗi cho người khác. Khi bạn nói “Đó 
không phải lỗi của tôi. Nó luôn luôn nói những điều làm tôi tức 
giận” thì bạn tỏ ra mình giống con nít luôn hô méc răng “Tại nó 
chọc trước”. Bạn cũng không nên trách mình. Vì phải có hai người 
trở lên mới sinh ra cãi vả. Quan trọng là phải biết tránh hay kiềm 
chê. 


Nói chuyện với một người bạn thân. Những người bạn tốt có 
thể sẽ nhắc nhở mình: “Bạn không thể nảo biết được điều gì sẽ 
xảy ra trong tâm trí của người khác. Đó có thể là lý do hành vi của 
họ mà bạn không biết trước được.” 


- Tu dưỡng tính biết-ơn. Khi bạn nóng giận, bạn thường hay quên 
mắt những gì tốt đẹp mà người kia từng làm cho bạn. (Ví dụ đồng 
nghiệp cũng đã từng giúp nhau, từng làm việc với nhau). Sự biết- 


ơn sẽ làm dịu trái tim bạn. 


)- Tập tính rộng-lòng. Khi bạn đang có mối bất đồng hay thù ghét 
với ai, bạn có thể tặng món quà làm thân, hoặc làm giúp đỡ người 
kia việc gì đó. Làm như vậy thường tạo cơ hội cho hai bên ngồi lại 
với nhau và nói lời xin lỗi với nhau. 

Lắng nghe Giáo Pháp. Tìm đọc các bài Giáo Pháp trong sách 
hay trên các trang thông tin. Ngay cả khi đọc những điều không 
liên quan đến sân giận, nhưng khi đọc Giáo Pháp, sự sân giận của 
bạn sẽ phai đi. 





Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 141 








)>- Tránh những người hay tức giận. Gặp gỡ, nói chuyện hay giao 
du với những người nóng nảy thường cũng làm bạn căng thăng và 


bât an. Cuôi cùng, coi chừng bạn cũng nôi giận luôn. 


Thực hiện lời cam kết. Sáng sớm khi tâm bạn tươi mới, hãy tâm 
niệm những lời như vây: “Có thể chuyện gì đó sẽ làm tôi giận 
hôm nay. Một cuộc nói chuyện, một ai đó, hay một sự việc nảo đó, 
chưa biết được, có thê làm bực mình tôi. Dù là chuyện gì, hôm 
nay tôi sẽ cô hết mình chánh niệm và sẽ không tức giận gì cả.” 
Nên nhớ rằng bạn không muốn chết khi đang còn sân hận. Nếu 
tâm còn bị mù rối vào lúc chết, thì bạn có thể sẽ bị tái sinh vào 
cảnh giới khổ đau. Cuộc đời là ngắn ngủi. Hãy sống trong sự 
thanh bình và hòa khí, không sân giận gì cả. 


Dùng sự chánh niệm như trên là một sự nỗ lực hướng thiện 
khéo léo. Đầu tiên, chúng ta cô gắng ngăn phỏng không cho sân 
giận khởi sinh. Nếu sân giận đã khởi sinh, chúng ta tìm cách đối 
frị nó. Hai hành động này phải nên được làm cùng một lúc, thì sẽ 
giúp chúng ta luôn được bình lặng. Rồi một ngày đẹp trời, ta có 
thể nói rằng: cÀ, /hật tuyệt vời. Tôi trở thành người khác rôi. Tôi 
có thể xử lý sự sân gián của tôi. Điều này làm được nhờ có sự 
chánh-niệm của tôi. ` 

Khi tâm tĩnh lặng, thì chúng ta dễ tu dưỡng tâm-từ (mera hay 
(Phạn) maiiri). Cảm-giác thiện lành này là một cảm-nhận kết nối 
tương quan tương tức với mọi chúng sinh khác trên đời. Bởi vì 
chúng ta muốn bình an, hạnh phúc và niềm vui, nên chúng ta cũng 
nên biết rằng những người khác—bao gồm cả người thù ghét 
ta—cũng muốn được bình an, hạnh phúc và niềm vui. Thực hành 
sự chánh-niệm hàng ngày như cách tôi đã gợi ý ở đầu sách là cách 


tốt nhất: tức là nên bắt đầu bằng những ý-nghĩ “Tâm-Từ” trước 








148 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


khi bạn bắt đầu thực tập sự chánh-niệm về hơi-thở và bốn nên 
tảng chánh-niệm khác. [Quán niệm về Tâm-Từ trước khi thiền]. 
Tâm-từ chữa trị những vết thương do sân giận gây ra. Chúng ta 
cảm thấy dễ chịu, an toàn, và thật là nhẹ nhàng để có thể nói 
chuyện với mọi người mà không khởi một chút tâm sân giận. 
(Thông thường, ngay cả cha mẹ hay một người thân nhất nói một 
chữ hay một ý nào đó cũng có thể làm bạn khởi tâm bực bội, dù là 
rất nhỏ và chưa có gì là nguy hại. Nhưng nhiều lần như vậy thì trở 
thành quán tính [tập khí, thói tâm] hay thậm chí thành dạng gông- 
cùm sân (sân kiết sử) rất nguy hại cho mình). Ngay cả khi có ai 
ngầm hại mình, chọc tức hay thậm chí chửi rủa mình, thì chúng ta 
hãy cô đáp lại bằng sự nhẫn-nhịn và sự bi-mẫn dành cho người ấy, 


như cách mà Đức Phật đã làm với ông Akkosa. 





se Tham 


Tham muốn là khắp nơi. Mọi vật đang sống đều tham muốn 
được sống. Ngay cả cây cỏ cũng “cố sức” sinh sôi, nhân rộng. 
Dục-vọng (át, tham ái) chính là “kẻ tạo ra” chúng ta. Dục-vọng của 
cha mẹ với nhau và dục-vọng (theo nghiệp) của ta kết hợp lại tạo 
ra ta. Ngay cả những cảm-giác đau không cũng tạo ra dục-vọng. 
Khi những cảm-giác đau đớn khởi sinh, chúng ta không ưa nó. 
Chúng ta muốn loại bỏ nó và muốn được dễ chịu hơn. Cả hai tham 


muôn này cũng đêu là dục-vọng. 


Chắc chăn chúng ta lại nghĩ tham-muốn và dục-vọng là cần 
thiết. Vì không có nó, thì không có sự-sinh. Cuộc sống, như chúng 
ta đã biết, cũng đến lúc kết thúc mà, nếu không có dục-vọng lấy gì 
tái sinh! Về một mặt, chúng ta đúng. Dục-vọng chính là động cơ 





Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 149 


tiềm tàng để liên tục sự-sống trong cái vòng luân-hồi chết sống 
(samsara) vô định và không kiểm soát được. Đúng như trong kinh 
có nói: “Tát cả các pháp đều quy về cảm-giác.” 

Dĩ nhiên trong đời cũng có những lúc vui sướng và hưởng thụ 
đáng quý. Đâu phải chúng ta cứ mãi mãi chịu toàn khổ đau. Phật 
cũng đã chỉ ra 60 loại sự sướng và hưởng thụ đó của con người. 
Sự thụ hưởng là phân thưởng cho những gì chúng ta phải chịu khổ 
đau trong đời. Đó cũng là lý do để cũng ta sống. (Nếu cuộc sống 
hoàn toàn đau khổ xuyên suốt thì cũng chẳng đáng sống). Nhưng 
chúng ta phải chịu khó nhọc và cực khổ thì mới có được những 
điều thụ hưởng đó, bởi vì đau khổ luôn luôn đi kèm với sự sướng. 
Khi chúng ta hiểu biết hơn thông qua sự chánh-niệm, ta biết rằng: 
Hễ khi nào chúng ta có được cảm-giác sướng thì ta muốn nắm giữ 
nó. Nếu có ai nói rằng nắm giữ và yêu thích điều vui sướng là 
không tốt, chúng ta sẽ phản đối ngay và biện hộ răng: “Làm sao 
tôi có thể sống mà không nắm giữ những sự ràng buộc với gia 
đình, nhà cửa và xứ sở của tôi?”. 

Sự thật là, chúng ta thật sự không muốn rời khỏi tham muốn, 
hay không muốn thừa nhận rằng những dính mắc hay mê đắm vào 
những khoái-lạc giác quan như vậy rồi cũng kết thúc một cách 
không thể tránh được bằng sự thất vọng và sự khô. Đó là những 
khoái-lạc giác quan có thể được tạo ra từ những thứ như: sắc đẹp 
của người, vật, cảnh ... (qua mắt); âm thanh nhạc điệu hay ... (qua 
tai); mùi hương thơm tho quyên rũ ... (qua mũi); mùi vị thức ăn 
ngon thức uống ngon ... (qua lưỡi); giường êm, nệm âm hay sự 
chạm xúc với bạn tình... (qua thân). Nhưng những cảm-giác 
khoái lạc này rồi cũng hết, chỉ để lại sự bất toại nguyện và sự khổ 
đau cho ta, và ta lại tiếp tục theo đuôi đi tìm những khoái-lạc đó. 


Chúng ta cũng thừa nhận răng những cảm-giác vui sướng là vui 


150 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


sướng. Nhưng chúng ta cũng nên tự mình nhớ rằng, giống như 
mọi cảm-giác khác, cảm-giác sướng hay khoái lạc cũng đều là vô- 
thường. Tham muốn níu giữ những gì mình yêu thích [như người 
thân, nơi chốn, nhà cửa, của cải, hay những trải nghiệm vui sướng 
trong đời ...] thì mãi mãi là chỉ là vô vọng! (vì tất cả là vô thường 


biên đôi nên đâu thê nào năm giữ được). 


Thêm nữa, đối với người muốn tập thiền, thì những khoái-lạc 
giác quan như vậy chắc chắn sẽ làm xao lãng sự chánh-niệm của 
chúng ta. (Không thể nói là : tôi sẽ thụ hưởng cho đã, tôi ăn uống 
tiệc tùng cho đã thèm rồi sẽ về ngồi tập thiền chánh-niệm. Không 
có kiểu như vậy. Sự chánh-niệm là trạng thái tâm. Nó phải được 
tập luyện một cách liên tục và không xao lãng). Ngay cả khi 
chúng ta đang ngồi thiền, một cảm-giác thèm muốn ăn một miếng 
sô-cô-la hay một cảm-giác ái tình khởi lên trong tâm. Nếu chúng 
ta để ngơ cho những cảm-giác này tăng lên, thì sự chánh-niệm sẽ 
biến mắt. Khi sự chánh-niệm bị mắt thì lúc này tham-dục sẽ chiếm 
chỗ trong tâm và chúng ta nghĩ răng: “Đây là một cảm-giác đẹp. 
Nó mang lại khoái-lạc. Mùi hương này, mùi vị, âm thanh, sự chạm 
xúc này cho ta khoái-lạc ... đây là tất cả những gì ta cần có cho 
đời ta. Nó làm ta hạnh phúc sung sướng; nó làm ta khỏe mạnh. Nó 


mang lại sự thỏa mãn hoàn toàn”. 
Ø lại SV 


Nhưng rồi, có lẽ, sau đó chúng ta lại nhận ra “Ta có tham 
muốn này trong ta.” Chúng ta nhớ rằng tham muốn này trói buộc 
ta trong cuộc sống hiện tại và sau này. Nó “phá bể” sự chánh-niệm 
của ta và “chặn ngang” khả năng định-tâm của ta. Người tu tập thì 
muốn thụ hưởng sự hỷ lạc sâu sắc có được từ sự thực hành thiền 
thâm sâu giúp dẫn đến sự giải-thoát khỏi mọi sự khổ đau. Nhưng 
nếu chúng ta dính vào khoái-lạc giác quan (dục lạc) thì sự giải- 
thoát là không thể nào có được. (Đây là triết lý của Phật giáo). 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 151 


Vậy thì, chúng ta phải dùng sự chánh-niệm để xuyên thủng 
qua bản chất giả tạm về ngoài của sự tham muốn và khoái lạc, và 
suy xét [quán chiếu] rằng: “Nếu ứa dính vào đối-tượng này, ta sẽ 
kết thúc bằng sự đau khổ ... vì ta không thể nắm giữ được nó mãi 
mãi; ta không có cách nào kiểm soát được nó. Nếu ta dính vào nó, 
ta sẽ bị mắt đi sự chánh-niệm. Ta đã thụ hưởng nhiễu thứ trong 
đời... bây giờ chúng ở đâu? Tại sao chúng ta phải hy sinh phút 
giây [chánh-niệm] đáng quý này để đổi lấy một khoái-lạc giả 
tạm? ... ta hãy nghĩ lại điều này”. Nhờ có sự chánh-niệm như vậy, 
tâm tham dục sẽ phai biến, ít nhất là trong thời gian bây giờ. Khi 
nó biến mắt, chúng ta nhận biết nó biến mất. Chúng ta lại quán 
chiều rằng: “Tham-dục không còn trong tâm nữa.” Và chúng ta 


vân giữ sự chánh-niệm đề chắc chăn răng nó không quay trở lại. 


Sự vui sướng hay hỷ lạc đích thực [không có đi kèm sự khổ 
đau] thì chỉ có thể có được khi chúng ta tu tập tiến bộ hơn về sự 
chánh-niệm. Khoái-lạc giác quan vốn chỉ dẫn đến sự vui sướng 
tạm thời và ngắn ngủi. Còn niềm hỷ lạc có được khi chúng ta đạt 
được sự định-tâm sâu sắc (như tầng thiền định) sẽ mang lại sự 
bình an và tĩnh lặng dài lâu. Cảm-giác có lợi này được đi kèm bởi 
“sự nỗ-lực” (tỉnh tấn) và “sự chú-tâm”, cùng với sự tham muốn 
lành mạnh là tiếp tục có được thêm những cảm-giác tuyệt vời của 
niềm hỷ lạc được tạo ra bởi sự tu thiền-định và thiền-quán. 

[Về điểm này, tôi đã giảng giải một cách chi tiết trong quyên 
I8 


sách “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường 
° Sĩ 


S¡ mê là cách lâm lẫn mà chúng ta xem xét tât cả mọi sự vật. 


Ví dụ như cách chúng ta quan niệm có một cái “74” như một “bản 


152 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


ngã” hay “linh hồn' thường hằng; hay quan niệm có cái “Ta” sở 
hữu một “bản ngã” hay “linh hồn' thường hằng. Vì có sự lầm lẫn 
này, chúng ta đã tin rằng những đối-tượng và những cảm-giác về 
đối-tượng [cảm-giác dễ chịu, khó chịu, hoặc trung tính] có thể 
mang lại niềm hạnh phúc thường hằng, hoặc gây ra sự khổ đau 


thường hằng cho chúng ta. 


Chúng ta thường nhận ra sự lầm lẫn này khi chúng ta trải 
nghiệm một cảm-giác trung tính. Ví dụ, mặc dù ta đang khỏe 
mạnh và cũng đang thiền tập ngon lành, nhưng ta luôn có cái cảm- 
giác “canh cánh” gì đó trong tâm. Cảm-giác này là trung tính, 
không dễ chịu cũng không khó chịu, nhưng khuynh-hướng tiềm 
tàng của nó là sự lầm lẫn, sự ngu mờ. Chúng ta nghĩ, “7z tồn tại. 
Đâu là cách “bản ngã của-ta` hoạt động. Cảm-giác nảy và tất cả 


những cảm-giác khác là phân của-fa “. 


Điều gì gây ra sự lầm lẫn này? Thứ nhất, khi chúng ta nhớ về 
lúc trẻ, chúng ta tin rằng cái “74” đó cùng là một với cái “7a” đang 
sống bây giờ. Chúng ta quên tính rằng sắc-thân, những cảm-giác 
và những uân khác [năm uân] đã luôn thay đổi biến đổi muôn vàn 
tỷ cách từ lúc cái “7z” còn nhỏ cho đến bây giờ. Chúng ta cũng tin 
rằng cùng một cái “7a” đó sẽ sống đến tuổi già và thậm chí chuyển 
qua kiếp sau, không tính đến những sự thay đối từ giờ cho đến sau 


` 


này. 


Thứ hai, những thông tin nhận được từ những giác-quan 
dường như cũng “phụ trợ” cho cách nghĩ và quan niệm sai lạc lầm 
lẫn đó. Khi chúng ta nhìn cái thân hiện tại, nghe giọng nói hiện tại, 
ngửi mùi hương hiện tại, ăn và uống, và chạm xúc với mọi vật, 
chúng ta cho nghĩ răng: “Đây là những giác-quan mà cái “7ø đã 


có ngày hôm qua, tuân trước, tháng trước, 60 năm trước. 7z vẫn 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 153 


còn nhớ câu chuyện đã nói với ông đó hay bà đó. Cùng một cái 7a 
đó (như linh hồn) đã tồn tại từ đó và sẽ tiếp tục truyền kiếp và 


sông cho đên mãi sau này.” 


Người đời ai mà chẳng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ cần có sự 
hiểu biết cơ bản về sự vô-thường của vạn vật, thì một người có thể 
dễ dàng hiểu ra đó là một niềm-tin sai lầm. Tất cả những thứ cầu 
tạo nên cái “7z” đó—bao gồm sắc thân, những cảm-giác, những sự 
sự nhận-thức, ý-nghĩ, và cả thức——cũng đều là vô-thường. Tắt cả 
mọi thứ đều biến đổi, đều là vô-thường. May mắn thay, tất cả 
những thói-tâm [tập khí] lầm lẫn đó cũng vô-thường luôn, ngay cả 
bản thân sự sỉ đó cũng là vô-thường. Cũng giống như sân và tham, 
sỉ cũng khởi sinh tùy thuộc những nguyên nhân và điều kiện. 
Trong khi chúng ta có chánh-niệm, suy xét và chú tâm quan sát, 
thì những nhân và duyên đó sẽ thay đối, và sự s¡ cũng thay đối và 


biên mât. 


Sự Buông-Xả 


Một cảm-giác có lợi nữa mà chúng ta hy vọng tu tập được nó 
thông qua sự tu tập sự chánh-niệm là cđm-giác buông xả. Khi 
chúng ta an trú trong sự buông-xả, những cảm-giác của chúng ta 
đều được cân bằng. Chúng ta không chối bỏ những cảm-giác khó 
chịu, và cũng không nắm giữ những cảm-giác dễ chịu. Chúng ta 
không còn bị lầm lẫn bởi sự si mờ ngu dốt, và bắt đầu nhìn thấy 
mọi thứ mọi sự một cách rõ ràng. Khi chúng ta không còn nhận 
lầm những cảm-giác của mình là cái “2°, chúng sẽ trôi qua một 
cách lặng lẽ, còn lại chúng ta bình yên. Vì cũng là một cảm-giác, 
sự buông-xả là cảm-giác trung tính và thuộc về tâm linh. Nó 


không phải là cảm-giác dễ chịu hay khó chịu, nó là trung tính, 


154 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


nhưng không phải là thờ ơ ngu ngơ, không phải là “trơ” hay “vô 
cảm”. Mà chúng ta vẫn tỉnh thức và tỉnh giác và vẫn có thê tiếp 
tục quan sát thân, những cảm-giác, những ý-nghĩ, và những trải- 
nghiệm khác mà không bị lôi kéo và thúc giục bởi /hm và sân. 
Phật dạy rằng: khi chúng ta đang trong trạng thái buông-xả và 
[bằng mắt] đang nhìn thấy một hình-sắc dễ chịu, khó chịu, hay 
trung tính, chúng ta nhận ra được nó là do điều-kiện [hữu vI], là 
thô tế, và là khởi-sinh một cách tùy thuộc—thì chúng ta liền quay 
về với cảm-giác buông-xả rất nhanh như một cái chớp mắt. Thủ 
thuật này cũng nên được áp dụng một cách tương tự đối với các 


giác-quan còn lại, như vây: 


“Khi [những thiền sinh] øghe một âm-thanh dễ chịu, khó 
chịu, hay trung tính, họ hiểu được nó là do điều-kiện [hữu 
vi], là thô tế, và khởi-sinh một cách tùy thuộc—thì họ liền 
quay về với cảm-giác buông-xả rất nhanh như một cái 


búng tay. 
“Khi [những thiền sinh] øgửi một mùi-hương dễ chịu, khó 


chịu, hay trung tính, họ hiểu được nó là do điều-kiện, là 
thô tế, và là khởi-sinh một cách tùy thuộc—thì họ liền 
quay về với cảm-giác buông-xả rất nhanh như giọt nước 


lăn khỏi mặt lá sen nghiêng. 


“Tương tự như vậy, khi [những thiền sinh] rải nghiệm 
một ý-nghĩ và một cảm-nhận dễ chịu, khó chịu, hay trung 
tính khởi sinh, họ hiểu được nó là do điều-kiện, là thô tế, 
và là khởi-sinh một cách tùy thuộc—thì, giống như khi 
vài giọt nước rớt xuống một tấm sắt được nun đỏ cả ngày, 
sự rơi của giọt nước có thể chậm, nhưng chúng sẽ lập tức 


biên “xèo” thành hơi và biên mật. Cũng giông như vậy, 


Phần 2: Chánh-Niệm Về Cảm-Giác * 155 


những cảm-nhận khởi sinh từ những ý-nghĩ được thay thế 


một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng sự buông-xả.” 


Bằng sự buông-xả, chúng ta không còn bị khó khổ với những 
thăng trầm lên xuống của khoái-lạc và khố-đau. Tâm và thân được 
giữ cân-bằng. Chúng ta không còn bị bất an, bị khích động hay bị 
lo âu. Sự sai lạc lầm lẫn đã chấm dứt và chúng ta an trú đồng điệu 
với thực-tại. Thậm chí những tham-muốn tỉnh tế [lành mạnh] để 
kéo đài một trải nghiệm đẹp đẽ cũng biến mất. Thay vào đó, 
chúng ta cảm-giác một tâm-từ bao la và tâm-bi vô biên. 


Sau khi đã buông bỏ hết những gì mà Phật đã gọi là những 


° 


cảm-giác khoái-lạc “là ứháp hèn”——như những khoái-lạc vê cuộc 





sống vật chất, gia đình, bẻ bạn, sức khỏe, sự giàu có ...]. Và 
chúng ta trải nghiệm được những cảm-giác hỷ lạc “cao guý”—như 
những sự hỷ lạc sâu sắc của những trạng thái [tầng] thiền định cao 
sâu hơn. Càng đạt đến những trạng thái cao hơn, sự hạnh-phúc 
(lạc) của chúng ta càng tăng cao lên cho đến khi chúng ta đạt được 
điều mà Phật gọi là “sự chẳm-dứt mọi cảm-giác và nhận thức” 
(diệt thọ tưởng). Từ đó, chúng ta tiếp tục đi lên đến sự hạnh-phúc 
*@aO quỷ nhất” hơn tất cả mọi sự hạnh-phúc: đó là Niết-bàn—sự 


giải-thoát hoàn toàn khỏi mọi sự khô.!° 


156 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


PHẢN 3: 
CHÁNH-NIỆM VẺ TÂM 


158 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 159 


1: Tầm và Thức 


Đức Phật giải thích cho các Tỳ Kheo của Phật về những gì Phật 
đã làm: 

“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta vẫn còn là 
một Bồ-tát chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: 
“Ta thử chia những ý-nghĩ thành hai loại”.!7 Rồi ta đặt những ý 
nghĩ tham-dục, những ý nghĩ ác-ý, những ý nghĩ hung-dữ qua 
một bên, và đặt những ý nghĩ từ-bỏ, những ý nghĩ không ác-ý 
(từ), những ý nghĩ không hung-dữ (bï) qua một bên.!? 


“Khi ta an trú như vậy, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định, một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh trong ta. Ta hiểu như 
vầy: “Ý nghĩ tham-dục này đã khởi sinh trong ta. Điều này dẫn 
tới sự khổ đau cho mình, dẫn tới sự khổ đau cho người khác, và 
dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và người khác; nó cản trở trí- 
tuệ, gây ra những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn. 
Khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình/, thì nó 
lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau 
cho người khác”, thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều 
này dẫn tới sự khổ đau cho mình và người khác”, thì nó lắng lặn 
trong ta; khi ta suy xét: “Điều này cản trở trí-tuệ, gây ra những 
khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn”, thì nó lắng lặn trong 
ta. Mỗi khi một ý nghĩ tham-dục khởi sinh trong ta, ta dẹp bỏ 
nó, loại bỏ nó, xua tan nó. 

“Này các Tỳ kheo, điều gì một Tỳ kheo thường xuyên nghĩ và 
suy ngẫm, nó sẽ thành khuynh-hướng của tâm của người đó. 


Nếu người đó thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ 


160 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


từ-bỏ, là người đó đã dẹp bỏ ý nghĩ tham-dục để tu dưỡng ý 
nghĩ từ-bỏ, và sau đó tâm người đó khuynh hướng theo những 
ý nghĩ từ-bỏ. Nếu người đó thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về 
những ý nghĩ không ác-ý (từ) ... về những ý nghĩ không hung-dữ 
(bi), là người đó đã dẹp bỏ ý nghĩ hung-dữ để tu dưỡng ý nghĩ 
không hung-dữ, và sau đó tâm người đó khuynh hướng theo 
những ý nghĩ không hung-dữ. 


(trích bản dịch MN 19 bởi nhà sư Bhikkhu Bodhi) 


Những lời kinh này được trích từ bài kinh “Hai Loại Ý-Ngh?” 
(MN 19) để minh họa một bài học thực hành quan trọng nhất 
trong những lời dạy của Đức Phật về nền tảng thứ ba để chánh- 
niệm—”sự chánh-niệm về tâm”. Những ý-nghĩ nào chúng ta nuôi 
dưỡng thường xuyên thì chúng sẽ trở thành một thói-quen của tâm 
[tập khí, thói tâm]. 


Cũng giống như Phật đã buông bỏ những ý nghĩ “tham” (tham 
dục) bằng cách tu dưỡng những ý nghĩ “/-bở”, Phật cũng từ bỏ 
những ý nghĩ “sân” bằng cách tu dưỡng những ý nghĩ “bi-mẩn”, 
và Phật loại bỏ những ý nghĩ “ác” bằng cách tu dưỡng những ý 
nghĩ “/?>-ái”. (Đúng là một lời khuyên dạy thật là đơn giản và hữu 
lý) 

Những lời khuyên của Phật còn đi xa thêm một bước nữa, như 
trong bài kinh đã dạy rõ. Phật nhắc những Tỳ Kheo (và chúng ta) 
không nên suy nghĩ quá nhiều—ngay cả đó là những ý nghĩ có lợi 
như ý nghĩ từ-bỏ, từ-ái, bi-mẫn—vì như vậy sẽ làm mệt thân và 
căng thắng tâm trí. Bởi vì sao? Bởi vì: “khử tâm bị căng thẳng, nó 
sẽ xa rởi khỏi sự chánh-niệm”, Phật giải thích. Thay vì cứ lo suy 


nghĩ, thiên sinh nên “ôn định tâm bên trong, làm cho tâm an, 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 161 


mang tâm đến sự nhắt-điểm và tập trung [định] tâm”. Đức Phật 
khuyên rằng: “Này các Tỳ Kheo, hãy thiên tập, đừng trì hoãn nếu 
không sẽ hối tiếc sau này.” Sau khi nghe lời khuyên dạy này: “Các 


Tỳ Kheo đều hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn.” 


Chúng ta tu tập (trước tiên) để đạt trạng thái hợp-nhất của tâm 
[sự nhất-điểm của tâm] trong thiền định, như Phật đã giảng trong 
bài kinh này. Nhưng khi làm điều nảy, chúng ta thường gặp phải 
một trở ngại khó giải—đó là tâm [thức] của chúng ta. Trong kinh 
văn của Phật giáo, cái tâm chưa được tu dưỡng thường được ví 
như những con vật chưa được thuần hóa. Đôi khi tâm được ví một 
con “voi rừng” mới bắt về, nó luôn kêu gảo, đạp chân và vùng vẫy 


À1 €€ 


liên tục khỏi sợi dây thừng là “sự chánh-niệm”. Nhiều chỗ khác, 
tâm được ví như “con khỉ chạy nhảy”, nó lăng xăng liên tục khắp 
nơi trong thế giới bằng sự tưởng tượng vả những vọng tưởng. Tất 
cả chúng ta đều trải nghiệm tâm này. Khi chúng ta đang cố tập 
trung thiền, hoặc khi đang cô gắng ngủ, thì những ý nghĩ khác 
nhau cứ làm xao lãng chúng ta. Cả đời chúng ta toàn nghĩ nhớ đâu 
đâu: sự bất công, chiến tranh, vẫn nạn, nơi chốn, hoàn cảnh, sự 
việc, những quyền sách đã đọc, những bài hát, những người đã 
gặp trước kia, công việc làm, nhà cửa, gia đình, bạn bè, họ hàng, 
những lời nói trong cuộc gặp hôm qua với một hay nhiều người 


nào đó, và rât nhiêu thứ khác ... Cứ luôn nghĩ và nhớ. 


Rõ ràng, chúng ta cần có thêm những lời khuyên dạy của Phật 
để chúng ta có thể thuần phục “con khi” để nó trở nên yên lặng! 
Bước đầu tiên, chúng ta cần nên xem xét một cách cụ thể những gì 
Đức Phật đã giảng giải về bản chất của tâm, điều này sẽ giúp cho 
chúng ta có sự hiểu biết tốt hơn để bước đi xa hơn trong việc tu 
dưỡng tâm [thiền]. 


162 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Tâm và Thức 

Vậy thì thức là gì? Nó có phải là tâm không? Nó nằm ở đâu? 
Và chức năng hoạt động của nó là gì ? Đây là những câu hỏi khó, 
nhưng hãy có gắng xem xét chúng để giúp ta thực hành sự chánh- 


niệm được tốt hơn. 


Như bạn đã biết trước đây, ¿#c là một trong năm uần tạo nên 
một tô hợp (thân và tâm) mà chúng ta hay gọi là một “con người”, 
những uẫn kia là những tập hợp của sắc-thân, những cảm-giác, 
những sự sự nhận-thức, và những ý-nghĩ (sắc, thọ, tưởng, hành). 
Cũng như những uấn khác, thức cũng luôn luôn thay đổi. Đích 
thực, nó thay đổi nhanh nhất, nhanh hơn nhiều so với bất cứ thứ 
gì. Sự không biết được “thức khởi-sinh cách nào, nó chấm-dứt 
cách nào, và cái gì làm cho hay dẫn đến sự chẩm-dứt đó” thì được 
gọi là sự ngu-mờ hay vô-minh. Vì chỗ này, /hức thật sự là rất khó 
để hiểu. Nói cách khác, đề hiểu biết được zức là rất khó. 


Chức năng của tập hợp /c (thức uẩn) là sự ý thức cơ bản, 
hay sự tỉnh thức cơ bản. Khi chúng ta nói về chức năng này, chúng 


N, 66 


ta hay dùng chữ “4z”. Tâm là một hiện tượng phi vật-chất, nó 
nhận thức, nghĩ, nhận biết, nếm trải, và phản ứng. Nó trong suốt 
và không hình dạng, có nghĩa là những ý-nghĩ và những đối-tượng 
khác nhau của tâm có thể khởi sinh trong nó. (Như kiểu một chân 
không trống không, những thứ khác nhau như bụi bặm có thể xuất 
hiện vào trong chân không đó). Tâm cũng được mô tả là “sáng tỏ”, 
có nghĩa là “có thể chiếu ánh sáng vào các sự vật”—có nghĩa là 
“thấy biết”. 

Không có một nơi duy nhất nào trên thân thể là chỗ chứa tâm. 


Một số người nói tâm thì năm ở tim. Tiếng Pali chữ ca gồm có 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 163 


cả 02 nghĩa là: tâm và tim. (Trùng hợp là tiếng Hán Việt cũng vậy, 
tim cũng được gọi bằng “tâm”). Những người khác thì nói rằng 
tâm thì nằm ở trong bộ não (theo nghĩa tâm trí). Rồi vẫn có nhiều 
người lại cho rằng tâm có ở khắp nơi trên cơ thể và hoạt động 
thông qua bộ não và hệ thần kinh trung ương. Thậ/ ra Đức Phật 
cũng không đề cập đến vấn đề là tâm ở đâu hay một nơi cụ thể 
nào/ Phật chỉ đơn giản dùng cụm từ là “cái hang bên trong thân” 
để chỉ về tâm mà thôi. 

Mặc dù thức có mặt trong từng mỗi ý-nghĩ, sự sự nhận-thức, 
và cảm-giác, nhưng nó không có mặt một cách độc lập. Thực tế, 
chúng ta chắng bao giờ nhận biết được thức cho đến khi nó gặp 
một đối-tượng! Thức khởi-sinh tùy thuộc vào sáu co-sở cảm nhận 
[sáu căn] và sự tiếp-xúc [xúc] của chúng với các đồi-tượng [sáu 
trầnJ. Thức thậm chí có nhiều tên khác nhau gọi tên tùy theo giác- 
quan làm nó khởi sinh, như thức-mắt (thức nhìn, nhãn thức), thức- 
tai (thức nghe, nhĩ thức) ... Ví dụ, khi tai tiếp xúc với tiếng còi tàu 
hay một giọng hát, thức-tai (nhĩ thức) sẽ khởi sinh. Khi tâm tiếp 
xúc với đối-tượng bên trong, như những ý-nghĩ và ký-ức, thì thức- 
tâm (tâm thức) sẽ khởi sinh. 

Như vậy thì, không có gì gọi là một cái tâm hay một cái thức 
duy nhất nào cả. Chứng fa chỉ biết đến tâm thông qua những gì 
chứa trong nó. Tâm luôn luôn dính theo một ý-nghĩ, một cảm- 
giác, một sự sự nhận-thức, thân, hoặc một đối-tượng thuộc tâm 
nảo đó. Bên trong nó, cái thức khởi sinh do tiếp xúc với đối-tượng 
là tinh khiết. Nhưng ngay cùng lúc thức xuất hiện, thì /hzm (Tôi 
muốn cái này), sân (Tôi ghét cái này), sỉ (Đây là cái “7z hoặc 
những sự sai lạc lầm lẫn liên quan khác, cũng khởi sinh theo ngay. 
Tâm nó tự muốn chiếu sáng mình, nhưng những thứ chứa trong 


tâm cản trở nó làm việc đó. Những thứ đó làm che mờ sự sáng tô 


164 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


của tâm và làm sai lệch khả năng thây biêt của tâm vào mọi sự 


vật sự thê đúng như chúng thực là.!? 


Cách tốt nhất chúng ta có thể nói, tâm là một hiện-tượng vô- 
thường và khởi-sinh tùy thuộc. Tâm khởi sinh như kết quả từ 
những nguyên-nhân và điều-kiện. Nếu đã hiểu được như vậy, thì 
thay vì gọi là “tâm”, sẽ dễ hiểu và dễ thấy hơn nếu chúng ta nói về 
“tÔ hợp thân-tâm”—đó là sự kết hợp của những yếu-tố tâm [bao 
gồm: sự tiếp-xúc, cảm-giác, sự nhận-thức, sự chú-tâm, sự định- 
tâm, nguồn-lực sống, và sự tạo-tác cố ý] làm việc với từng mỗi 
'cháp' thức. (Xúc, thọ, tác-ý, định, sinh lực, và hành có mặt trong 


mội “chập” của thức). 


Vì thức khởi sinh như kết quả từ những nguyên-nhân và điều- 
kiện như vậy, cho nên (tổng) thức của kiếp sống này chắc hắn là 


cũng đên từ những nguyên-nhân và điêu-kiện. 


Vậy thì vai trò của chúng ta trong tiến trình này là gì? Có phải 
chúng ta đã lựa chọn kiếp sống hiện tại của mình không? Và 
chúng ta có thể chọn lựa chỗ để dòng thức này sẽ khởi sinh tiếp 
theo trong tương lai? Không may, câu trả lời là 'không”, hoặc tối 


thiêu cũng là 'không trực tiếp". 


Theo Đức Phật đã giải thích, vào lúc chết, chúng ta đã thu xếp 
xong tất cả mọi thứ cho kiếp sống tiếp theo—không phải bằng di 
chúc, mà bằng việc dính vào vô số những hành-động [nghiệp] của 
thân, lời-nói, và tâm. Những hành-động, lời-nói, và ý-nghĩ là 
những nguyên-nhân, là một nửa thứ nhất của quy luật “nhân-guả” 
phố quát mà chúng ta hay gọi là nghiệp [kamma, hay karma]. Còn 
cuộc sông hiện tại của chúng ta là một nửa thứ hai của „ghiệp—đó 
là những (kết) quả của những (nguyên) nhân mà chúng ta đã tạo 


trong kiếp trước. Vì vậy, cái (tổng) thức của kiếp sống này có thể 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 165 


được gọi là một dòng “ức của quđ” [thức quả]. (Tổng) nghiệp 
của chúng ta, kết hợp với “dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái) 
và sự vô-minh của chúng ta đã cuốn chúng ta vào dòng xoáy của 


tiên trình sinh, già, chêt ... luân hôi và luân hôi bât tận. 


(Tổng) nghiệp mà chúng ta đã tạo sẽ quyết định bản chất của 
sự tái-sinh của chúng ta: những hành-động (nghiệp) tốt dẫn đến sự 
tái sinh đầy phúc lành, những hành-động xấu thì dẫn đến sự tái 
sinh đầy đau khổ và bất hạnh. (Nghiệp xấu tái sinh trong cõi xấu, 


nghiệp tốt tái sinh trong cõi tốt) 


Đó là tin buồn cho những ai đã phạm phải quá nhiều nghiệp 
xấu! Tuy nhiên, vẫn còn tin tốt là vẫn còn một cách chúng ta có 
thể làm ngay đề bảo đảm răng kiếp sau của chúng ta sẽ là một kiếp 
phúc lành hơn. Đó là: ngay bây giờ, khi chúng ta còn đang sống, 
chúng ta có thể dùng “sự chánh-niệm” đề tu tập bản thân tránh bỏ 
những ÿ-nghĩ, lời-nói, và hành-động có hại bị tạo tác bởi lòng 
tham, sân, sự hung-ác, và những nhân khác tạo ra nghiệp xấu: và 
tu dưỡng những ý-nghĩ, lời-nói, và hành-động có lợi được khởi 
sinh từ sự từ-bỏ, sự bi-mẫn, sự từ-ái, và những nhân khác tạo ra 


nghiệp tốt! 


Làm Trong Sạch Tâm 


Vậy thì, làm cách nào chúng ta thực hành “sự chánh-niệm về 
tâm”? Bởi vì chúng ta chỉ biết đến tâm qua những thứ chứa trong 
nó, cho nên chúng ta không thê suy xét, tập trung hay quán niệm 
chỉ riêng về tâm mà thôi. Nói ngắn gọn, việc tu tập này bao gồm 
việc làm frong sạch tâm đề những khuynh-hướng tạo ra tham, sân, 
si không còn cơ hội để diễn biến thành hành-động [nghiệp]. 
Những tâm tham, sân, si chính là những khuynh-hướng gây ra sự 


166 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


tái hiện-hữu (tái sinh) của chúng ta! Nếu chúng khởi sinh, chúng 
ta dùng mọi sự nỗ-lực để áp chế chúng. Và khi chúng đã được chế 
ngự, chúng ta thay thế chúng bằng những trạng thái tâm có lợi, 


như đã nói trên. 


Tham, sân, s1, và những chất độc có thể làm ô nhiễm tâm là do 
những khuynh-hướng hay thói-quen có hại mà chúng ta đã tạo ra 
bằng những hành-động trước đó. Như Phật đã dạy trong bài kinh 
“Hai Loại Ý-Ngh?° mới đề cập ở trên: Những ý-nghĩ nào chúng ta 
nuôi dưỡng thường xuyên sẽ trở thành một thói-quen của tâm. Ví 
dụ, khi chúng ta đã quen có những ý nghĩ sân giận, thì chúng ta rất 
dễ bị sân giận. 

Những khuynh-hướng nguy hại này nằm ân bên trong tâm cho 
đến khi chúng bị kích hoạt bởi sự tiếp-xúc với những đối-tượng 
hay tình-cảnh bên ngoài. Đó là lý do tại sao, lấy ví dụ, những 
người nóng tính hay xấu tính rất dễ làm kích động khuynh-hướng 
sân giận của chúng ta. Tuy nhiên, khi tâm đã được thanh lọc, 
chúng ta không còn cần phải canh phòng những giác-quan, không 
còn sợ chúng tiếp xúc với những đối-tượng bên ngoài có thể kích 
thích những ý nghĩ vô-minh như lúc tâm còn bị ô-nhiễm. Khi tâm 
đã trong sạch, một người chửi rủa ta cũng không làm ta tức giận; 
một người nghiện rượu cô mời ép chúng ta uống rượu cũng không 


làm chúng ta phải thích uống rượu. Như trong bài kinh đã ghi: 


“Cũng như mưa dột qua mái nhà được lợp sơ sài, dục- 
vọng thấm vào một cái tâm chưa được tu tập. Cũng như 
mưa không thê thấm dột qua mái nhà được lợp chắc 
chắn, dục-vọng không thể thắm vào một cái tâm đã được 
tu tập.” 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 161 


Lo lăng hay sống hối tiếc về những hành-động xấu ác mà mình 
đã làm trong quá khứ thì chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Thay vì 
vậy, chúng ta dùng sức lực đó để tu dưỡng những ý nghĩ có lợi để 
đối trị và thay thế những ý-nghĩ có hại. Về thực hành, chúng ta 
phải tu tập những ý nghĩ rộng-lòng bố thí, bi-mẫn, từ-ái, và 
buông-xả liên tục và liên tục để làm suy yếu và diệt trừ những 


khuynh-hướng có hại và tạo ra những khuynh-hướng có lợi. 


Cách chúng ta tu tập một cách hiệu qua nhất là thực hành thiền 
chánh-niệm. Như tôi đã nhiều lần giải thích, sự thực hành của 
chúng ta bao gồm 02 loại thiền: thiền-định (sưmafha) và thiền 
minh-sát (wi›zssana). Thiền-định khống chế những chướng-ngại 
(triền cái) và làm cho tâm được tĩnh lặng, bình an và sáng tỏ. 
Những chướng-ngại là những khuynh-hướng xấu làm cản trở sự 
tiễn bộ tâm linh và cản trở khả năng định-tâm của chúng ta. Tôi sẽ 
nói rõ thêm về những chướng-ngại trong PHẢN 4/1. Thiền quán 
hy thiền tuệ, mà chúng ta đang gọi là thiền chánh-niệm, thì bứng 
gốc những chướng-ngại và những khuynh-hướng xấu khác. Nó 
giúp chúng ta vượt qua sự ngu-mờ (vô minh) để chúng ta được 


giải-thoát khỏi vòng luân-hồi sinh tử. 








m Những Điểm Chính để thực hành “Sự Chánh- Niệm về Tâm” 


Nếu bạn đang ngồi thiền và 7z khởi sinh trong tâm, bạn phải 
làm gì? Đầu tiên nên ghi nhớ rằng, nếu không có khuynh-hướng 
[gông-cùm] gây ra dục-vọng trong tâm, thì dục-vọng đã không 
khởi sinh. Cho dù tâm của bạn là sáng tỏ, nhưng nó không hoàn 
toàn tinh khiết. 








168 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 








Kế tiếp, nhận ra khả năng giải thoát tâm khỏi dục-vọng. Chỉ cần 
quan sát những ý nghĩ mà không dính theo chúng cho đến khi 
những ý nghĩ dục-vọng phai biến đi. 


Khi dục-vọng chấm dứt, nhận biết nó đã biến mất. Bạn nghĩ 
như vây: “Điều nảy thật tuyệt vời! Tâm này trước đây dính đầy 
dục-vọng. Bây giờ thì không còn nữa. Điều này có nghĩa là tôi có 


cơ hội để giải thoát tâm khỏi dục-vọng. 


Suy xét về bản chất của một cái tâm không còn dục-vọng. Nó 
rộng lượng, tử tế, bi mẫn, và hạnh phúc để từ bỏ những ý-nghĩ về 
khoái-lạc giác quan (dục lạc). Với sự tin tưởng này, bạn tỉnh tiến 
tu hành. 


Một lúc nào đó, khi đang ngồi thiền, bạn nghe một âm thanh. Ai 
đó đang đi ồn ào. Ai đó vừa ho. Ai mới nhảy mũi. Tiếng ai đang 
ngủ ngáy. Và sự không ưa hay bực bội khởi sinh. 

Bạn bị kích động và bắt đầu tự hỏi: “Tại sao người đó đi ồn ào? 
Tại sao người đó không uống thuốc ho? Tại sao người đó không ở 
trong phòng và thiền tập và tránh làm quấy rầy chúng ta? Tại sao 
người ngôi kế bên không kêu người đang ngủ ngáy thức dậy?”. 


Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác làm phiền bạn. Bạn 
bực tức. Ý nghĩ sân có thê khởi sinh khi mình đang ở bất kỳ tư thế 


ngôi, đứng, đi, năm. 


Khi sân khởi sinh, bạn nhận biết “Ý-nghĩ sân đang khởi sinh 
trong tôi”. Sân khởi-sinh tùy thuộc những trải nghiệm trong quá 
khứ, từ những chuyện cũ. Nó khởi-sinh tùy theo những nguyên- 
nhân và điều-kiện. Ta không thể nào đoán trước được khi nào sân 
khởi sinh. 








Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 169 


-. Vậy thì bạn dùng những kỹ thuật chánh-niệm mà bạn đã và 
đang tu tập để vượt qua những ý-nghĩ này. Chú-tâm vào ý-nghĩ 
mà không dính theo nó. Quan sát sự tác động của sân lên tâm thức 
của bạn. Đừng nghĩ đến sự có, tình huống hay bất kỳ người nào. 
Đừng có nghĩ băng lời bằng cách nói rằng “Tâm của ta đang đầy 
những sân ”. Ngôn từ cản trở sự tỉnh-giác về những gì đzng diễn 
ra trong tâm. Chỉ cần chú-tâm và ghi-nhận điều gì đã khởi sinh là 
đã khởi sinh. 

Suy xét một cái tâm không còn sân giận. Nó đẹp đẽ, thanh bình, 
thư giãn, và từ ái. 

Bất chợt, những ý nghĩ từ-ái và bi-mẫn khởi sinh. Ý-nghĩ tâm- 
bi và tâm-từ này không phải vì đối-tượng nảo hay nhắm vào ai cả. 
Nhận biết nó, cảm giác nó, nhìn sâu vào nó, chấp nhận nó—đơn 
giản là sống với nó. 

Tâm phải không còn s¡ thì mới hiểu được tâm không còn si. 
Trước khi có si mê khởi sinh lên trong tâm, thì tâm là trong sáng, 
ví như trước khi bạn ngủ thì bạn còn thức tỉnh vậy. Tất cả những 
gì bạn cần làm là chú-tâm vào sự thật là (chân) tâm bạn vốn là 
trong sáng. 

Khi bạn chú tâm, “đám mây” s¡ sẽ từ từ tan biến và cái tâm 
trong suốt “như bầu trời xanh” sẽ xuất hiện trở lại. Bạn nhìn thấy 
thức luôn luôn đang thay đổi. Khi sỉ khởi sinh, bạn chú-tâm vào 
nó, biết rõ đó là sự s/. Rồi nó sẽ từ từ biến mất. Rồi bạn sẽ thấy 


tâm là trong suốt, tỉnh giác, sáng tỏ. 








170 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


2: Những Trạng Thái của Tâm 


Một ngày nọ, có một thí chủ mang một dĩa thức ăn ngon đến 
cúng dường cho các tăng ở trong chùa. Trong chùa đó chỉ có một vị 
tăng và một chú phụ việc. Khi vị tăng ngồi xuống ăn, chú phụ việc 
đem ra toàn bộ dĩa thức ăn cho vị thầy. Trên dĩa có tám miếng 
thức ăn. Vị tăng gắp liền ba miếng. 

Khi vị tăng đó ăn, chú phụ việc quan sát ông một cách chú-tâm. 
Chú tự nói với mình: “Thầy ấy là một tu sĩ và là người đứng đầu 
ngôi chùa này. Để thầy ăn ba miếng, vẫn còn lại năm miếng. Nhiêu 
đó cũng đủ cho bữa trưa của mình.” 

Sau khi ăn xong, vị tăng tiếp tục đưa tay gắp thêm thức ăn. 

Chú phụ việc lại nghĩ: “Phải rồi, thầy là một tu sĩ và là người 
đứng đầu của ngôi chùa. Thầy xứng đáng ăn hết một nửa thức ăn. 
Hãy để thầy ăn thêm miếng nửa.” 

Lần này, vị tăng gắp thêm hai miếng nữa. 

Chú phụ việc lại nghĩ: “Không sao, hãy để thầy ăn năm miếng. 
Còn ba miếng. Như vậy cũng đủ nhiều cho mình.” 

Sau khi ăn xong, vị tăng tiếp tục gắp thêm hai miếng nữa, chỉ 
còn lại một miếng trên dĩa. 

Chú phụ việc lại nghĩ: “Không sao. Mình nhỏ. Thầy to lớn. Một 
miếng cũng đủ cho mình.” 

Đến khi vị tăng đưa tay để gắp luôn miếng cuối cùng, sự kiên 


nhẫn của chú bé cũng không còn nữa. Chú bé nói la lên: “Thưa 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 171 


thầy, thầy định ăn luôn miếng cuối cùng chứ không để lại một 


miếng nào cho con à?” 


Trong cơn thèm ăn, vị tăng đã rất không chánh-niệm rằng mình 
đã hoàn toàn quên chú phụ việc trung thành đang đứng chờ một 
cách kiên nhẫn đến lượt mình được ăn. Vị tăng cảm thấy thật 
ngượng ngùng, từ đó về sau, vị đó đã luôn kiềm-chế, không còn ăn 


một cách tham lam như vậy nữa. 


Tu tập sự chánh-niệm về sự tham lam và những trạng thái khác 
của tâm là một công việc không dễ dàng. Như chúng ta đã biết, 
bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn tâm thông qua những gì chứa bên 
trong nó, vì vậy chúng ta không thê nảo suy xét hay quán niệm về 
chính cái tâm. Khi thức cùng với tham lam khởi sinh trong tâm, 
thay vì nhìn vào tâm, chúng ta chỉ nhanh chóng làm theo điều cái 
tâm tham lam đòi hỏi, như trong câu chuyện xưa về vị tăng tham 
lam và chú giúp việc chùa. Chúng ta chỉ biết làm theo bản năng, 
hành động một cách mù quáng và bốc đồng, ngay cả khi chúng ta 
cũng nghi nghỉ là sau đó mình sẽ hối tiếc vì những hành động đó. 
Khi tâm bị ám ảnh ngu mờ, chúng ta khó mà giữ mình theo khuôn 
phép đề mà chánh-niệm. Chúng ta nói, nghĩ, và làm một cách vội 
vàng, không ý tứ. 

Sự chánh-niệm dạy chúng ta đừng lại và quan sát nhìn tâm. 
Đầu tiên, chúng ta tập thực hành trên gối ngồi thiền. Khi những ý 
nghĩ đến và đi, chúng ta quan sát chúng khởi sinh, lên cao, và biến 
mất. Nhờ chúng ta không lập tức hành động theo sự bốc đồng hay 
kích thích, nên chúng ta có khả năng tiếp cận những trạng thái tâm 
một cách tĩnh lặng. Kinh “Bốn Nên T ảng Chánh-Niệm” khuyên 


172 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


dạy chúng ta đặc biệt quan sát 08 cặp trạng thái tâm. Mục tiêu của 
chúng ta là học cách nhận biết được tâm đang là: 

1. tham hay không tham 

2. sân hay không sân 

3. si hay không sĩ 

4. thụ động/xao lãng hay không thụ động/ xao lãng 

5. không được phát triển hay được phát triển 

6. không tối thượng hay tối thượng 

7. không đạt định hay đạt định 

8. không được giải thoát hay được giải thoát. 

Bốn cặp trạng thái tâm đầu có thể được trải nghiệm trong 
những lúc ngồi-thiền và cả trong lúc những sinh hoạt hàng ngày. 
Sau khi đã tu tập được sự tỉnh-giác về chúng khi đang ngồi thiền, 
thì chúng ta cũng dễ dàng chánh-niệm về chúng vào những lúc 
khác trong sinh hoạt hàng ngày. Bốn cặp sau thì chỉ tập trung vào 
những trạng thái mà chúng ta chỉ có được trong khi ngồi-thiền 
trong giờ thiền. Khi biết được những trạng thái này, chúng ta sẽ 
phân đấu chứng đạt được chúng. Bây giờ để bắt đầu, chúng ta hãy 


xem xét qua từng cặp trạng thái để chúng ta đễ nhận biết chúng. 


Tham hay Không tham 


Chúng ta đều hành động lập tức và bồng bột theo kích thích 
giống như vị tăng tham ăn kia. Ví như khi chúng ta đi ăn ở quán 
ăn tự chọn (buf£t), rất nhiều loại món ăn được trưng bày và ta rất 


thích. Tâm tham ăn của ta khởi sinh. Chúng ta gắp lẫy nhiều thức 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 113 


ăn, thứ nào ta thích, ta lấy thật nhiều vào dĩa của mình mà không 
nghĩ đến những người đứng xếp hàng sau lưng chúng ta để chờ lây 
những món ăn đó. Mục tiêu của việc tu tập sự chánh-niệm là để 
trở nên tỉnh-giác về những trạng thái tâm để từ đó chúng ta từng 
bước tháo gỡ hay dẹp bỏ những hành-động bốc đồng theo bản 
năng đó. Ngay lúc chúng ta nhận ra tâm mình đang bị ngu mờ vì 
tham ăn, chúng ta nghĩ đến sự khó chịu mà chúng ta có lẽ đang 
gây ra cho những người khác đang xếp hàng sau ta. Giống như vị 
tăng tham kia về sau đã làm, chúng ta phải áp dụng kỷ luật bằng 
sự chánh-niệm một cách thực hành đề thay đôi hành vi của chúng 


ta. 


Khi tham biến mắt, dù chỉ trong một lúc ngắn, chúng ta lập tức 
thấy dễ chịu hơn. Chúng ta nhận biết trạng thái tâm dễ chịu này, 
và nhận biết rằng tâm tham có thể quay lại khởi sinh vào bất cứ 
lúc nào, bất cứ ở đâu hay trong tình cảnh nào. Khi chúng ta chú- 
tâm, chúng ta tìm thấy nhiều cơ hội để suy xét về trạng thái tâm và 


thực hành sự tự kiềm-chế bản thân. 


Tôi cố tập đi bộ hàng ngày. Tôi thường thấy nai bị các thợ săn 
bắn chết (trong khu rừng gần thiền viện). Đôi khi các thợ săn 
không tìm thấy nai sau khi bắn, hoặc nhiều quá không mang về 
hết, xác chết bị bỏ lại của nai năm thối rửa bên đường. Tôi cũng 
thấy nhiều rác vứt bỏ hai bên đường —vỏ lon bia, chai rượu, ăng- 
ten TV, tủ lạnh, bàn ghế, và những thứ bỏ đi từ trong nhà. Qua 
ngày tháng, những rác này cũng mục rửa. 


Bởi vì tôi có tham muôn nhìn thây một môi trường sạch sẽ, 
nên những cảnh này đôi lúc làm tôi bực mình. Nhưng nhờ có sự 
chánh-niệm can thiệp đúng lúc. Tôi nhắc mình răng những tham 


muôn đêu có hại hơn có lợi cho mình. Ngay cả những ý-muôn 


174 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


lành mạnh đó, chỉ muốn mọi người ngừng săn giết nai hoặc ngừng 
quăng rác phế thải bừa bãi vô rừng, cũng làm cho tâm mình xốn 
xang và làm cho mình khổ. Vì vậy, thay vì cứ dính chấp vào 
những “nguyên tắc” của mình về gìn giữ môi trường, tôi nhắc 
mình rằng ta không thê nào sửa đổi cả thế giới và vì vậy nên từ bỏ 
những ý-muốn đó đi. Tôi không thể nào loại bỏ mọi tham-muốn 
của thế gian, nhưng tôi có thể buông bỏ tham-muốn của riêng 
mình. Khi tôi làm vậy, tôi bắt đầu thấy thư giãn. Rồi từ đó, tôi 
thấy thanh bình. 


Sân hay Không sân 


Tự bản chất của tâm vốn là trong sạch. Trong trạng thái tự 
nhiên của nó, tâm giống như hồ nước mát, trong, và tĩnh lặng. Sự 
sân giận nung nấu tâm. Khi sân giận nung nấu, tâm sôi sục như 
nước sôi, phá hết khả năng suy nghĩ minh mẫn của chúng ta, làm 
cho chúng ta không còn thấy được mọi sự thể sự vật đúng-như- 
chúng-thực-là. Giận mất khôn. Cái bản tâm thư giãn, tĩnh lặng, và 
an bình của chúng ta bị tán loạn, và tâm sôi sục với những ý nghĩ 
ganh ghét, thù hận, ác độc, những ý nghĩ tàn nhẫn. Chúng ta muốn 
diệt hại người khác. Nếu chúng ta không có sự chánh-niệm kịp 
thời, tâm sẽ ra lệnh cho cái lưỡi hoạt động và ta sẽ làm tôn thương 
người khác bằng những lời lẽ tức giận, thù ghét. 

Sự chánh-niệm làm tắt cơn giận bằng cách lấy đi năng lượng 
nó cần có để nung nấu. Khi sân có đầy trong tâm, chúng ta nên 
nghĩ như vầy: “Sân hận làm ta bệnh. Tâm ta bị ngu mờ. Một cái 
tâm bệnh hoạn sẽ hủy hoại tâm nguyện tu thiền của ta. Chỉ có một 
cái tâm tĩnh lặng và bình an thì ta mới nhìn thấy chính mình một 


cách rõ ràng, và đạt được mục tiêu thiền tập của ta.” Đức Phật đã 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 115 


mô tả vê cái cảm-giác được giải tỏa khi chúng ta vượt qua được 


những ý nghĩ sân giận, như vây: 


“Ví dụ khi bị bệnh, đau khổ và suy yếu do vậy người đó 
không thể ăn uống được và sức lực xuống dốc. Nhưng 
sau đó hết đau bệnh do vậy người đó có thể ăn uống 
ngon miệng và lấy lại sức lực. Người đó có thể suy xét 
tình cảnh (sau khi đã hồi phục), và chắc hắn người đó sẽ 
vui mừng và nếm trải niềm vui sướng đó.” 
Cũng như vậy, khi chúng ta giải tỏa hết những cảm-giác sân 
giận, thù ghét, bực bội, thì ta sẽ cảm thấy vui sướng và nhẹ nhỏm 


y như một người bệnh nặng vừa mới hồi phục khỏi cơn bạo bệnh. 


Si hay Không Sỉ 


Nhận biết được sự si không phải là dễ, và rất dễ bị lầm. Tâm 
phải không còn bị si mê thì mới nhận biết được tâm không còn sỉ 
mê! Vậy làm cách nào chúng ta biết mình đang bị sĩ mê hay ngu 
mờ? Bí quyết ở đây là: hãy ghi nhớ rằng, về bản chất, (chân) tâm 
là trong suốt và sáng tỏ. Chúng ta có thể đã kinh nghiệm trạng thái 
sáng tỏ này của tâm nhiều lần—ví dụ như là trong lúc ngồi thiền 
nh lặng, hay lúc trước khi ngủ, hay ngay khi vừa thức dậy vào 
buổi sáng. Chúng ta nên có thói quen nhận biết sự trong sáng này 
của tâm mỗi khi tâm được trong sáng như vậy! Rồi nhờ vậy, khi 


nào si mê khởi sinh, chúng ta dê dàng nhận ra sự s1 mê. 


(Ví dụ, như cách chúng ta đã từng nhận thức được quần áo 
sạch sẽ thơm tho sau khi giặt là ra sao, thì ta sẽ nhận biết được 
quần áo đơ khi chúng dơ bần và có mùi dơ. Như tâm chúng ta tỉnh 
táo, ta từng biết. Nên khi tâm bị bốc đồng và hỗn lộn (như do 


176 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


uống rượu hay do tức giận ...), ta sẽ so sánh và nhận thức được 
ngay là tâm đang “say xỉn” hay “hỗn loạn”, không tỉnh táo. Ta phải 
dùng cái 'mốc” của một trạng thái tâm trong sáng và tỉnh thức mà 
chúng ta đã từng có để so sánh và quán chiếu với một trạng thái 
tâm vào lúc khác thì mới biết lúc đó tâm có trong sáng và tỉnh 
thức hay không. Bởi vì chúng ta chỉ biết tâm sạch hay không sạch, 
sáng hay mờ thông qua cái gì đang chứa trong nó, tức là thông qua 
những trạng thái của tâm. Muốn biết ta có ngu si hay không, 
chúng ta chỉ cần đối chiếu với một trạng thái tâm trong sáng và 


minh mẫn mà ta đã từng có.) 


SI thường thể hiện như sự nøu mờ về vẫn đề “ta là ai” và “ta 
hiện hữu ra sao'. Khi tham hay sân nắm thế chiếm ngự trong tâm, 
chúng ta chỉ nghĩ “Ta phải có cái đó” hay “Fa ghét cái đó”. Cái 
“Ta` khởi sinh vào lúc đó cảm giác rất chắc chắc và cần phải có 
nó. Nó giống như thể tâm bị giam cầm bởi cái nhu cầu mạnh mẽ 
đó. Chúng ta cảm giác như thể nếu nhu cầu đó không được đáp 
ứng, cái “7a” sẽ chết vậy! Nhưng nên nhớ, trước khi cái tâm bị 
giam cầm, nó là tự do. Trí nhớ về sự tự do của tâm giúp chúng ta 


quay trở lại sự chánh-niệm. 


Chia khóa ở đây là sự vó-/hưởng. Khi chúng ta chú-tâm vào 
những ý nghĩ si (ngu mờ, mơ hồ), thì đám mây sỉ sẽ dần tan biến. 
Khi nó đã tan biến, cái tâm trong sáng “như bầu trời xanh” sẽ có 
mặt trở lại. Khi chúng ta nhận biết si mê là si mê, thì si mê sẽ tự 
nó biến mắt—ít nhất cũng là tạm thời biến mắt. Đến khi chúng ta 
chứng ngộ được sự giải-thoát hoàn toàn [Niết-bàn], thì tâm sẽ mãi 


mãi không còn bị s1. 


Thụ Động hay Không Thụ Động 


Phân 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 171 


Xao Lãng hay Không Xao Lãng 


Một cái tâm thụ-động hay “co lại” là tâm đang bị đè nén hay 
thoái lui. Tình trạng này, liên quan đến sự bắt hài-lòng, có thê xảy 
ra bất kỳ lúc nào. Đôi khi chúng ta cảm thấy như vậy ngay trong 
khi đang ngồi thiền và cảm thấy rằng mình chăng tu tiến được gì 
trong thiền tập. Ta thường nghĩ một cách tự tỉ rằng “Ta chẳng làm 
gì được. Ai cũng hạnh phúc và bình an. Chỉ có ta là chăng làm 
được điều gì nên tích sự!” Cái kiểu tâm này cũng khởi lên trong 
khi chúng ta đang làm những việc thường ngày khác. Ta thường 
nghĩ “Chẳng ai ưa mình. Tôi già quá rồi, quá mập mỡ, quá xấu xí. 
Tôi luôn nói những câu vô duyên, làm những chuyện chẳng hay 
ho gì”. 

Khi chúng ta có chánh-niệm rằng tâm bị thụ động theo những 
kiểu như vậy, cách tốt nhất là cứ quan sát và quan sát nó. Đừng 
giải thích hay biện hộ gì. Đừng nghĩ gì, đừng để cho ý nghĩ này 
dẫn đến ý nghĩ khác. Đừng nắm giữ bất cứ điều gì. Chỉ chú-tâm 
nhìn nó. Bởi vì trạng thái này của tâm cũng là vô-thường. Cũng 


giống như mọi thứ khác, nó sẽ từ từ tan biến. 


Ngược hắn lại với cái tâm thụ-động là tâm xao-lãng. Tâm 
“bung ra' quá mức giới hạn. Toàn bộ thế giới dường như mở rộng 
và chào đón. Chúng ta cảm giác mình thật sự là một “ai” đó đặc 
biệt. Trạng thái này cũng là một trở ngại. Nếu chúng ta không điều 
tiết và đối trị nó bằng sự chú-tâm đúng mục đích thì nó sẽ “bung 
chạy” như “những con khỉ” và sẽ lăng xăng chạy nhảy khắp thế 
gian thông qua sự tưởng tượng và vọng tưởng [nghĩ tưởng liên 
tục, hiếu động, lăng xăng không ngừng]. 


Không Được Phát Triển hay Được Phát Triển 


178 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Trong (tâm) thức hàng ngày, chúng ta không trải nghiệm trạng 
thái tâm “được phát triển. Một số dịch giả đã dịch chữ này là 
“được khuếch đại” [bao la, được mở rộng] để diễn tả trạng thái 
tâm này.” Chúng ta đạt tới trạng thái tĩnh lặng, vắng lặng và bình 
an này là một kết quả của sự đạt định-sâu (như tầng thiền định). 
Tâm đã vượt trên thức bình thường. Chúng ta cảm thấy mình bay 
bồng lên khỏi mặt đất. Tâm thì hòa dịu, thư giãn, tĩnh lặng, sáng 
tỏ, và cân bằng. Ngay cả những thiền sinh và thiền sư thành đạt 
không phải lúc nào cũng đạt được trạng thái này mỗi lần họ thực 
hành thiền. 

Khi hết phiên ngồi thiền và tâm trở lại sự tỉnh-giác bình 
thường, lúc đó chúng ta trải nghiệm trạng thái tâm “chưa được 
phát triển. Thức bình thường của chúng ta với những trải nghiệm 
giác quan của nó sẽ quay trở lại. Chúng ta trở nên tỉnh-giác rằng 


tâm này chăng là gì đặc biệt cả. 


Không Tối Thượng hay Tối Thượng 


Cặp trạng thái tâm tiếp theo này chỉ về những sự chứng đắc 
thiền định thâm sâu (tầng thiền định). “Tối thượng” có nghĩa là 
người tu đã đạt được “trạng thái tâm cao nhất” hay chưa. Sau khi 
Phật đạt tới sự giác-ngộ, Phật kể răng tâm của mình đã chứng đắc 
một trạng thái tâm tối thượng, vô song, hay siêu việt nhất. Một 
thiền sinh hay thiền sư thành tựu cũng có thể trải nghiệm được 
trạng thái tâm này. Tâm tinh khiết, mềm mại, vững chãi, và bất lay 
chuyền. Mặc dù trạng thái tâm này là tuyệt diệu, nhưng nó chỉ là 
tạm thời. Chỉ đến khi nào một người đã đạt được sự giải-thoát 
hoàn toàn, như Phật và các A-la-hán, thì trạng thái đó mới trở 


thành thường hằng và mãi mãi. Tất cả những trạng thái khác của 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 179 


tâm trong tiến trình thiền đều không phải là tâm cao nhất! Điều 
này nhắc chúng ta biết rằng chúng ta luôn có thể đạt được một 
trạng thái tâm cao hơn đó nữa. 


Không Đạt Định hay Đạt Định 


Đôi lúc khi chúng ta thiền, tâm có thể tập-trung (định) vào một 
đối-tượng mà không bị gián đoạn. Khi chúng ta đạt được mức độ 
tập trung “nhất-điểm” như vậy, chúng ta tập luyện bản thân chánh- 
niệm về nó, nhận biết cái tâm đang đạt-định là tâm đang đạt-định. 
Khi tâm đang bị thụ động hay bị xao lãng, chúng ta nhận biết đó là 
trạng thái tâm không đạt-định (thất định). 


Đôi lúc khi người ta có tâm bị xao lãng, thay vì cách tốt nhất là 
chú tâm tập luyện sự tỉnh-giác thuần túy vào cái tâm không đạt- 
định đó, họ lại phàn nàn rằng “Tâm của tôi chạy nhảy khắp nơi. 
Tôi không thể tập trung.” Cứ lo nghĩ về những điều này thì chỉ 
làm cho tâm càng thêm căn nhằn và lo lắng mà thôi. Thay vì vậy, 
ta nên theo lời Phật đã chỉ dạy là chỉ đơn thuần nhận biết tâm. 
Ngay sau đó, cái tâm không đạt-định sẽ biến mất, và bạn có thê 
đạt-định trở lại. Chìa khóa chính là sự quan-sát bằng sự chánh- 


niệm. 


Không Được Giải Thoát hay Được Giải Thoát 


Một cái tâm đã được giải thoát thì không còn những vấn đề 
cần giải quyết nữa. Nó không còn tham, sân, si, thụ động hay xao 
lãng. Nó đã được phát triển, tối thượng, và đạt định sâu. Ở những 
trạng thái tâm thiền định cao nhất, người tu có thể chứng đắc sự 
giải-thoát tạm thời. Nhưng cho dù đó là sự giải-thoát tạm thời, 


180 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


trạng thái đó là một sự trải nghiệm đầy lợi lạc một cách phi 
thường. Nếu bạn theo những bước chánh-niệm một cách sâu sát và 


miên mật, thì cuôi cùng tâm sẽ có thê được giải-thoát hoàn toàn. 


Làm Việc Với Những Trạng Thái Tâm 


Những cặp trạng thái tâm mà chúng ta đang xem xét không 
phải lúc nào cũng khởi sinh trong tâm theo thứ tự được ghi trong 
bài kinh. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là một khi có một nửa 
cặp trạng thái có mặt trong tâm thức, thì nửa còn lại không có mặt. 
(Ví dụ, khi tâm đạt-định thì không có tâm thất-định cùng lúc). 
Chăng hạn, khi tham đã biến mất, chúng ta thụ hưởng trạng thái 
tâm “vô-tham”. Trong kinh “7zừ Bỏ Ý-Nghĩ Xao Lãng”, Đức Phật 
đã đưa ra một loạt những ví dụ so sánh một cách sinh động để 
giảng giải về những cách thức đối trị những trạng thái tâm xấu để 
chúng ta có thể nếm trải những trạng thái tâm ngược lại. Những 
phương pháp được liệt kê dưới đây theo thứ tự tăng dần sự nỗ-lực 
(tinh tấn). Nếu làm không được một cái, chúng ta lại cỗ làm cái kế 
tiếp. 

Thay thế nó: Ví dụ tham, sân, hay sỉ khởi sinh bởi vì bạn 
chú-tâm (tác ý) một cách không kỹ càng (không khôn khéo, không 
thiện khéo; phi như lý tác-ý) vào một mặt (nét, phương diện) nào 
đó của đối-tượng. Vậy thì bạn hãy quay sang chú-tâm vào những 
mặt /ốí (íích cực) của đối-tượng. Giống như một người thợ mộc 
lành nghệ đồng bỏ cái mộng sai ra khỏi (bàn ghê) và thay thế 
bằng cải mộng đúng tốt vào đó. (Thứ tốt thay thứ xấu). 

Nhớ đến sự khổ đau mà nó gây ra: Nếu trạng thái tâm đó 
không biến đi, hãy xem xét sự nguy hại bên trong nó. Quán niệm 
rằng những ý nghĩ như vậy là đáng chê và dẫn đến sự khổ đau, 


Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 181 


cũng giống như một thanh niên hay thanh nữ yêu thích mang đô 
trang sức đẹp đẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhục nhã, và kinh tởm khi 


phải mang xác chết của một con răn quanh cô mình. 


)>- Bỏ lơ nó: Nêu ý nghĩ đó vân còn, cô bỏ lơ nó, quên nó đi. 
Không chú-tâm vào nó, giông như một người có mặt sảng không 
muốn nhìn những thứ xáu xa thì chỉ cân nhăm mất lại hay ngoảnh 


mặt làm ngơ đi. 


Nhớ rằng nó chỉ là vô-thường: Nếu ý-nghĩ đó vẫn còn, 
nhắc mình nhớ răng tất cả mọi thứ đều vô-thường và phai biến đi. 
Sau khi buông bỏ trạng thái tâm đầu tiên, tâm (dứt khoát) bước 
qua trạng thái kế tiếp, giống như một người đang bước đi nhanh 
và nghĩ rằng “Tại sao tôi đang bước đi nhanh? Nếu tôi bước chậm 
lại thì sao?”. Rồi người đó bước chậm lại. Sau đó, anh ta nghĩ 
“Tại sao tôi đang bước đi chậm? Nếu tôi đứng lại thì sao?”. Rồi 
người đó đứng lại. Sau đó anh ta lại nghĩ “Tại sao tôi đang 
đứng”. Nếu tôi ngôi xuống thì sao?”. Rồi người đó ngôi xuống. 
Sau đó anh ta lại nghĩ “Tạo sao tôi phải ngôi? Nếu tôi nằm thì 


sao ?”. Rôi người đó năm xuống. 


>Áp chế nó: Nếu ý-nghĩ đó vẫn còn trong tâm bạn, vậy thì 
nghiến chặt răng và lưỡi ấn chặt vào vòm trên bên trong miệng, 
dùng tất cả nỗ lực để vượt qua nó. Lấy tâm đè bẹp tâm, giống như 
một người mạnh bạo đang năm đâu hay vai và đánh gục, áp chế 
và đè bẹp một người yếu ót hơn mình. 

Mặc dù những trạng thái xấu của tâm là phiền rối và vì vậy đòi 
hỏi những phương pháp mạnh mẽ để đối trị nó, chúng ta cũng nên 
dùng sự chánh-niệm để phát huy những trạng thái tốt và có lợi của 
tâm. Ví dụ, khi những ý-nghĩ bồ thí, từ, bị, hỷ, xả khởi sinh, chúng 


ta nên hỏi chính mình: “Sự chánh-niệm của ta có đủ mạnh đề duy 


182 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


trì những tâm tốt đó hay không? Nếu không, ta phải làm gì?”. Ví 
dụ, chúng ta có thể thay đổi lối sống của mình, chẳng hạn sống ở 
nơi phù hợp, giữ chỗ ở sạch sẽ, giao lưu gặp gỡ những người trí 
hiền, đọc những quyến sách hay, và luôn cố găng tu tập “sự 


chánh-niệm” một cách siêng năng hàng ngày. 


Với sự chánh-niệm và sự nỗ-lực, chúng ta có thể phát triển 
những trạng thái tuyệt vời của tâm, đó là: niềm-tin, sự kiên-nhẫn, 
sự định-tâm, sự chú-tâm, những ý-nghĩ về phụng-sự, những ý- 
nghĩ về sự giản-đơn, sự quyết-tâm làm những điều tốt, những ý- 
nghĩ về sự biết hài-lòng (tri túc), và những ý-nghĩ về trí-tuệ. 








m Những Điểm Chính để “Chánh niệm về Những Trạng Thái 
Của Tâm” 


»> Để thực hành sự chánh-niệm về tâm, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng 
việc thiền tập, dùng zơï-/hở làm đối-tượng chính. Khi hơi-thở trở 
nên tĩnh lặng, vi tế và thư giãn thì tâm sẽ trở nên tĩnh lặng và thư 
giãn. 

- Thực tập sự tỉnh-giác vào những trạng thái của tâm băng cách 
quan sát chúng khởi sinh, lên cao, và biến mất. Thực tập sự tỉnh- 
giác khi ngồi thiền sẽ giúp bạn chánh-niệm được về những trạng 


thái tâm khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. 


Bản thân “sự tỉnh-giác về sự vô-thường' cũng là vô-thường. (Sự 
tỉnh-giác cũng luôn thay đổi). Đó là lý do tại sao tâm, trong khi 
đang quan sát những trạng thái tâm khởi sinh, lên cao và biến mất 
[sinh, trụ, diệt] thì nó vẫn thường bị “trượt mất” khỏi sự tỉnh-giác. 
Trong khi bạn đang chánh-niệm vỀ sự thay-đồi của một trạng thái 
tâm, thì trạng thái tâm khác khởi sinh. Rồi sau khi bỏ trạng thái 








Phần 3: Chánh-Niệm Về Tâm * 183 


tâm này, tâm của bạn bước sang chánh-niệm vê trạng thái tâm mới 
khởi sinh. Điêu này có nghĩa là “cái tâm đang quan sát sự vô- 
thường” cũng đang thay đôi. 


- Nêu sự chánh-niệm vê một trạng thái tâm xâu không đủ mạnh 


để đối trị nó, hãy thử một phương pháp mạnh hơn. 


- Khi tham, sân, si, và những trạng tâm xấu khác đã được từ bỏ, 
thì tâm sẽ được vững vàng bên trong và được lắng dịu. Trong 


trạng thái này, tâm có thể được đưa đến sự nhất-điểm và đạt-định. 


Sự chánh-niệm và sự định-tâm khi phối hợp với nhau trong một 
sự đồng điệu và vững vàng sẽ nhận biết được vô số những thay- 


đổi đang diễn ra trong tâm cùng một lúc. 


Áp dụng sự chánh-niệm và sự chú-tâm mà không dùng những 
khái niệm. Những ý tưởng, ý nghĩ và khái niệm chỉ là những trở 
ngại. Nếu không có chúng, chúng ta có thê tập trung hội tụ tâm 
như một tia sáng laser soI rọI vào năm uân. Lúc đó, tâm sẽ nhìn 
thấy rõ rằng cái “7” (ngã) chỉ “tồn tại” chỉ khi có sự kết hợp của 
năm uấn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) mà thôi. Mà năm uân này 
tồn tại /ỳy fhuộc vào những nguyên-nhân và điều-kiện. Chúng là 
hữu-vi. Chúng là vô-thường. Do vậy bạn không thể nào tìm thấy 
một cái “7° (ngã) như kiểu một “linh hồn' cố định trong bất kỳ 
uấn nảo cả. 

Mỗi giây-khắc là một giây-khắc mới. Mỗi giây-khắc là một 
giây-khắc mới đến. Mỗi giây-khắc mang lại cho bạn một trí-tuệ 
mới và sự-biết mới. 

Không có thứ gì là đứng yên tĩnh tại. Mọi thứ đều năng động. 
Mọi thứ đều đang /hay đổi. Mọi thứ đều đang xuất hiện và đang 
biến mất, đang sinh và diệt liên tục. Cảm-giác (thọ) khởi sinh và 








184 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


biến mắt. Sự nhận-thức (tưởng) khởi sinh và biến mất. Ý-nghĩ 
(hành) khởi sinh và biến mất. Thức (thức) khởi sinh và biến mắt. 
Bạn chỉ trải nghiệm sự hay đổi mà thôi. 

- Trong trạng thái đạt-định thâm sâu, bạn nhìn thấy được tất cả 


mọi sự thê sự vật đúng như chúng-thực-là. 








PHẢN 4: 
CHÁNH-NIỆM VẺ CÁC PHÁP 


186 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 187 


I1: Những Chướng-Ngại 


Trong lúc Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang ở một mình 
trong nơi ấn cư, một dòng ý-nghĩ đã khởi sinh trong tâm thầy 
ấy ... [Rồi sau khi đã biết những ý-nghĩ của thầy ấy, Phật xuất hiện 


trước mặt thầy. Phật nói rằng:] 


“Tốt, tốt thay, này A-nậu-lâu-đà! Thật tốt lành thầy đã 
quán chiếu về những ý nghĩ của một vĩ nhân (đại nhân) như 
vậy, đó là: (1) “Giáo Pháp này dành cho người ít tham-muốn 
(thiểu dục), không dành cho người nhiều tham-muốn (thiểu 
dục). (2) Giáo Pháp này dành cho người biết hài-lòng (tri túc), 
không dành cho người không biết hài-lòng. (3) Giáo Pháp này 
dành cho người lui về sống độc-cư, không dành cho người vui 
thích gặp-gỡ giao lưu. (4) Giáo Pháp này dành cho người nỗ- 
lực (tỉnh tắn), không dành cho người lười-biếng. (5) Giáo Pháp 
này dành cho người có sự chánh-niệm được thiết lập, không 
dành cho người có tâm mờ-rối. (6) Giáo Pháp này dành cho 
người đạt-định, không dành cho người không đạt-định. (7) 
Giáo Pháp này dành cho người có-trí, không dành cho người 
vô-trí. 

“Vậy thì, này A-nậu-lâu-đà, thầy cũng nên quán chiếu về ý 
nghĩ thứ tám này của một vĩ nhân: (8) “Giáo Pháp này dành 
cho người thích sự không tăng-phóng (phóng đại), người vui 
thích sự không tăng-phóng, không dành cho người thích sự 
tăng-phóng, người thích thú với sự tăng-phóng.ˆ” 

[Sau đó, Phật đã hướng dẫn cho ngài Anuruddha cách dùng 
những trí-tuệ để đạt những trạng thái đạt-định thâm sâu ...] 


188 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Sau đó, thầy A-nậu-lâu-đà ... sống một mình, thu mình, 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, không bao lâu sau thầy 
A-nậu-lâu-đà, bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã 
tự mình chứng ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi đã chứng nhập trong đó, thầy ấy 
an trú trong đó ... Trong thời đó, sau khi thầy A-nậu-lâu-đà 
đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán, thầy ấy đã nói ra những thi 
kệ này: 

“Sau khi đã hiểu được những ý nghĩ của tôi, 
Vị Thầy vô thượng trong thế gian 
Đã đến với tôi bằng thần-thông, 


Trong một thân được làm bằng-tâm. 


“Vị thầy đã chỉ dạy tôi nhiều hơn, 

Hơn những ý nghĩ của tôi có trong đó: 

Vị Phật, ưa thích sự không tăng-phóng, 

Đã chỉ dẫn cho tôi về sự không tăng-phóng. 

“Sau khi đã học Giáo Pháp của bậc ấy, 

Tôi vui thích lời dạy của bậc ấy. 

Tôi đã đạt được ba loại trí-biết đích thực (minh); 


Lời dạy của vị Phật đã được thực hiện xong.” 
(trích bản dịch AN 8:30 bởi nhà sư Bhikkhu Bodhi) 
Bây giờ chúng ta bước vô phần cuối cùng của bài kinh “Các 
Nên Tảng Chánh-Niệm”, đó là phần nền-tảng (niệm xứ) thứ tư: 
“Chánh-niệm về các pháp”. Phần này đưa ra những hướng dẫn và 
lời dạy thực hành để giúp chúng ta vượt qua những thứ luôn “kéo 


» 


lùi? chúng ta khỏi “tu tiến” trong thiền tập. Như câu chuyện về 


ngài A-nậu-lâu-đà đã minh họa, cân phải có nhiêu phâm-chât quan 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 189 


trọng của tâm và cả trái tim thì mới có thể thành tựu được những 
mục tiêu tu tập tâm linh của chúng ta. Chúng ta phải khiêm tốn, 
biết hải-lòng, sống ẩn-dật, có chánh-niệm, có chánh-định, sáng- 
suốt, và có-trí. Nêu một người đã có sẵn những phẩm hạnh cao 
quý này, thì Giáo Pháp sẽ mang lại lợi lạc cho người đó bằng cách 
dẫn dắt hướng thượng đi tới sự giải-thoát. Nếu chúng ta không có 
những phẩm hạnh này, thì Giáo Pháp sẽ giúp chúng ta tu dưỡng 
những phẩm hạnh đó. Về các phương diện thực hành, thì chính sự 
chánh-niệm của chúng ta sẽ dần dần giúp chúng ta tăng trưởng 
những chi phần giác-ngộ đó. 


Đề bắt đầu, chúng ta loại bỏ những thói tâm cản trở sự tu tiễn 
của chúng ta trên con đường đạo. Trách nhiệm của chúng ta giống 
như việc chuẩn bị một thửa đất để trồng một vườn cây vậy. Trước 
tiên, chúng ta phải phát quang các làm cây, bụi cỏ, và những thứ 
làm cản trở. Trong Giáo Pháp, chúng ta gọi những thứ cản trở này 
là những chướng-ngại (triền cái). Ngay trong chương này, chúng 
ta sẽ xem xét 05 chướng-ngại chính và phương cách để loại bỏ 


chúng. 


Khi một thửa đất đã được dọn đẹp sạch sẽ, ít nhất là trên bề 
mặt, chúng ta bắt đầu làm những việc ở mức sâu hơn. Trong Phần 
4/2, chúng ta đào bứng tận gốc rễ của những chướng-ngại, như là: 
năm uấn bị dính-chấp, sự tiếp-xúc của các giác-quan và những 
đối-tượng giác quan, và mười gông-cùm (kiết sử) khởi sinh từ sự 
tiếp-xúc đó. 

Chỉ khi nào chúng ta bứng sạch tận gốc những nguyên nhân 
sâu xa này, thì bảy chi giác-ngộ tích cực mới bắt đầu mọc lên và 


tăng trưởng. Chúng ta sẽ khám phá “Bảy chi giác-ngộ” này trong 


Phần 4/3. Cuối cùng, trong Phần 4/4, chúng ta xem xét về sơ đồ 


190 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


con-đường Giáo Pháp của Đức Phật được gọi là “Bát Thánh Đạo”, 
về “Tứ Diệu Đế” và về tám bước chánh-niệm. Nó sẽ phát thảo 
chuyến đi mà chúng ta cần phải bước đi từ sự khô cho đến sự giải- 
thoát. 


Năm Chướng-Ngại 


Khi chúng ta thực hành thiền chánh-niệm thì chăng mấy chốc 
chúng ta sẽ nhận ra ngay rằng việc định-tâm không phải luôn dễ 
dàng. Cho dù chúng ta đã cố hết sức tập trung vào đối-tượng Jơï- 
thở, hay quan sát những thay-đổi của thân, của những cảm-giác, 
hay của những những ý-nghĩ, nhưng những sự xao-lãng luôn luôn 
xuất hiện và chúng luôn có cách kéo chúng ta lạc khỏi mục tiêu. 
Những sự xao-lãng mạnh nhất được gọi là những “chướng-ngạ†”. 
Chúng xen vào và phá hỏng khả năng tập trung của tâm trong lúc 


ngồi thiền và trong những lúc sinh hoạt khác hàng ngày. 


Chúng ta đã đề cập một số những chướng-ngại. Ví dụ, chúng 
ta nhận biết rằng sự tham của chúng ta đối với khoái-lạc và sự sân 
của chúng ta đối với những khổ đau là năm ẩn đẳng sau nhiều 
cảm-giác của ta. Những chướng-ngại khác cản trở sự tu tiễn của 
chúng ta gồm có sự bá-an và hồi-tiếc (trạo cử hối quá) và sự đỏ- 
đân và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), và sự nghi-ngờ. Sự chánh- 
niệm giúp chúng ta thấy biết rõ 05 điều quan trọng về những 
chướng-ngại: (1) khi chúng có mặt, (1) khi chúng không có mặt, 
(11) cách chúng khởi sinh, (iv) cách làm cho chúng biến mất, và 
(v) cách làm cho chúng không khởi sinh trở lại. 

Khi những chướng-ngại đã được xử lý hay đối trị, tâm tự động 
trở nên tĩnh lặng, sáng tỏ, và trong sạch. Sự trong sạch này là điều 


'cân-phải-có” để dẫn đến sự minh-sát (sự quán sát minh mẫn, sự 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 191 


nhìn thấy minh bạch) để nhìn thấu bên trong bản chất “vô-thường, 


khô, vô-ngã” của mọi sự vật sự thê đang hiện hữu. 


Chúng ta xem xét qua từng chướng ngại: 


Tham Dục 


Là một chướng-ngạIi, £ham-dục là thực sự “nặng đô” chứ không 
phải chỉ là sự dính-chấp (thủ) bình thường. Trong tiếng Pali, chữ 
được dùng trong kinh “Các Nên Tảng Chánh-Niệm” là chanda. 
Có nghĩa là: “ý muốn, tham muốn hay ý chí có được khoái-lạc 
giác quan”, ở đây ta gọi là £ham-dục. Như chúng ta đã ghi nhận, 
những tham-muốn [những thứ sướng khoái như những hình-sắc, 
những âm-thanh, mùi-hương, mùi-vỊ, và những chạm-xúc | thường 
làm xao lãng chúng ta khi chúng ta đang cố gắng tập thiền. Như 
chúng ta cũng từng kinh nghiệm, tham-dục cũng quấy nhiễu 
chúng ta khi chúng ta đang tập trung làm việc hay khi chúng ta 
đang cố gắng làm xong công việc nhà cửa. Chúng ta thường bị 
mắt tập trung khi bỗng nhiên thèm một ly kem mát lạnh mình ưa 
thích, hay khi nghĩ đến sự đụng chạm ái tình với bạn trai hay bạn 
gái, đã bao nhiêu lần chúng ta đã bị những xao lãng kiểu như vậy? 
Những sự xao lãng như những thứ đó là những chanda, đó là 
tham-muốn khoái-lạc thuộc thân [nhục dục] khởi sinh từ những 


giác-quan. 


Tham-dục cũng có thể khởi sinh ở giác-quan thứ sáu, đó là 
tâm. Vì vậy, nhiều lúc đang ngồi thiền âm-thanh một bài hát mình 
ưa thích bắt đầu chạy xuyên qua tâm chúng ta. Rồi thì, thay vì 
chú-tâm vào sự khởi sinh và biến mắt của nó, chúng ta lại thích 
tiếp tục thưởng thức cái âm-thanh bài hát đó. Nếu ta không cân 


thận thì trong chốc lát sự chú-tâm của chúng ta là tập trung vào bài 


192 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


hát hơn là vào hơi-thở [hay đề-mục thiền] là đối-tượng chính để 
chú-tâm của chúng ta từ lúc bắt đầu giờ thiền. 


Bước thứ nhất để vượt qua chướng-ngại “tham-dục” là nhận 
biết chúng ta đang có nó. Như vậy, khi ý thích đi coi một bộ phim 
làm xao lãng chúng ta khỏi mục tiêu đang thiền, chúng ta phải liền 
nhận biết “Ta đang có tham muốn đi coi phim”. Bước tiếp theo, 
thay vì bơm thêm năng lượng bằng cách tưởng tượng đến sự 
thưởng thức bộ phim đó, chúng ta phải liền dùng sự chánh-niệm 
hiểu rõ nguồn gốc nó và chế ngự nó ngay. Chẳng hạn, chúng ta 
nhớ lại rằng khoái-lạc khởi sinh từ sự tiếp-xúc giác-quan là phù 
du, chỉ tồn tại thoáng qua và biến mất nhanh chóng, và đề lại mình 
ta bị thất vọng. Chúng cũng có thể suy xét rằng tham-dục là có 
hại, hay đích thực chăng có gì là hấp dẫn. Chăng hạn có thể quán 
niệm như vây “Kem là không tốt đối với tôi. Nó làm cho mặt tôi 
phệ ra và tôi mập lên vì đường!”. Hay có lẽ nên quán chiếu răng 
“Sự tham-muốn này đang làm “bể' sự tập-trung [định tâm] của tôi 
và làm cản trở tiến trình thiền tập tu tiến của tôi. Tôi sẽ không 
nghĩ đến nó nữa!” 

Khi tham-dục biến mất, chúng ta nhận biết nó biến mất. Bước 
cuối cùng, chúng ta dùng sự nỗ-lực cảnh-giác để chắc chắc rằng 
nó không khởi sinh trở lại, ít nhất là trong buổi thiền hôm nay. 
Một điều không may là những thủ thuật này cũng chỉ là một giải 
pháp /gm thời. Tham-dục nó vẫn còn tiếp tục quay lại và quay lại, 
cho đến khi chúng ta có thể bứng sạch gốc rễ của nó thông qua sự 
thiền định-tâm thâm sâu. 


Sự Ác Ý 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 193 


Sự ác-ý ở đây bao gồm tất những sự ghét [không ưa thích] từ 
mức độ nhẹ là bực-bội cho đến mức độ nặng là sân, tức-giận, 
hung-dữ. Như chúng ta đã từng thảo luận, ngay cả một sự sân giận 
nhỏ cũng cũng làm chúng ta cảm thấy không tốt và làm hỏng hết 
khả năng chánh-niệm của chúng ta. Chuyện kể rằng ngày xưa có 
một vị tăng bỏ ra nhiều năm tu thiền ân dật trong một hang động. 
Cuối cùng, ông cũng ta rời khỏi hang và xuống núi đến một ngôi 
làng, một người đi ngang vô ý đụng vào ông và đạp lên mấy ngón 
chân của ông. Ngay lập tức, vị tăng đó la lên “Tránh ra!” Dĩ nhiên, 
chúng ta phải cho rằng vị tăng bất hạnh này chắc là đã không tu 
thiền một cách đúng đắn để dùng chánh-niệm và chánh-định đề 


loại bỏ và tiêu diệt tận gốc những chướng-ngại. 


Phương pháp để vượt qua chướng-ngại “sự ác-ý” thì cũng 
giống như cách xử lý đã đề cập ở trên đối với '?ham-dđục'. Khi sự 
bực-bội khởi sinh, chúng ta cố găng nhận biết nó lập tức, để ta có 
hành động xử lý hay đối trị nó ngay trước khi nó lên cao. Những 
hướng dẫn thực hành để vượt qua sự sản giận đã được chỉ ra ở 
trong phần “Những Điểm Chính để xử lý đối trị sự Sân Giận” của 
Phần 2/2. Trước tiên, bạn nên bắt đầu thực hành theo những 
hướng dẫn này là tốt nhất. Ghi nhớ rằng tất cả mọi sự ác-ý đều 
khởi sinh từ ý muốn tách-ly hay cách-xa mình khỏi những thứ làm 
mình khó chịu hay đau khổ. (Ví dụ khi ta đến chỗ tanh hôi hay 
người thô bỉ, làm ta khó chịu và kinh tớm, thì tâm khởi sinh sự 
ghét và muốn mình tránh xa nó hay người đó). Cũng nhớ thêm 
rằng, sự ác-ý và những nguyên-nhân của nó cũng là vô-thường. 
Nếu nghĩ lại, chúng ta thường thấy ngượng ngùng mắc cỡ vì mình 
đã nồi tức giận với những điều lặt vặt tầm thường. Qua thời gian, 


giông như mọi thứ khác, sự sân giận cũng phai biên đi. 


194 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Trước khi sân giận biến mắt, chúng ta tập tính nhẫn nhịn để 
giữ mình không phản ứng theo những cách đề sau đó phải hỗi tiếc 
hay ngượng ngùng. Sự thực hành sâu sắc về tính nhẫn nhịn làm 
cho tâm tĩnh lặng và làm cho ta bình an. Dĩ nhiên, nhẫn nhịn 
không phải là để cho người ta chửi bới làm nhục mình. Nó chỉ có 
nghĩa là bạn phải bỏ ứhêm thời gian để cảm xúc nóng giận từ từ 
mát nguội và chúng ta có thể cư xử một cách tử tế và đúng đắn. 
Nếu sự ác-ý khởi sinh trong khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nên 
nhắc mình nhớ rằng sân giận làm mất khả năng suy nghĩ rõ ràng, 


giận mât khôn, và nó cản trở sự tu tiên của chúng ta. 


Một trong những cách mạnh mẽ nhất để loại bỏ tính sân-giận 
là tu dưỡng /âm-từ (metta). Cho dù ai có làm điễu gì khiến ta tức 
giận, ta luôn luôn có thể tìm một lý do để thương cảm họ! Tuy 
nhiên và nhiều lúc, có lẽ người đang chửi bới ta là đang thực lòng 
muốn giúp ta hay cảnh báo ta đang sai trái, hoặc người đó đang 
“có vẫn đề bức xúc, ví dụ như đang chịu đau bệnh về thể xác hay 
nhiều nỗi đau buồn. Tâm-từ làm mềm tâm lòng ta và giúp chúng 
ta cảm thấy tiếc thương cho người kia đang hành động một cách 
không khôn khéo. Thay vì phản bác hay công kích lại người kia, ta 
có thê suy nghĩ răng: “Làm cách nào ta có thể giúp người này?”. 

(Sự giúp đỡ có thê là mời người kia ngồi xuống để mình giãi 
bày một cách nhẹ nhàng, có tình có lý; hay có thể nhẹ nhàng chỉ ra 
nguyên nhân và hậu quả của hành vi của người kia; xoa dịu cơn 
nóng giận của người đó bằng thái độ nhẫn nhịn, từ bi và lịch sự; 
tìm cách an ủi hay chỉ ra cách để người ấy bớt đau khổ thể xác hay 


vượt qua nỗi đau buôn ...) 


Khi những ý nghĩ như vậy đã giúp ta xử lý xong sự ác-ý hay 


sự sân-giận, chúng ta nhận biết sự ác-ý đó đã biến mất. Chúng ta 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 195 


dùng sự chánh-niệm và sự nỗ-lực (tinh tấn) để phòng ngăn không 


cho nó khởi sinh trở lại. 


Sự Đờ Đẫn và Buồn Ngủ 


Còn được gọi là hôn trâm thụy miên (HV), vì trong chướng- 
ngại này có gồm cả sự buôn-ngủ, sự đờ-đẫn, và sự lười-nhác> Sự 
lười-nhác là chỉ sự thụ động biếng nhác của thân. Còn sự đò-đẫn 


là chỉ sự thụ động ngu mờ lâm lẫn lơ mơ của tâm. 


Sự lười-biếng về thân sinh ra từ nhiều lý do. Đối với một số 
người, sự lười-biếng trong mọi chuyện chỉ là một thói quen, là 
một tật xấu. Đối với những người khác, thì đó là một cách trồn 
tránh những cảm-giác bất mãn, buồn bực, hay chán chường [chán 
đời]. Còn nữa, khi chúng ta ăn uống quá nhiều thức ăn thức uống, 
hoặc tập luyện thể lực quá nhiều, thì sau đó chúng ta thường bị 
buồn-ngủ. (Đơn giản là cơ thể muốn nghỉ ngủ để tiêu hóa thức ăn 
hoặc khôi phục lại sức lực đã tập luyện. Làm việc vất vả cũng dẫn 
đến mệt mỏi và buôn ngủ sau đó). Nhưng khi sự lười-biếng đã xảy 
ra thường ngày, nó trở thành một vấn đề khó khăn, bởi vì chúng ta 
không còn động lực hay năng lượng. Khi đã lười biếng thì chăng 
có việc gì chúng ta muốn làm hay chẳng có việc gì được làm tốt. 


Tât cả những gì chúng ta muôn là năm xuông và ngủ. 


Sự đò-đân về tâm thì còn là trở ngại lớn hơn cho việc tập trung 
tu tập. Tâm trở nên ì ạch và mờ mịt, giống như nước bị tảo rong 
che mờ. Mọi thứ chúng ta cô tập trung vào đều không phân biệt 
được và xa mờ. Chúng ta không thể đọc, không thể nghĩ, không 
thể nói rõ ràng, và ngay cả một câu hỏi giản đơn nhất cũng làm ta 
lầm lẫn. Chúng ta chẳng còn biết cái gì đang diễn ra bên ngoài và 


bên trong chúng ta. Trạng thái ngu đần này rất gần giống với si- 


196 *s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


mê hay u-minh, mà đôi khi người ta gọi là một giấc thụy miên 


vĩnh hằng, một giấc ngủ dài u mê không tỉnh thức. 


Còn nữa, khi chúng ta thiền, vì hơi-thở, thân, và tâm trở nên 
thư giãn nên chúng ta cũng dễ bị “rớt” vào trạng thái “phê phê” hay 
buồn ngủ. Đành rằng trạng thái buồn-ngủ là rất dễ thương, ngon 
lành, và chúng ta phải cần có nó vào những lúc cần ngủ. Tuy 
nhiên, chúng ta không bao giờ có được sự tập-trung của tâm [sự 
định-tâm] từ sự lười-biếng của tâm như vậy. Yếu-tố hý và lạc từ 
sự định-tâm cũng không khởi sinh trong tình trạng đó. Chúng ta 
không nên lẫn lộn giữa cảm-giác dễ chịu khoan-khoái khi thân hay 
tâm được thư giãn với sự hỷ lạc được tạo ra từ những trạng thái 
định-tâm sâu. Hai cái là hoàn toàn khác nhau và không liên quan 
gì nhau. Còn sự minh-sát thì đòi hỏi phải có năng lượng, sự nỗ 


lực, và sự nhạy bén. 


Khi chúng ta nhận biết mình đang bị lười biếng, ta chú-tâm 
vào trạng thái đó. Chúng ta ghi nhớ răng sự lười-biếng và đò-đẫn 
cản trở sự chánh-niệm và ta lập tức dùng phương pháp để xử lý 
hay đối trị nó. Chẳng hạn, chúng ta nên thuộc nhớ lại về ngài A- 
nậu-lâu-đà luôn nỗ-lực tỉnh tấn, là người đã chứng đắc sự giải- 
thoát bằng sự thực hành thiền một cách kiên trì và miên mật, chứ 
không phải bằng sự-ngủ! Giống như ngài Anuruddha đã chứng 
ngộ và như Phật đã nói: “Giáo Pháp này dành cho người nỗ-lực 


(tỉnh tấn), không phải cho kẻ lười biếng!” 


Cách hữu ích khác là ta có thê đối thoại với sự lười-biếng của 
chúng ta. Ví dụ, chúng ta có thể nói thầm: “Ta được sinh ra làm 
người. Được làm người là rất hiếm thay. Cách sử dụng cuộc sống 
con người không phải là để đắm chìm vào trạng thái ngái ngủ ngu 


mờ và không làm gì cả. Tâm của ta phải được trong sáng đê ta 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 191 


được giải-thoát khỏi sự sợ hãi, sự căng thăng, và sự lo lắng. Mục- 
tiêu tột cùng của ta là thoát khỏi tham, sân, s1. Một kẻ lười-biếng 
thì không bao giờ có được niềm hạnh-phúc và bình-an thực sự.” 
Trong một bài kinh khác, cách đối thoại nhiệt thành với chính 
mình theo kiểu như vậy đã được ví như một mục đồng dùng roi 
điều hướng những con bò vậy. Khi có con bò nào chạy lệch hướng 
khỏi đàn bò hay bước vô ruộng lúa, thì người mục đồng sẽ quất 


roi và hướng con bò đó quay trở lại cùng đàn bò. 


Đến khi nào sự lười-biếng biến mất, chúng ta nhận biết nó. 
Chúng ta duy trì sự chánh-niệm đề chắc chắn phòng ngăn không 
cho nó khởi sinh lại. 

Dưới đây là một số gợi ý khác để vượt qua chướng-ngại là sự 
đò-đẫn và buôn-ngủ, và để phòng ngừa chắc chắc là nó không 
khởi sinh trở lại: 








m Những Điểm Chính để xử lý đối trị “Sự Đò-Đẫn và Buôồn- 
Ngủ” 


Khi bị buồn-ngủ hay đò-đẫn, mở mắt ra và xoay hai tròng mắt 


trong vài giây. Nhăm mắt lại, và tiêp tục chánh-niệm. 


Hình dung một ánh sáng, một bầu trời nắng sáng, hay một cánh 
đồng tuyết trắng lóa. Tập trung tâm vào một hình ảnh đó trong vài 
giây. Ngay khi bạn hình dung (quán tưởng) hình ảnh đó, sự buồn- 
ngủ có thể biến mắt. 

-Hít vào một hơi-thở thật sâu và giữ càng lâu càng tốt. Rồi từ từ 
thở ra. Làm lại vài lần cho đến khi cơ thể ấm lên và có hơi mồ hôi. 
Sau đó, quay lại tiếp tục thực tập sự chánh-niệm. 








198 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 








Đứng dậy và thiền trong tư thế đứng-thiền vài phút cho đến khi 
cơn buôn-ngủ biến qua. Nếu nó không hết, chuyên qua tư thế đi- 
thiền [như đã được hướng dẫn trong phần “Những Điểm Chính để 
thực hành “Sự Đi-Thiển” trong Phần 1/2] cho đến khi sự buồn- 


ngủ biến mất. Sau đó thì quay trở lại tư thế ngồi-thiền ban đâu. 


)- Rửa mặt bằng nước lạnh. Hoặc nhéo mạnh hai dái tai đến khi 


cảm-giác thấy đau. 


)> Nhớ tới (tưởng niệm lại) những đức-hạnh của Đức Phật và dùng 
tấm gương Phật đề khuyến khích bạn nỗ lực tỉnh-thức để tu tập. 


Nếu sự buồn-ngủ hay đờ-đẫn xảy ra thường xuyên, bạn nên đổi 
thời gian ngồi-thiền của mình. Một số người tỉnh-táo nhất vào 
buổi sáng sớm; số khác thì tỉnh-táo nhất trước giờ đi ngủ. Hãy tập 
thiền vào những khoảng thời gian khác nhau, và rồi chọn ra thời 
gian nào mình thiền tốt nhất và tinh-thức nhất. 


Cân nhắc thay đổi cách hay giờ giấc ăn uống, sinh hoạt, ngủ 
nghỉ để tạo ra thời gian tốt nhất cho sự thiền. Ví dụ, không nên ăn 
quá gần sát trước giờ thiền vì như vậy sẽ làm thân bạn buồn-ngủ 
khi thiền. 

Nếu những phương pháp trên đều không giúp gì cho bạn, hãy 
thực hành 7mm-7ừ đối với chính mình, để thấy thương mình, và 


ngủ vài phút. 





Sự Bất An và Hồi Tiếc 


Chướng-ngại “sự báf-an và hồi-fiếc” thì ngược lại với chướng- 
ngại “sự đö-đân và buốn-ngủ” vừa mới nói xong. Thay vì ngừng 
nghỉ và đi ngủ, tâm cứ luôn bât an và hiệu động. Tâm cứ như sóng 


nước trong trời gió. Chúng ta thường bắt an, lo lắng về những việc 





Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 199 


chưa làm xong hay hồi tiếc về những việc đã làm không đúng đắn. 
Chúng ta bất an và lo lắng về sự an-toàn. Chúng ta bất an lo lắng 
không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà hay không, hay lo lăng về 
công việc làm, về gia đình, về sức khỏe, về kinh tế. Chúng ta lo 
lắng về những thời sự trong thành phó, đất nước, hay thậm chí về 
chuyện bên kia nửa vòng trái đất. Khi loại tâm này có mặt, thì 
chúng ta cứ luôn thấy có thứ này hay thứ khác để lo lắng. Tâm bị 


bất-an. 


Sự bất-an về thân cũng có thể là vẫn đề khó khăn. Người ta 
đầy ắp những lo lắng, xốn xang và đứng ngồi không yên. Ta cứ 
giậm chân, nhắc điện thoại và bỏ điện thoại, mở tủ lạnh dù chắng 
cần dùng gì. Ta không biết tại sao mình lại bất-an như vậy; thực ra 


nhiều khi ... chẳng có lý do gì để lo lắng. 


Cũng như những chướng-ngại khác, bước đầu là chúng ta phải 
tinh-giác nhận biết rằng ta đang bất-an hay lo-lắng hay hối-tiếc. 
Chúng ta ghi nhớ rằng những trạng thái này làm mắt khả năng tập- 
trung và cần phải có hành động để xử lý hay đối trị chúng ngay. 
Giải pháp tốt nhất là ngồi thiền chú-tâm vào hơi-thở. Như chúng 
ta đã biết từ lâu, khi chúng ta chú-tâm vào hơi-thở, tâm của ta sẽ 
tự nhiên tĩnh lặng. Khi hơi-thở trở nên tĩnh lặng, thân và tâm sẽ 


trở nên tĩnh lặng. (Sự chánh-niệm hơi-thở làm tâm an). 


Chúng ta dùng kỹ thuật đếm mà chúng ta đã nói trước đây. 
Thở vô và thở ra. Đếm “một”. Thở vô và thở ra. Đếm “hai”. Thở 
vô và thở ra. Đếm “ba”. Tiếp tục, đếm đến mười. Sau đó làm 
tương tự, đếm từ mười đến một. Lặp lại chu kỳ đếm, lần này đếm 
từ một đến chín, và rồi từ chín xuống một. Lần thứ ba, đếm từ một 
đến tám, và rồi từ tám xuống một. Và tiếp tục đếm cho đến khi 


tâm và thân lắng xuống. (Số tức làm tâm an). 


200 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Để phòng ngăn không cho sự bá-an và hồi-tiếc khởi sinh trở 
lại, hãy tu tập một cảm-giác tin tưởng thành tín vào Đức Phật và 
Giáo Pháp của Phật, tin chắc rằng phương-cách của Phật đã được 
rất nhiều người từ bao nhiêu đời tu tập theo để xử lý và vượt qua 


những chướng-ngại và giải thoát họ khỏi mọi sự khô. 


Sự Nghỉ Ngờ 


Có “sự nñghi-ngở” là điều tự nhiên thôi. Sự nghi-ngờ /hông 
mỉnh—dùng kinh nghiệm và sự phán đoán tốt nhất đề chắc chắc là 
mình đang đi đúng đường— thì thực sự là rất hữu ích để tu tiến 
trên con đường đạo. Nhưng khi sự nghi-ngờ lắn lướt, chi phối và 
ngăn cản chúng ta tu tập sự chánh-niệm, thì lúc đó nó là một 
chướng-ngại. Ví dụ, đôi khi chúng ta vừa mới ngồi xuống để 
thiền, lập tức ta bắt đầu tự hỏi tại sao ta phải làm việc này. Chúng 
ta lại nghi ngờ chẳng biết liệu cái “pháp môn" này có hiệu nghiệm 
gì không, hoặc không biết “pháp môn” nảo là thích hợp cho ta. 
Chúng ta lại hay thoáng nghĩ không biết mình đã thực sự hiểu rõ 
lời chỉ dạy của “sư phụ" hay chưa, hoặc không biết mình có phải là 
loại người phù hợp với việc tu-thiền này không. Khi sự nghi-ngờ 
đang có mặt, thì nó càng lúc càng lớn lên. Chúng ta cứ tự hỏi 
không biết thiệt hư thế nào về cái gọi là sự giác-ngộ, hoặc không 
biết cả hệ thông tu-thiền như vầy có ý nghĩa và mang lại kết quả gì 
không. 


Bước đầu, cũng như các chướng-ngại khác, là nhận biết sự 
nghi-ngờ khởi sinh. Đơn giản quan sát nó cho đến khi nó biến 
mất. Nếu nó không hết, dùng phương pháp mạnh hơn. Hãy tưởng 
nhớ đến những phẩm-hạnh của Đức Phật và những giáo lý của 
Giáo Pháp của Phật. Nhớ rằng những người khác đã tu tập theo 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 201 


giáo lý này và đã trở thành những tâm gương giác-ngộ truyền cảm 
hứng và khích lệ những người sau tu hành. Nhớ lại những thành- 
công mình đã làm được trước đây, chẳng hạn như những giờ ngồi 
thiền đầy an tịnh và thanh bình mình đã từng có được; nhớ lại 
những lúc những chướng-ngại như sự đỏ-đẩn và buôn-ngủ hay sự 
bất-an và hối-tiếc đã được xử lý hay đối trị chấm dứt luôn; hoặc 
nhớ lại những lúc mình đã tự thay đổi để phù hợp với công việc tu 
tập và có kết quả tốt hơn. Đối thoại với sự nghi-ngờ. Nhẹ nhàng 
nhưng kiên quyết. Chăng hạn, có thể nói với mình rằng: “Cuộc 
sống là ngắn ngủi. Ta không để cho sự nghi-ngờ này nọ làm cản 


trở con đường tu-tiên của ta.” 


Khi sự nghi-ngờ biến mất, nhận biết nó biến mất. Duy trì sự 
chánh-niệm để phòng ngăn không cho sự nghi-ngờ khởi sinh trở 


lại. 


Chúng Ta Được Gì? 


Khi chúng ta xử lý hay đối trị để vượt qua những chướng-ngại, 
ngay cả chỉ là tạm thời, thì đó là một chiến thăng to lớn. Chúng ta 
đã dọn sạch sẽ miếng đất để làm vườn, và giờ chúng ta có được 
những phẩm-chất tốt như là—niễm-tin, sự nỗ-lực, sự chánh-niệm, 
sự định-tâm, và trí-tuệ [tín, tấn, niệm, định, tuệ]— và ta bắt đầu 
vun trồng chúng. Đức Phật đã mô tả lại cách mà sự chiến thắng 


này mang lại cảm-giác tốt lành, băng đoạn lời 'mẫu' như vây: 


“Ví như một người có nhiêu tiên bạc và của cải đang đi qua 
con đường sa mạc khan hiêm thức ăn và nhiêu nguy hiêm. 
Sau một thời gian, ông ta đi qua hêt sa mạc và đi đên một 


ngôi làng an toàn và không còn nguy hiểm. Ông ta sẽ suy 


202 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


nghĩ về điều này, và lẽ nhiên, ông ta sẽ trở nên vui mừng 
và nếm trải niềm vui đó. 

“Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo nhìn thấy năm 
chướng-ngại này ... đã được dẹp bỏ bên trong người đó, 
người đó sẽ coi đó giống như “sự trả hết nợ nần°, như “sức 
khỏe tốt, như “sự thoát khỏi ngục tù”, như “sự giải thoát 
khỏi đời nô lệ”, như “một nơi an toàn”... Sự hoan hỷ khởi 
sinh. Khi người ấy được hoan hỷ (hỷ), sự hạnh phúc (lạc) 
khởi sinh. Khi tâm được hạnh-phúc (lạc), thì thân được 
tĩnh-lặng (khinh an). Khi thân được tĩnh-lặng (khinh an), 
người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc bằng thân (thân lạc). 
Khi thân được hạnh-phúc, tâm người ấy được tập-trung 
(đạt định).” 


(bản dịch từ tiếng Pali của Bhikkhu Bodhi) 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 203 


2: Sự Dính-Chấp và Những Gông-Cùm 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Câu-hi-la (Mahä- 
Kotthita) đang sống ở Bäränasĩ (Ba-la-naï) trong khu Vườn Nai ở 
Isipatana. Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Câu-hi-la ra khỏi chỗ ẩn 
trú và đến gặp thầy Xá-lợi-phất ... thầy ấy ngồi xuống một bên, 
và nói với thầy Xá-lợi-phất: 

“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, theo cách nào mắt là gông-cùm 
của những hình-sắc và những hình-sắc là gông-cùm của mắt? Tai 
là gông-cùm của những âm-thanh và những âm-thanh là gông- 
cùm của tai? ... Tâm là gông-cùm của những hiện-tượng thuộc 


tâm và những hiện-tượng thuộc tâm là gông-cùm của tâm?” 


“Này đạo hữu Câu-hi-la, mắt không phải là gông-cùm của 
những hình-sắc và những hình-sắc cũng không phải là gông-cùm 
của mắt, mà chính tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc 
vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. Tai không phải là 
gông-cùm của những âm-thanh và những âm-thanh cũng không 
phải là gông-cùm của tai, mà chính tham-muốn và nhục-dục 
khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm 
tiết Tâm không phải là gông-cùm của những hiện-tượng thuộc 
tâm và những hiện-tượng thuộc tâm cũng không phải là gông- 
cùm của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy 
thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. 

“Này đạo hữu Câu-hi-la, ví dụ có một con bò đen và một con 
bò trắng bị gông vào với nhau bởi một cái gông hay cái ách. Nếu 


ai là người nói một cách đúng đắn có thể nói như vầy không: 


204 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“Con bò đen là gông-cùm của con bò trắng; con bò trắng là gông- 


cùm của con bò đen”?” 


“Không, thưa đạo hữu (Xá-lợi-phất). Con bò đen không phải 
là gông-cùm của con bò trắng và con bò trắng cũng không phải là 
gông-cùm của con bò đen, mà chính là cái gông hay cái ách đã 


gông chúng lại với nhau: đó mới chính là gông-cùm.” 


“Cũng giống như vậy, này đạo hữu (Câu-hi-la), mắt không 
phải là gông-cùm của những hình-sắc ... ... và những hiện-tượng 
thuộc tâm cũng không phải là gông-cùm của tâm, mà chính là 
tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: 
đó mới chính là gông-cùm. 

“Này đạo hữu (Câu-hi-la),, nếu mà mắt là gông-cùm của 
những hình-sắc hay những hình-sắc là gông-cùm của mắt, thì 
đâu có [đâu thấy] sự sống của đời sống tâm linh (tu hành) này 
để tiêu diệt sự khổ.?! Nhưng vì mắt không phải là gông-cùm của 
những hình-sắc và những hình-sắc không phải là gông-cùm của 
mắt—mà chính tham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào 
cả hai thứ đó——cho nên mới có sự sống của đời sống tâm linh 


này để tiêu diệt sự khổ. 


“Này đạo hữu (Câu-hi-la), nếu mà tai là gông-cùm của những 
âm-thanh ....... Nếu mà tâm là gông-cùm của những hiện-tượng 
thuộc tâm hay những hiện-tượng thuộc tâm là gông-cùm của 
tâm, thì đâu có [đâu thấy] sự sống của đời sống tâm linh này để 
tiêu diệt sự khổ. Nhưng vì tâm không phải là gông-cùm của 
những hiện-tượng thuộc tâm và những hiện-tượng thuộc tâm 


cũng không phải là gông-cùm của tâm—mà chính tham-muốn và 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 205 


nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó—cho nên mới có 


sự sống của đời sống tâm linh này để tiêu diệt sự khổ. 


“Này đạo hữu (Câu-hi-la), cũng theo cách này có thể hiểu 
được điều như vậy: Trong đức Thế Tôn có mắt, đức Thế Tôn 
nhìn thấy những hình-sắc bằng mắt ...... Trong đức Thế Tôn 
có tâm, đức Thế Tôn nhận biết hiện-tượng thuộc tâm bằng 
tâm, nhưng không có tham-muốn và nhục-dục trong đức Thế 


Tôn; đức Thế Tôn đã khéo được giải-thoát trong tâm. 


(trích bản dịch SN 35:233 bởi Bhikkhu Bodhi) 


Như chúng ta đã thảo luận, những chướng-ngại (triền cái) cũng 
như cỏ tạp trong mảnh đất làm vườn. Đề trồng những cây cối có 
ích được khỏe mạnh, đầu tiên chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ 
những chướng-ngại này. Gốc rễ của những cỏ tạp này là những 
gông-cùm (kiết sử). Như chúng ta đã biết, gốc rễ của những cỏ đại 
nảy thường có phần rộng và sâu hơn phần thân cỏ trên mặt đất. 
Những gốc rễ này, chính là những khuynh-hướng tiềm ấn (tùy 
miên) trong tâm, khởi sinh trực tiếp từ sự tiếp-xúc của các giác- 


quan vớ những đôi-tượng giác quan, và thức. 


Như chúng ta đã ghi nhận, có hai loại sự tiếp-xúc: bên ngoài 
và bên trong. Một cuộc tranh cãi với một người bạn là một loại sự 
tiếp-xúc bên ngoài. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta thường nghĩ 
rằng “7ôi đang giận. Anh đã nói những lời như vậy và như vậy ... 
với ôi. Anh đã làm điều này và điều kia ... với cái gì đó của-tôi.” 

Hãy tạm gọi điều này là khuynh-hướng tiêm ẩn “cái-ta, của-fa, 
bản ngã của tđ”. Khuynh-hướng (tùy miên) này đã làm cho tâm 


chúng ta lầm lạc qua biết bao nhiêu kiếp sống. Cái quan niệm 


206 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“cái-ta, của-ta, bản ngã của ta” cũng khởi sinh từ những tiếp-xúc 
bên trong với những đối-tượng của tâm, ví dụ như ký ức về một 
điều không tử tế mà một người bạn đã làm với mình trước kia, 
hoặc sự mơ tưởng về những gì cô ấy sẽ làm cho mình sau này. 

Đôi khi, khuynh-hướng đó cảm giác như là “cái-fa, của-fa, 
bản ngã của fđ” tồn tại bên trong thân năm-uẩn [sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức] vậy. Lúc khác thì ta lại nghĩ như “cái-fa, cúa-fa, bản 
ngã của ta” chỗ chứa đựng năm-uân đó. Hoặc có lúc chúng ta lại 
nghĩ có lẽ “cái-fa, của-ta, bản ngã của ta” và thân năm-uẫn là 
giống nhau, là một. Gông-cùm này—tức là cái niềm-tin có một 
'bản ngã` thường hằng [thân kiến]— đã giam tù chúng ta trong 
vòng luân-hồi sinh tử. Nó gây ra cho ta không biết bao nhiêu sự 
thống khổ. Chỉ đến khi nào cái gông-cùm [thân kiến] này, và chín 
sông-cùm khác, được bứng nhồ tận gốc bằng một loại trí-biết 
minh-sát đặc biệt mà trong Phật Pháp gọi là “trí-tuệ”, thì lúc đó 
chúng ta mới thấy biết được rằng cái thân năm-uẩn là “vô-thường, 
khổ, vô-ngã'. Như ngài Xá-lợi-phất đã giảng giải cho ngài Đại 
Câu-hi-la trong bài kinh ở trên: khi tâm được giải-thoát hoàn toàn 


bằng trí-tuệ, chúng ta đạt tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 


Năm Uấn Bị Dính-Chấp 


Trong trạng thái bình thường, năm uấẫn là tất cả những gì 
chúng ta biết (về cái ta). Ăn cơm, tắm, nói chuyện với ai, lắng 
nghe al, đọc một quyên sách ... và năm uấn được kích hoạt. Khi 
chúng ta nhớ về quá khứ hay nghĩ về tương lai, là chúng ta nghĩ về 
năm uân. Ngay trong hiện tại, khi chúng ta ngôi, đứng, đi, nói, ăn, 


uông, và ngủ chỉ băng năm uân. 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 201 


Vậy thì uẫn nào khởi sinh trước? Rất khó mà nói được, bởi vì 
các tập hợp uân đều liên quan liên kết lẫn nhau. Chúng ta uống 
một ly nước cam. Trong đó, chúng ta có được chất chua họ cam 
chanh, tinh dầu cam, vitamin C, vị chua và ngọt, màu cam, và 
nước. Thành phần nào chúng ta uống vào trước? Rất khó nói, 
nhưng rõ ràng câu trả lời có thể là: Tất cả được uống vào cùng 


một lúc. 


Tuy nhiên, khi chúng ta quan sát những hành-động một cách 
kỹ càng cần thận, chúng ta nhận thấy rằng cái ý-nghĩ hay ý-định 
làm một hành-động khởi sinh ước hành-động đó. Ý-định hay ý- 
hành là thuộc về tập hợp những ý-nghĩ [hành uân]. Tuy nhiên 
không có uẫn nào hoạt động một mình cả. Ngay lúc chúng ta đưa 
tay cầm cái ly, tất cả năm uân đều được kích hoạt: các nơ-ron thần 
kinh trong tế bào não, các cơ bắp và gân, những cảm-giác, sự 
nhận-thức, năng-lượng tâm, sự tiếp-xúc với vật thể, và thức. Nếu 
chúng ta rụt tay lại, thì năm uấn liên đới với ý-định uống nước 


cam cũng dừng lại. 


Chữ khandha trong tiếng Pali có nghĩa là “tập hợp, tổ hợp, 
đống” cũng đã nhắc cho ta biết mỗi tập hợp là bao gồm rất nhiều 
thành phần. Tập hợp vật-chất [sắc uân] có hàng triệu tỷ phân tử 
vật chất được cầu thành từ vô số những hạt vi nguyên tử (nhỏ hơn 
nguyên tử). Tập hợp những cảm-giác [thọ uân] thì gồm có tới 108 
loại cảm-giác như đã phân tích trước đây. Những cảm-giác khởi 
sinh lên từ sự tiếp-xúc thông qua các giác-quan là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, và tâm. Một cảm-giác có thể là dễ chịu, khó chịu, hoặc 
trung tính. Nó có thể khởi sinh lên từ sự trải nghiệm sự tiếp-xúc đã 
qua, hoặc sự đang trải nghiệm sự tiếp-xúc trong hiện tại, vả sự 
vọng tưởng về trải nghiệm sự tiếp-xúc trong tương lai. Những 


cảm-giác có thể thuộc dạng (1) là “cảm-nhận thuộc thân” hoặc (1) 


208 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


là 'cảm-xúc thuộc tâm” (như đã được nói ở Phần 2). Nó có thê là 
thô tế hay vi tế, rõ rệt hay tinh vi. Cũng tương tự theo cách như 
vậy: sự nhận-thức [tưởng], ý-nghĩ hay sự cô-ý [hành], và thức 
[thức] khởi sinh từ những loại sự tiếp-xúc khác nhau, và do vậy 
cho nên có vồ số thọ, tưởng, hành, thức khởi sinh trong một phút. 
(Nghĩa là trong một phút có thể có rất rất nhiều thức khởi sinh, 
mỗi thức sinh và diệt trong một đơn vị thời gian nhỏ hơn vô số lần 


so với một phút hay một giây) 


Vậy thì đã sao, điều đó có gì quan trọng với chúng ta đâu? Có. 
Bình thường chúng ta quên mất rằng những tập hợp [uẩn] là gồm 
có rất nhiều thành phần, và những thành phần đó cũng luôn luôn 
đang biến-đổi. Thêm nữa, chúng ta lại hay ngu mờ lầm lẫn những 
thứ luôn biến-đổi này với cái gông-cùm mà chúng ta cho là “cái- 
ta, của-ta, bản ngã của ta”. Chúng ta nhận lầm những uân luôn 
biến-đổi đó là cái “fa' (bản ngã) thường hằng nào đó. Bởi do cứ 
nhận lầm sốc-rhân này là “của-a', cho nên chúng ta dính-chấp 
(thủ, chấp thủ) vào đó. Tương tự như vậy, bởi vì chúng ta nhận 
lầm những cảm-giác, những sự nhận-thức, những ÿ-nghĩ, và thức 
này là “c¿a-/a', cho nên chúng ta dính-chấp vào chúng. Như vậy 
chúng trở thành „ăm uẩn bị đính-chấp (năm thủ uẫn, năm uân bị 
chấp-thủ). Khi những tập-hợp này biến đổi, như đường lối của 
chúng luôn luôn vậy, thì chúng ta bị khổ đau. Cho nên, chúng 


cũng chính là những tập-hợp khổ đau (năm khô uân). 


Bản thân những tập-hợp uấn là trung tính hay trung lập. Chúng 
trở thành những tập-hợp uân bị dính-chấp (năm thủ uân) là bởi do 
cái “7a” nó nhận thức (tưởng lầm) chúng bằng những cảm-nhận 
“của-ta` và biên chúng thành những thứ “c¿a-?a°. Sự khác-biệt 
chính là trạng thái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không dính- 


chấp (vô thủ), như Phật đã nói đi nói lại nhiều lần, thì chúng ta 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 209 


không bị khổ. Vậy thì chúng chỉ là năm thứ tập-hợp, chỉ là năm 
uấn—xuất hiện, tồn tại, và biến mất. Nếu muốn nói theo một cách 
khác, tất cả mọi giáo lý của Phật đều được dùng với mục đích để 
giải thích cái vấn đề của “năm uẫn” và phương cách để chúng ta 


giải thoát khỏi chúng! 


Những Gông-Cùm 


Nguồn-gốc sâu xa hơn của những sự mê-lầm đó chính là 
những gông-cùm (kiết sử), đó là những thói quen đã bám tế rất 
sâu trong cái tâm chưa được khai ngộ. Các gông-cùm được kích 
thích bởi sự tiếp-xúc của sáu giác quan [sáu căn] với sáu đối- 
tượng của chúng [sáu trần]: Mắt và đối-tượng là những hình-sắc, 
tai và những âm-thanh, mũi và những mùi-hương, lưỡi và những 
mùi-vị, thân và những thứ hữu hình chạm-xúc, và tâm và những 
đối-tượng của tâm. Khi chúng ta xem xét những gông-cùm, chúng 
ta nên ghi nhớ về ví dụ “bò đen và bò trắng” trong bài kinh nói 
trên. Gông-cùm không phải là mắt, cũng không phải những đối- 
tượng là những hình-sắc được nhận biết bởi mắt. Mà gông-cùm 
khởi sinh là do kết quả của sự ứiếp-xúc của hai thứ đó và ứhức. 
(Xúc và thức tạo ra gông-cùm). 

Khi những giác-quan (căn, nội xứ) tiếp xúc với những đối- 
tượng bên ngoài (trần, ngoại xứ)—ví dụ một người phụ nữ đang 
bước đi trên đường, một tách trà, một bông hoa vàng; hoặc khi 
những giác-quan tiếp xúc với những đối-tượng bên trong—ví dụ 
như những cảm-giác dễ chịu, khó chịu, hoặc trung tính khởi sinh 
trong tâm; những ý-nghĩ khởi sinh trong tâm (như những ý tưởng, 
ký ức, tưởng tượng, vọng tưởng, và những quan niệm khác). Bởi 


do có /hzm và s¡ [02 thứ này cũng là những gông-cùm (kiết sử)] 


210 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


cho nên những thói-quen xâu rât mạnh năm ngủ 1m trong tâm sẽ 
hiên thị ra mặt tiên của thức. Một đoạn kinh giảng giải về tiên- 


trình này theo cách như sau: 


“Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên thức-mắt khởi 
sinh. Sự gặp-gỡ của ba thứ này là sự tiếp-xúc. Vì có sự 
tiếp-xúc (xúc) làm điều-kiện (duyên), nên sinh ra cảm-giác 
(thọ). Khi một người cảm giác, thì người đó nhận thức 
(tưởng). Cái gì người đó nhận thức, người ấy nghĩ về nó. 
Cái gì người đó nghĩ, dựa vào nó, người đó tăng phóng nó 
bằng tâm. Với cái một người đã phóng tâm về nó như là 
nguồn-sốc, thì những sự nhận-thức và khái-niệm được sinh 
ra từ sự phóng tâm sẽ phong tỏa cách-nhìn của một người 
về những hình-sắc thuộc quá khứ, hiện tại và tương lai 


được nhận biết thông qua mắt.” 
(bản dịch bởi Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Nanamoli) 


Cái trình tự diễn biến trên đã øé mở cho chúng ta thấy được sự 
bắt-nguồn của foàn bộ cuộc diễu hành của sự khổ tạo nên một đời 
sống của con người. Tùy (huộc vào [do có] cảm-giác (thọ), nên 
dục-vọng (ái) khởi sinh: hoặc là năm giữ những cảm-giác dễ chịu 
(lạc thọ), hoặc là tránh bỏ những cảm-giác khó chịu (khổ thọ). Rồi 
do có dục-vọng (ái), nên sự dinh-chấp (thủ) khởi sinh. Do có dính- 
chấp (thủ), nên sự trở thành hiện-hữu (hữu) khởi sinh. Do có sự 
hiện-hữu (hữu), nên có sự sinh-ra (sinh). Và do có sự sinh-ra, nên 
mới có sự già đi, sự bệnh đau, sự chết, sự buồn sâu, than khóc, 


khô đau, ưu phiên, và tuyệt vọng! 


(Đây là “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi) của vòng 12 
nhân-duyên mà Đức Phật giảng giải). 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 211 


Tin tốt lành là những gông-cùm không phải luôn luôn có mặt. 
Có rất nhiều khoảng thời gian trong đời sống hàng ngày không có 
gông-cùm nào bị kích hoạt. Khi những gông-cùm trói buộc vắng 
mặt, chúng ta vui mừng vì điều đó. Khi có một gông-cùm khởi 
sinh, chúng ta phải chánh-niệm về nó và làm ngay những bước để 
xử lý vượt qua nó. Khi nó đã được xử lý hay đối trị và biến mắt, 
chúng ta tiếp tục dùng sự chánh-niệm để phòng hộ tâm không bị 
gông-cùm đó khởi sinh trở lại trong tương lai. 


Sau đây là 70 gông-càm trói buộc (kiết sử). Một số gông-cùm 
trong đó cũng chính là những khuynh-hướng xấu của tâm cũng 
khởi sinh như dạng những “chướng-ngạ?” (triền cái), tuy nhiên có 
một số khác biệt rất tỉnh vi mà tôi sẽ giải thích thêm khi chúng ta 
nói về từng mỗi khuynh-hướng đó. Nói chung, những gông-cùm 
được căm rễ rất sâu hơn trong tâm và ít lộ điện rõ ràng như dạng 
những chướng-ngại mà chúng ta đã phân tích. Và vì lẽ đó, những 
gông-cùm đòi hỏi nhiều sự nỗ-lực và những mức-độ thâm sâu hơn 
của sự chánh-niệm và sự định-tâm thì mới có thể bứng sạch hết 


gôc-rễ của chúng.?? 


1. Thân-Kiến 


Vài trang trước đây, chúng ta gọi gông-cùm này là sự coI có 
cái “cái-ta, của-ta, bản ngã của ta”. Nó thường xuất hiện như một 
niềm tin rằng: chúng ta có một cái “7a' (ngã) hay một “nh hôn" 
được “đầu thai” vào kiếp sống này từ kiếp sống trước, và cái “7ø' 
đó sẽ được tiếp tục chuyển qua những kiếp sống trong tương lai. 
(Người đời thường gọi đó là cái “hồn của mỗi người). Nó cũng 
xuất hiện trong ta với cảm-giác rằng cái 'øgười” đã nói hay làm 


điều gì hôm qua, hay năm ngoái, hay hồi lớp một ... là cùng một 


212 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“người” với 'người' đang ngồi đọc quyên sách này bây giờ. (Ai 
cũng nghĩ chỉ có một “người” hay một “linh hồn, và chỉ có một 
“linh hồn bắt biến” trong ta, kế từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Ví 


dụ như hồn của ông A, hồn bà B, hồn của người thân đã chết) 


Sự chánh-niệm sẽ làm suy yếu cái gông-cùm này. Chúng ta đã 
từng trải nghiệm được rằng: hơi-thở, thân, tư-thế, những cảm-giác, 
những ý-nghĩ, và những sự sự nhận-thức của chúng ta luôn thay- 
đổi liên tục như thế nào, thậm chí trong suốt từng giây, từng phút; 
vậy thì tại sao chúng ta không nhìn ra được sự-thật là không thể có 
một cái “7ø” cỗ định thường hăng. Sự-thật đó là chỉ có một sự kết- 


hợp của năm thứ tập-hợp [năm uân] vôn cũng luôn luôn biên-đổi. 


2. Sự Nghi-Ngờ 


Đúng hơn đó là sự hoài-nghi hay sự ngò-vực; tức sự không- 
chắc. Nó cũng là dạng một chướng-ngại lớn (trong 05 chướng- 
ngại). Khi nó là một dạng chướng-ngại, nó nhắm vào [phá bể] việc 
tu tập sự chánh-niệm của chúng ta. Chúng ta nghi ngờ việc mình 
đang làm có đúng hay không, hoặc liệu việc tu hành của mình có 
đem lại kết quả gì không. Còn khi sự nghi-ngờ là một dạng gông- 
cùm, thì nó luôn luôn liên can đến cái “7z°. Chúng ta nghi ngờ 
không biết Phật nói rằng “không có một cái 'Ta”” [vô ngã] là có 
đúng thực hay không (hay điều đó chỉ là một phương tiện), liệu có 
phải đúng là không có bản ngã hay một /inh hồn thường hằng nào 


cả? 


Lại nữa, chúng ta nghi ngờ quy luật nghiệp (kazzna). Chúng ta 
cứ tự hỏi không biết cái “7ø” từ đâu đến, làm sao nó hiện hữu 
trong hiện tại, và sau khi chết cái “7° [như cái “hồn'] đó sẽ đi về 


đâu. (Sự thật là rất nhiều người trong chúng ta đã từng nhìn mình 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 213 


trong gương và tự hỏi nhiều lần “7ø là ai?”). Sự nghi-ngờ lành 
mạnh là hữu ích vì nó kích thích ta sử dụng trí thông minh và kinh 
nghiệm đề suy xét những vấn đề quan trọng. Nhưng khi sự nghĩ- 
ngờ làm tê liệt và làm chúng ta ngu mờ lầm lẫn, thì sự nghi-ngờ 


đó là có hại và nên được loại bỏ. 


3. Giới-Cấm Thủ 


Vào thời Phật, có những người tu khô hạnh đứng một chân cho 
đến khi họ ngã quy. Nhiều người khác thì khỏa thân hoặc khỏa 
thân rồi lăn mình dưới đất bụi ... Họ làm như vậy bởi vì họ tin 
rằng việc nghiêm thủ theo những tập tục hay nghi thức đó sẽ dẫn 
đến sự giải-thoát. Sự dính-chấp (thủ, chấp thủ) vào những niềm- 


tin (mê tín) như vậy là một gông-cùm. 


Việc thắp nhang đèn và dâng hoa cúng Phật để tưởng nhớ tới 
Phật như một Vị Thấy thì đó là điều tốt đẹp. Nhưng nếu việc 
nhang đèn, bày biện, lễ nghi, nghi thức, cúng bái, cúng tụng, lễ lạy 
... trở thành những việc thực hành chính hay duy nhất của các 
Phật tử, thì điều đó chăng giúp gì cho họ. Đức Phật dạy việc tu tập 
sự chánh-niệm mới là con-đường đi đến sự giải-thoát. Nếu suốt 
ngày cứ lo theo các lễ nghi cúng bái lễ lạy tượng Phật, thì những 
lời dạy về sự tu tập và sự chánh-niệm của Phật dần dần sẽ bị biến 
mắt, chỉ còn lại những lễ nghi cúng bái cúng tụng mê tín mà thôi. 
Như vậy là không đúng, vì con đường giải-thoát không thể nào 
thành tựu được bằng các lễ nghi, cúng bái hay cúng tụng như vậy. 


4. Tham 


214 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Thường được gọi là tham-dục, tức tham-muốn khoái-lạc giác 
quan (nhục dục). Khi nó như là một chướng-ngại, tham-muốn 
khoái-lạc giác quan có thể được trấn áp tạm thời bằng sự thiền 
định-sâu. Nhưng khi không còn sự định-sâu, tham-dục sẽ khởi lên 
lại. Điều đó xảy ra bởi vì sự dính-chấp vào khoái-lạc giác quan 
cũng là một dạng gông-cùm trói buộc, nó nằm sâu tiềm tàng trong 
tâm. Chính dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục áI) là một gông- 
cùm, nó đã giăng bẫy và giam cầm chúng ta trong vòng luân-hồi 
của vô số kiếp thống khổ. Một trong những định nghĩa của chữ 
“pháp” (dhamma) là: “là bất cứ thứ gì tâm chúng ta có thể nhớ, 
vọng tưởng, nghĩ, tạo ra, hay chế ra thông qua những tiến trình 
tâm.” Nếu những hiện-tượng này xảy ra là dễ chịu, chúng ta ưa 
thích chúng và muốn lặp lại chúng từ đây và sau này. Chúng ta 
quý hóa ôm ấp những cảm-giác dễ chịu (lạc thọ) khởi sinh từ 
những thứ dễ chịu đó một cách mạnh mẽ đến nỗi ta có dục-vọng 
được tái sinh để hưởng thụ chúng thêm nữa! [Dục-vọng được tái 
hiện-hữu (hữu áI)]. 

(Ví dụ, vì chúng ta thèm muốn, quý hóa và ôm giữ của cải, vật 
chất, sắc đẹp, tuổi xuân ... một cách cực kỳ mạnh mẽ, hầu hết 
chúng ta là vậy, cho nên trong tâm chúng ta luôn khởi sinh dục- 
vọng được tái sinh thành người này người nọ để được thụ hưởng 
những dục-lạc đó trong kiếp sau. Chính do vậy, chúng ta đã tạo ra 
nhiều động lực cho sự tái-sinh trong luân-hồi. Và sau khi tái sinh, 
dục-vọng đó cũng trở thành mạnh mẽ nhất thành như lẽ-sống, cho 
nên hầu hết chúng ta đều sống và tranh đấu hầu như chỉ để chạy 
theo thỏa mãn những dục-vọng đó mà thôi. Đó là tất cả lẽ-sống 
của những người phảm tục. Đó là cái vòng luẫn quần vô tận trong 
sinh-tử. Chính dục-vọng đó đã, đang và sẽ gây ra rất rất nhiều thứ 


trong tât cả mọi giaI-đoạn sông của đời người: tham, sân, cô đạt 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 215 


thêm, tranh giành, giành giựt, đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh ... 
và những bất mãn, bất toại nguyện ... và toàn kết cục chỉ là sự khổ 
đau). 


5. Sân 


Ngược lại với sự khoái-lạc giác quan [tham, tham muốn, thích] 
là sự ác-ý, sự ghét, thù ghét [sân, kháng cự, không ưa thích]. Nếu 
chúng ta không thê hưởng thụ những khoái-lạc nào đó, hay nếu có 
thứ gì ngược lại với ý muốn của ta, thì sự-ghét khởi sinh trong ta. 
Vì lẽ này, những người khôn khéo nhận ra rằng tình yêu thương 
và sự thù ghét chỉ như hai mặt của đồng xu mà thôi. Cũng giống 
như dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục ái), sự thù-ghét hay sự ác- 
ý có thê khởi sinh dưới dạng như một chướng-ngại trong khi đang 
thiền định. Khi ta chú-tâm và suy-xét một cách đúng đắn (như lý 
tác ý), thì nó phai biến một cách tạm thời. Tuy nhiên, cũng giống 
như dục-vọng, gốc rễ của sân vẫn còn nằm sâu trong tâm như là 


một gông-cùm, và nó có thê khởi sinh trở lại và trở lại. 


6. Sắc Giới Tham 

Những cảnh giới hay cõi trời sắc giới đẹp đẽ là những cõi tiên 
hay cõi hiện-hữu của những thiên thần có thân sắc đẹp đẽ. Đó là 
cảnh giới mà những người được tái sinh trong đó, được cho là, sẽ 
được sông một cách sưng sướng như tiên trên “thiên đàng. Sự 
tham-muốn được tải sinh trong những cõi sắc giới khởi sinh trong 
quá trình thiển-định sâu. Vì khi trong trạng thái đạt-định thâm sâu 
(như trong tầng thiền định jhzna), chúng ta thụ hưởng được sự 


bình-an và hỷ-lạc cao sâu, cho nên chúng ta có mong-muôn sẽ 


216 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


được sống trong trạng thái an-lạc đó sau khi chết. Đó là một loại 
dục-vọng. Nhưng chúng ta đã sai lầm, vì chúng ta tưởng rằng nếu 
được tái sinh thành tiên trời không có những cảm-giác, sự nhận- 
thức, ý-nghĩ và thức (không có thọ, tưởng, hành, thức) thì sẽ bảo 
đảm có được niềm hạnh-phúc vĩnh hằng. Thật ra, theo Phật giáo, 
thì ngay cả những chúng sinh được tái sinh trong những cõi hiện- 
hữu đầy phúc-lành đó vẫn còn bị phụ thuộc vào sinh-tử, vẫn còn 
từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành trong 
Giáo Pháp và giới-luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai] sự 
khổ. 

(Cho dù có sông được hàng ngàn hàng triệu năm hưởng phước 
ở những cõi đó, khi hết nghiệp phước thì cũng phải chết đi và tái 
sinh xuống những cõi thấp hơn, thậm chí trong địa ngục là quả của 
những nghiệp xấu còn sót lại. Tất cả mọi cảnh giới hiện-hữu đều 
nằm trong vòng luân-hồi. Chỉ có trạng thái Niết-bản mới là sự 
giải-thoát viên mãn) 

(Chính sắc giới tham này là một gông-cùm cản trở ý chí và 
quyết định của người tu, làm cho người tu có tâm nguyện “tu tiên” 


và không quyết tâm “tu giải-thoát” để chứng ngộ Niết-bàn). 


7. Vô-Sắc Giới Tham 


Lại sự tham-muốn được tải sinh trong những cối vô-sắc giới, 
nơi chỉ có phần ứâm rhức, không còn phần sắc-thân (vô-sắc). Cũng 
như vậy, chúng ta đã sai lầm, vì chúng ta tưởng rằng nếu được tái 
sinh thành tiên hay thiên thần không vô-sắc, chỉ có zâm hiện hữu, 
thì sẽ bảo đảm có được niềm hạnh-phúc vĩnh cữu. Không đúng 
vậy, ngay cả sự hiện-hữu vô-sắc dù vi tế đến mức nào thì cũng đến 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 211 


lúc chết, cho dù có sống siêu siêu thọ đến nhiều triệu triệu đại 
kiếp. 

(Vấn đề là vô-sắc giới tham này cũng là một gông-cùm cản trở 
ý chí và quyết định của người tu, làm cho người tu có tâm nguyện 
“tu tiên” và không quyết tâm “tu giải-thoát? để chứng ngộ Niết- 
bàn cũng là gông-cùm làm cản trở ý chí và quyết định tu hành đến 
sự giải thoát hoàn toàn là Niết-bàn. Nhiều người vì loại dục-vọng 
nảy chỉ lo tu tập thiền định và tham đắm vào cảnh giới các tầng 
thiền định vô-sắc, chứ không phối hợp thực hành “sự chánh-niệm” 
(thiền minh-sát) để dẫn đi đến mục tiêu giải-thoát rốt ráo của đạo 
Phật.) 


S. Ngã-Mạn 


Gông-cùm ngã-mạn này là sự tự-ta, sự “ta-đây”, nó khởi sinh 
như một cảm-giác rất tinh vi “Đây là /a”. Chúng ta tự hào vì 
những thành đạt của mình, tự hào ngay cả một chuyện nhỏ nhặt 
mình mới làm được. Chúng ta tự hào hay khoe khoang về sức 
khỏe tốt của mình, về tuổi thọ của mình, về của cải, về gia đình, 
bạn bè, khu phố mình ở, danh tiếng, sắc đẹp, quyền lực, kỹ năng, 
trình độ, hay sức mạnh hay thế lực của mình ... Nhiều lúc, có 
những vị tu hành cũng vô tình khởi tâm tự cao tự đại về thành quả 
tu tập của mình, hoặc còn có người luôn tỏ ra ta là “cao đạo”. Cho 
đến khi nào chúng ta còn những ý nghĩ “sự tự-ta' hay “sự ta-đây" 
như vậy, cho dù chỉ là ý nghĩ tinh tế hay thoáng qua, thì chúng ta 
không bao giờ giác-ngộ hoàn toàn. Bởi vậy, kinh điển mới xếp 


phẩm chất này là gông-cùm. 


218 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


9. Sự Bắt-An 


Khi bất-an (trạo cử) là một chướng-ngại (triền cái), nó khởi 
sinh từ những việc như công việc chưa làm xong, hoặc đã được 
làm nhưng không đúng đắn, vì vậy nên không yên tâm. Chúng ta 
có thê xử lý vượt qua nó tạm thời bằng trạng thái định-sâu. Nhưng 
khi nó là một gông-cùm (kiết sử), thì sự bất-an khởi sinh theo một 
cách rất tinh vi đặc biệt ngay khi người tu hành sắp sửa đạt đến sự 
giác-ngộ. Tự nhiên người tu thấy mệt mỏi với mọi thứ; bởi vì 
người tu hành muốn giải quyết cho xong vấn đề luân-hồi sinh tử. 
Chúng ta bắt-an vì chúng ta nôn nóng, muốn chứng đắc sự giác- 
ngộ càng sớm càng tốt. (Sự nôn nóng là chính đáng, nhưng chính 
nó là sự cản trở rất tinh vi cho tiến trình loại bỏ những gông-cùm 


và ô-nhiễm trong tâm đề đạt tới sự giác-ngộ). 


10. Vô-Minh 


Vô-minh ở đây được định nghĩa là sự không-biết hay không- 
hiểu về giáo lý của Đức Phật, đặc biệt có nghĩa “là không-biết về 
Bốn Diệu Để”. Cụ thê về mặt thực hành, đó là sự &không-biết sự- 
thật/chân-lý về: (¡) sự khổ (Khổ), (1) nguôn-gốc khổ (KhôTập). 
(1) sự chẩm-dứt khổ (Khô Diệt), và (iv) con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt khổ (Đạo). 


Mười Sự Nhận-Thức 


Muôn cắt bỏ hêt những sự mê-lâm do những gông-cùm gây ra 
thì cần phải có nhiều sự nỗ-lực lớn lao. Trong kinh điển, Phật gọi 
công cuộc này là tiên trình “bứng rê tát cả mọi sự ảdo-tưởng”. 


Bằng phương pháp là sự chánh-niệm và thiền-tập, chúng ta tu tập 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 219 


bản thân xem xét những sự nhận-thức thuộc giác-quan, những 
cảm-giác và những ý-nghĩ khởi sinh từ những sự nhận-thức và 
cảm-giác đó bằng một sự buông-bỏ. 


Sự buông-bỏ những lối nhận thức thông thường bấy lâu của 
chúng ta sẽ xảy đến theo từng giai đoạn tu hành. Chúng ta không 
thể trông đợi đạt được một sự buông-bỏ hoàn toàn trong một lúc 
hay trong một sớm một chiều. Sự vô-/zzờng chính là chìa khóa. 
Tu tập bằng sự trải nghiệm riêng của mình, chúng ta tu dưỡng “sự 
tỉinh-giác” rằng: đất cả mọi thứ đều luôn luôn đang biến-đổi—bao 
gôm: sáu giác-quan, sáu đối-tượng giác quan, sự tiếp-xúc, thức, 
những cảm-giác, và những ý-nghĩ khởi sinh từ chúng— /át cả đêu 
luôn đang biến-đổi. Từ trước đến nay, hay đã bao nhiêu kiếp sống, 
chúng ta nhìn thế giới bằng những cách-nhìn sai lạc và si mê. Bây 
giờ, bằng cách dùng sự chánh-niệm, chúng ta sẽ thay thế những 
cách-nhìn sai lầm điên đảo đó bằng 70 sự nhận-thức rất đặc biệt. 
10 sự nhận-thức đặc biệt đó là như vầy: 








m Những Điểm Chính để Chánh niệm về “Mười Sự Nhận- 
Thức” 


Sự nhận-thức về sự vô-fưởng (1). Bạn trở nên chánh-niệm về 
sự vô-thường bằng cách nêm trải nó. Bạn hãy tự hỏi mình những 
câu hỏi sau: “Ta đã đọc quyền sách này được bao lâu rồi? Ta đã 
nhận thức những thay-đổi nào lúc đó? Hai mắt ta có mỏi mệt 
không? Thân mình có thoải mái không? Ta đã thay đổi tư thế phải 
không? Ta có đói hay khát hay không? Sự định-tâm của ta có còn 
như lúc nãy hay không? Những ý tưởng trong quyền sách này có 


thay đối tâm của ta hay không?” Tất cả những câu hỏi này và 








220 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


nhiều câu hỏi khác chính là cách bạn nhận thức về sự vô-thường. 
Bạn không học về sự vô-thường từ trong sách vở hay sư thầy hay 
thậm chí từ Đức Phật. Mà bạn phải tự học và tự trải nghiệm cho 
mình. Bạn chỉ đơn giản chú-tâm vào những sự thay-đổi bên trong 


thân và tâm của chính mình. 


Sự nhận-thức về sự vồ-ngã (2). Sự nhận-thức về sự vô-thường 
trong thân “năm-uân” sẽ thuyết phục được bạn là không-có-gì bên 
trong bạn là ôn định và cô định dài lâu cả. (Không có cái “Ta' cỗ 
định nào cả. Tắt cả là vô-ngã). Sự nhận-thức này không phải chỉ là 
sự tưởng tượng. Đó là sự trải nghiệm thuần túy bởi chính bạn. 
Điều này sẽ giúp bạn chấp nhận mình đ/ng-như-mình-là: là luôn 
luôn thay-đổi tùy thuộc những nguyên-nhân và điểu-kiện. Bạn cần 
ghi nhớ rằng: “Cái mình cảm giác sáng nay đã không còn. Cái 
mình cảm giác bây giờ cũng biến mất ngay hay ngày mai. Không 
có gì trong đời cho ta một tự-tính cô định thường hằng cả.” Sự 


nhận-thức được điêu này sẽ giúp bạn cân băng vê mặt cảm-xúc. 


bS% nhận-thức về sự không hấp-dẫn của thân (3). Khi bạn 
chánh-niệm về những bộ-phận của thân, một SỐ bộ-phận là không 
sạch, dơ dáy, ô uễ, và gớm chiếc, ví dụ như mật, đờm, mủ. (Thân 
ta vốn là không-sạch ô-uế, nếu không tắm một ngày nó sẽ bốc mùi 
hôi hám. Bên trong ruột và các bộ-phận chứa những chất dơ dáy 
và bài tiết những chất gớm ghiếc). Chúng ta chánh-niệm về những 
phần không-sạch của thân không phải để làm chúng ta ghét bỏ 
thân mình hay khinh ghét thân người khác. Nhưng mục đích của 
chúng ta là muốn nhìn nhận cái thân một cách thực tế. Mục tiêu 
của bạn là để có được “sự tỉnh-giác” và sự nhận-thức mang tính 
buông-xả và bình-tâm. (Không khổ/vui với những gì xâu/đẹp hay 
dơ/sạch của thân mình). Vì vậy, bạn có thê thiền quán về thân cho 


đến khi bạn nhận thức được những bộ-phận của thân một cách rõ 








Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 221 


ràng. Sau đó, bạn cũng áp dụng “sự fnh-giác” đối với sự nhận- 
thức của bạn về những cảm-giác, ý-nghĩ, sự nhận-thức, và thức. 
(Tức là nhận thức rõ ràng về sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thân 
“năm uẫn°.) 

)> Sự nhận-thức về sự nguy-hại (4). Cũng như tất cả nhân loại, bạn 
thích thụ hưởng khoái-lạc, và sự khoái-lạc dẫn đến những tình 
cảnh nguy hại. Ly dị, cãi nhau, tham lam, ghen tức, sợ sệt, bất an, 
lo lắng, suy sụp thần kinh ... bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi 
bạn dính mắc vào khoái-lạc. Kiêng cữ sự khoái-lạc không giúp gì 
cho bạn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng chính sự kiềm chế các giác- 
quan [phòng hộ sáu căn] có thể làm giảm thiêu những nguy hại đó. 
Sự nhận-thức về nguy-hại không có nghĩa là bạn sẽ không dám 
bước ra khỏi giường vào buổi sáng. Ở đây chỉ đơn giản có nghĩa là 
bạn cần phải có “chánh-niệm”. Nếu có chánh-niệm, thì khi có 
chuyện gì xảy ra, bạn sẽ không bị suy sụp. Bạn cứ tiếp tục những 


công việc hàng ngày bằng sự tỉnh-giác. 


MS nhận-thức về sự dẹp-bỏ (5). Sự dẹp-bỏ bao gồm cả sự 
buông-bỏ và loại-bỏ những thứ tâm không lành mạnh, bất thiện, 
không có lợi, không khôn khéo và không đúng đắn. Bạn nên nghĩ 
như vầy: “7ø không chịu những ÿý nghĩ tham-dục. Ta không thể 
chịu được cái cảm-giác sân. Ta buông bỏ mọi thứ mọi điều gây 
hại cho ta hay cho người khác. "`. Sự nhận-thức này đòi hỏi phải có 
sự nỗ-lực. Nó không phải chỉ đơn thuần nhận thức những gì đang 
xảy ra. Bạn cần phải nên chủ động, tích cực cắt tỉa ngay những 
chồi mầm bắt thiện vừa nhú lên, không cho chúng có cơ hội nở rộ 


thành hoa quả. 


Sự nhận-thức về sự chán-bỏ (6). Sự dính-mắc hay ràng-buộc 


vào những thứ vô-thường thì gây ra khổ đau. Ngược lại với sự 








222 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


dính-mắc là sự không mê-thích, tức sự chán-bỏ. Khi bạn luôn luôn 
chánh-niệm răng tất cả mọi thứ khởi sinh từ những nguyên-nhân 
và điều-kiện đều là vô-thường, bất-toại-nguyện (khổ) và vô-ngã, 
thì bạn sẽ trở nên không còn mê đắm vào thứ gì nữa. (Nếu biết tất 
cả đều là hữu vi, giả tạm, giả lập, phù du thì có gì lâu bền mà ta 
phải tham đắm si tình vào nó). Bạn buông bỏ luôn tất cả mọi khái 
niệm, mọi quan niệm. Sự nhận-thức về sự chán-bỏ khởi sinh khi 
tâm trong trạng thái hạnh phúc tĩnh lặng. Khi bạn không còn mê- 
đắm, bạn có được loại trí-tuệ để nhìn sâu vào thực-tại. Và chỉ có 
trí-tuệ mới giải thoát bạn khỏi mọi sự khô. 


Sự nhận-thức vê sự chẩm-dứt (7). Sự châm-dứt có nghĩa là sự- 
hết, sự kết-thúc [diệt]. Khi những chướng-ngại như tham-dục, sự 
ác-ý, và vô-minh chấm dứt, nhờ vào sự thiền-định thâm sâu, thì 
bạn /gn /hời được giải thoát khỏi sự khổ. Khi đang thiền trong 
trạng thái này, bạn nên hiểu như vây: “Trạng thái này là tĩnh lặng. 
Trạng thải này là siêu xuất. Tôi đã từ bỏ hết mọi dục-vọng tạo ra 
sự tải-sinh. Tất cả mọi khải-niệm đều đã bị dập tắt.” Chính cái ý 
nghĩ làm lắng lặn tất cả mọi khái-niệm đã mang lại sự bình an vả 
hạnh phúc, tương đương với niềm an-lạc của Niết-bàn. Bạn nhận 
thức rõ trạng thái châm-dứt [diệt khổ] này bằng sự tĩnh lặng và 
tịch lặng. 


Sự nhận-thức về sự không thích-thú trong toàn bộ thế gian (8). 
Thông thường bạn cô làm mọi thứ để được vui sướng trong đời. 
Cho nên sự “không-vui-sướng” nghe có vẻ kỳ cục và thậm chí 
điên khùng. Nhưng sau cùng, nhờ vào sự thiền thâm sâu, bạn sẽ 
thấy được sự không-sạch của cái thân năm-uẩn, sự nguy-hại trong 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), và sự bình-an và tĩnh-lặng 
của sự chán-bỏ. Khi không còn những chướng-ngại, bạn trở nên 


nhạy cảm, phân khởi, tự tin, và sẵn sàng. Bạn nhận ra như vây: 








Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 223 


“Tất cả mọi thứ tùy thuộc vào sự khởi sinh, thì cũng tùy thuộc vào 
sự chẩm-dứt—mọi thứ có sinh là có điệt!”. Vượt qua sự nghi-ngờ, 
bạn dẹp bỏ tất cả mọi sự xôn xao xô bồ và đạt được sự nhận-thức 
can đảm về cái bản chất không-gì-đáng-thích-thú trong toàn bộ thế 
gian. (Chẳng có gì là niềm vui sướng đích thực và dài lâu trong cả 
khắp thế gian) 


Sự nhận-thức về tính vô-thường trong mọi thứ hữu-vi (9). Khì 
bạn nhìn thấy được rằng tất cả mọi ý-nghĩ và quan-niệm đều là 
“vô-thường, khổ, vô-ngã'”, thì bạn không còn muốn dung dưỡng 
chúng. Bạn đã thấy rõ rằng sự tái-sinh vào bất cứ loài nào, vào bất 
cứ nơi nào, đều đưa đến sự khổ đau. Bạn chán ngán với tất cả thứ 
đó rồi. Khi đã “ngộ” ra được như vậy, tâm bạn tập trung hướng về 


mục tiêu giải-thoát hoàn toàn và rôt ráo. 


Sự chánh-niệm vào hơi-thở (10). Đó là sự nhận-thức về sự thở- 
vào và thở-ra. Khi bạn thở một cách có chánh-niệm, bạn nhận thấy 
sự khởi sinh, kéo đài, và biến mất của hơi-thở [thân hơi-thở] một 
cách lập tức ngay khi nó đang diễn ra. Tương tự, khi bạn thở-vô 
và thở-ra, bạn nhận thức được cảm-giác, sự nhận-thức, ý-nghĩ, và 
thức đang khởi sinh và kéo dài, và biến qua. Một khi tâm đã đang 
tham gia vào “sự quan-sát mang tính dự-khán” này, thì không còn 


chỗ nào cho tâm dính-châp vào những uân nữa. 





—Thông qua những “sự chánh-niệm về những sự nhận-thức” 
theo những cách vừa nói trên, rốt cuộc chúng ta nhận ra răng: mắt, 
người phụ nữ đang bước đi, và thức nhìn khởi sinh lên từ sự tiếp- 
xúc, và cảm-giác tham hay sân, và những ý nghĩ, nghĩ tưởng, vọng 
tưởng, hay những khái niệm khác khởi sinh trong tâm do có sự 
nhận-thức này —tất cả chúng— đều sinh ra từ sự kết hợp của 


những nguyên-nhân và điều-kiện. Chúng có mặt trong một khoảng 





224 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


khắc và rồi biến đi. Khi chúng ta nhìn thấy được tất cả mọi hiện- 
tượng đúng như-chúng-thực-là, thì dục-vọng tự biến mất, và 
chúng ta tìm thấy sự bình-an. Như trong kinh, Phật đã nói: 


“Khi một người sống không bị đốt cháy bởi tham-dục, 
không bị gông-cùm, không bị mê-đắm, biết suy xét sự 
nguy-hại, thì năm-uẩn bị dính-chấp (năm thủ uân) sẽ được 
giảm thiểu đối với bản thân người đó trong tương lai. 
Dục-vọng của người đó ... được dẹp. Những sự phiền rối 
thuộc thân và thuộc tâm được dẹp bỏ. Những sự hành-khổ 
thuộc thuộc thân và thuộc tâm được dẹp bỏ. Những cơn- 
sốt thuộc thân và thuộc tâm được đẹp bỏ, và người đó trải 
nghiệm sự-sướng thuộc thân (thân lạc) và thuộc tâm (tâm 


lạc).” 


(dịch từ tiếng Pali bởi Bhikkhu Bodhi) 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 225 


3: Bảy Chỉ Giác-Ngộ 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Räjagaha (Vương Xá), 
trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm) .. Lúc đó có Ngài Đại Ca-diếp 
(Mahäkassapa) đang sống ở Hang Động Pipphali—đang bị bệnh, 
đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế 
Tôn ra khỏi chỗ ẩn cư và đến gặp thầy Đại Ca-diếp. Đức Thế Tôn 
ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn và nói với thầy Đại Ca-diếp: 

“Này Ca-diếp, ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, ta hy vọng 
thầy đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của 


chúng, chứ không gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong 
con, chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự 


lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Này Ca-diếp, “bảy chỉ giác-ngộ” này đã được ta giảng giải một 
cách đúng đắn; khi được tu tập và tu dưỡng, chúng sẽ dẫn tới trí- 
biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? 
Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm ... sự điều-tra các pháp ... sự nỗ-lực 
.. Sự hoan-hỷ ... sự tĩnh-lặng ... sự định-tâm ... sự buông-xủ đã 
được ta giảng giải một cách đúng đắn; khi được tu tập và tu 
dưỡng, nó sẽ dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới 
Niết-bàn.” 

“Chắc chắn là vậy, thưa Thế Tôn, chúng là những chỉ giác-ngộ! 
Chắc chắn như vậy, thưa bậc Phúc Lành, chúng là những chỉ giác- 


ngột” 


226 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


“Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Ca-diếp đã vui mừng với 
lời tuyên tuyết của đức Thế Tôn. Và thầy Đại Ca-diếp đã phục hồi 
khỏi sự bệnh đau đó.” Theo cách như vậy thầy Đại Ca-diếp đã 
được trị khỏi bệnh.” 


Bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chi) là những phẩm-chất chúng ta 
cần phải có đề đạt được mục tiêu tu hành của mình. 


Khi sự thiền-tập của ta được thâm sâu và những gông-cùm 
lắng lặn, thì bảy phẩm-chất tích cực này sẽ khởi sinh trong ta. Với 
sự chánh-niệm là phẫm chất và công cụ dẫn đầu, “Bảy chỉ giác- 
ngộ” giúp chúng ta đánh bại những thế lực của sự s¿ mê luôn cản 
trở sự định-tâm và vì vậy làm trì trệ bước đường tu tiễn của chúng 
ta đi đến sự giải-thoát. Nhiều kinh có ghi lại một số câu chuyện 
tương tự như vậy về ngài Đại Ka-diếp trong đó có ghi rằng thậm 
chí chỉ nghe nói đến tên của “Bảy chỉ giác-ngồ' thì ngài Ka-diếp 
cũng thấy được thuyên giảm bệnh, đau, và tình trạng lúc đó. Có 
lần, chính Đức Phật bị bệnh, Ngài Mahacunda đã đọc tụng “Bảy 
chỉ giác-ngộ` thì cơn bệnh đau đớn của Phật đã biến mắt. 


Danh sách “Bảy chỉ giác-ngộ' là rất dễ nhớ, và nhiều người 
thuộc nó dễ dàng. Nhưng không phải chỉ nhớ thuộc là đủ. Chúng 
ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của từng chi phần và dùng sự chánh- 
niệm để nhìn thấy từng chi phần đó khi nó có mặt, cách nó khởi 
sinh, và cách để tư dưỡng và duy trì nó. 

Trong tiếng Pali, chỉ giác-ngộ là chữ bojjhanga. Chữ này là 
chữ ghép của hai từ, bodh¡ (bồ-đề, giác-ngộ) và anga (chỉ, chỉ 
phần). (Chữ “chi” như trong # chi của thân, cũng giống “chi, chỉ 
phần' trong Con Đường Tám Chỉ Phân Thánh Thiện (Bát Chỉ 
Thánh Đạo, Bát Thánh Đạo), hoặc cũng giống chữ “chi” trong tên 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 221 


Bộ Kinh Tăng Chỉ (AN) vậy.) Bảy chỉ chúng ta đang nói là những 
chi phần—giống số chân tay của sự giác-ngộ vậy. Không có 
chúng, chúng ta không thể đi hay bám leo trên con-đường đạo để 
dẫn đến sự giải-thoát khỏi sự khổ. Đối với mọi người tu tập, 
những chi phần này khởi sinh theo thứ tự. Nói đúng ra, mỗi chỉ 
phần là đánh dấu một giai đoạn tu tiến trên con-đường đạo của 
chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua một giai đoạn nào, bởi vì mỗi 
giai đoạn phát triển một cách tự nhiên từ giai đoạn trước. Tức là 
chỉ phần này phát triển dựa vào và sau chi phần trước.”! Giờ 
chúng ta xem xét từng chi phần như sau: 


1. Sự Chánh-Niệm (niệm) 


Tất cả mọi điều chúng ta đã đang thảo luận từ đầu đến giờ 
trong quyền sách này đều thuộc về sự chánh-niệm. Chúng ta đang 
nói về sự chánh-niệm, sự chánh-niệm về bốn nên-tảng để chánh- 
niệm (bốn niệm xứ). Tất cả mọi sự tu tiến trên con-đường đạo đều 
bắt đầu từ phẩm chất và công cụ này. Như Đức Phật cũng đã nói: 
“Sw chánh-niệm là chỉ huy của tất cả các pháp.” Nhưng đê cho sự 
chánh-niệm trở thành một chi phần dẫn dắt người tu đến sự giác- 
ngộ, thì sự chánh-niệm phải mạnh mẽ, tập trung, và rõ ràng. Đây 


là cách Phật đã mô tả loại sự chánh-niệm đặc biệt này: 


“Này các Tỳ kheo, vào bất cứ thời nào một Tỳ kheo quán 
sát về thân, nhiệt-thành, tỉnh-giác (rõ-biết), và có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và buôn- 
phiền (ưu) đối với thế giới—thì trong thời đó sự chánh- 
niệm liền tục được thiết lập trong người ấy. Vào bất cứ 
thời nào sự chánh-niệm liền tục được thiết lập trong một 


Tỳ kheo—thì trong thời đó chi giác-ngộ là sự chẳnh-niệm 


228 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


được phát khởi bên trong người đó, và người đó tu tập nó, 
và thông qua sự tu tập nó sẽ đi đến hoàn-thiện bên trong 
người đó.” 

(dịch từ tiếng Pali bởi Bhikkhu Bodhi) 


Chúng ta có thê học được điều gì từ những lời này của Phật? 
Thứ nhất, để cho sự chánh-niệm của ta trở thành một chỉ giác-ngộ, 
thì nó phải có một mục-tiêu rõ ràng, vĩ dụ mục tiêu là /hân trong 


).? Chúng ta cũng có thê mục tiêu vào những cảm- 


thân (quán thân 
giác (quán thọ), ng ý-ngh7 (quán tâm), hay những hiện-tượng 
(quán pháp). Cả 04 phần mục-tiêu này chính là 04 Nền-Tảng để 
Chánh-Niệm mà chúng đã đang xem xét trong suốt quyền sách 


` 


này. 


Thứ hai, chúng ta phải nhiệt-thành và tỉnh-giác. Điều này có 
nghĩa là chúng ta thực hành với sự nỗ-lực và sự nhiệt-thành. Thứ 
ba, chúng ta phải đẹp bỏ qua những sự tham (tham dục, thích) và 
ưu (bất mãn, buôn phiên) đối với thế giới. (Tức người tu phải 
trước tiên đẹp bỏ những sự thích, không thích, vui, buồn, tham 
muốn, bất mãn qua một bên). Nói cách khác, chúng ta không để 
cho những cảm-giác và ý-nghĩ của những sự bận-tâm của đời sống 
bình thường hàng ngày quấy nhiễu sự tập-trung và định-tâm của 
chúng ta. Thật sự là trong cuộc sống phải nên luôn dẹp bỏ những 
sự tham và sự ưu đối với thế giới trong tất cả mọi lúc, chứ không 
phải chỉ riêng lúc chuẩn bị ngồi xuống gối ngồi thiền thì mới dẹp 
bỏ! 

Thứ tư, sự chánh-niệm của chúng ta phải là liên tục, liền tục, 
miên mật, không gián đoạn, không giảm sút. Nói cách khác, chúng 
ta phải luôn có chánh-niệm trong mọi lúc, chứ không phải chỉ khi 


ngồi-thiền. Đúng vậy, chúng ta cần phải có chánh-niệm trong tất 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 229 


cả mọi sinh hoạt, cho dù là lúc đang nói, đang ăn, đang uống, hay 
đang chờ xe buýt! Nhờ có sự chánh-niệm nên ngay cả những 
hành-vi sinh hoạt hàng ngày cũng được thiện lành và có lợi lạc! 
Nếu chúng ta chỉ nhớ thực tập sự chánh-niệm vào những lúc nào 
đó, hoặc chỉ thực hành sự chánh-niệm vào những giờ ngồi-thiền 
mà thôi, thì sẽ còn rất lâu chúng ta mới phát triển được trình độ 
cần thiết để giải phóng chúng ta khỏi những gông-cùm. ,% chánh- 
niệm chỉ trở thành một chỉ giác-ngộ chỉ khi chúng ta đã hoàn toàn 


nhập tâm vào sự chánh-niệm trong từng phút giáy tỉnh thức. 


Ghi nhớ lại một phút: các tiêu chuân cân có trước đê sự chánh- 


niệm có thê trở thành một chi giác-ngộ là: 
- Sự chảnh-niệm phải có mục-tiêu (đối tượng) rõ ràng. 
- Người tu phải nhiệt-thành và tỉnh-giác. 
- Người tu phải trước tiên dẹp bỏ mọi sự tham và sự tu đổi với 
thể giới. 
- Sự chẳnh-niệm miên mật, liên tục, không giản đoqn. 


Như chúng ta cũng vừa nói, sự chánh-niệm cần có một loại sự 
tỉnh-giác rõ ràng. Trong mỗi khoảng khắc chánh-niệm, chúng ta ý 
thức rõ biết về bản chất /„ôn thay đổi của mọi hiện tượng xảy ra 
trong chúng ta. Chúng ta nhận ra răng không có thứ nào trong đó 
có thể mang lại hạnh phúc dài lâu mãi mãi cho chúng ta. Quan 
trọng nhất, chúng ta tỉnh-giác và rõ-biết rằng không có cái “7đ' 
(ngã) nào như kiểu một “1h hồn” cỗ định đang nếm trải những 
điều đó cả. 

Khi sự chánh-niệm đã được thiết lập như là một thái độ hằng 
hiện liên tục của ta, thì ta phát hiện ra rằng ta đã đang thực hành 
cả “Bảy chỉ giác-ngộ” cùng một lúc. Khi chúng ta chánh-niệm về 


230 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


thân trong thân (về một bộ-phận của thân như một :hân trong 
thân), chúng ta cũng tự động dùng các chi giác-ngộ khác như: sự 
điều-tra những hiện-tượng (trạch pháp), sự nỗ-lực (tỉnh tấn), sự 
hoan-hỷ (hỷ), sự tính-lặng (khinh an), sự định-tâm (định), và sự 
buông-xả (xả). Tương tự như vậy, khi chúng ta thiền chánh-niệm 
về những cảm-giác, về tâm, và về các pháp, thì chúng ta cũng tự 
nhiên sử dụng các chỉ giác-ngộ đó một cách xuyên suốt. Nhiệm vụ 
của chúng ta bây giờ là làm cho sự chánh-niệm vững vàng và 
hùng mạnh để cho bản thân sự chánh-niệm trở thành những mục 
tiêu của thiền. Nếu ta tiếp tục thiền theo cách thức như vậy, thì sự 
chánh-niệm sẽ trở thành một chỉ giác-ngộ và giúp tăng tốc sự tu 


tiền của chúng ta trên con-đường đạo đi đến sự giải-thoát. 


2. Sự Điều-Tra Những Hiện Tượng (trạch pháp) 


Người có trí luôn tò mò, tìm hiểu. Sử dụng sự chánh-niệm đã 
được tu tập sâu sắc, chúng ta điều-tra các pháp [những giáo pháp, 
những hiện tượng] đang diễn ra trong thân và tâm của ta. Việc 
quay lại nhìn vào bên trong mình xảy ra một cách tự nhiên khi chì 
phần sự chánh-niệm là mạnh mẽ và sáng tỏ. (Tức là khi một người 
có chánh-niệm tốt, thì người đó đã luôn luôn đzøg điều nghiên và 
suy xét những gì đang diễn ra bên trong thân tâm mình). Mục tiêu 
của sự điều tra suy xét là những thứ thuộc về năm uân mà chúng ta 
luôn nói đến. Sự chánh-niệm của chúng ta điều tra thâm vấn vào 
sắc-thân (sắc), những cảm-giác (thọ), những sự nhận-thức (tưởng), 
những ý-nghĩ tạo tác (hành), và thức (thức). Chúng ta nhìn thấy tất 
cả mọi đối-tượng và mục-tiêu của sự chánh-niệm được chỉ ra bởi 
Đức Phật. Chúng ta nhìn thấy sự khởi sinh của: hơi-thở, những tư- 


thế, sự tỉnh-giác, những bộ-phận của thân, bốn yếu-tồ tứ đại, 108 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 231 


loại cảm-giác, năm chướng-ngại, sáu giác-quan, và mười gông- 
cùm khởi sinh tùy thuộc sự tiếp-xúc của của các giác-quan (sáu 
căn) và đồi-tượng của chúng (sáu trần). Chúng ta nhìn thấy bản 
chất khởi sinh của chúng. Và chúng ta nhìn thấy bản chất biến diệt 
của chúng. Chúng ta điều tra tìm hiểu tất cả chúng với sự chánh- 


niệm hùng mạnh. 


Nhưng chúng ta điều tra theo cách nào? Cách tiễn hành thì 
cũng tương tự như cách các thầy tô đã làm vào thời Đức Phật: 
Chúng ta lắng nghe Giáo Pháp (Dhamưna), nhớ rõ những gì đã 
nghe, và sau đó xem xét ý nghĩa trong Giáo Pháp mà chúng ta đã 
học. Nếu có điều gì còn nghi ngờ hay không rõ, chúng ta hãy đặt 
câu hỏi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thảo luận. Chúng ta tập trung 
sự chánh-niệm vào mọi khía cạnh và hành vi của đời sống, cho dù 


là đang ngồi thiền hay đang sinh hoạt bên ngoài. 


Ví dụ, khi một ý nghĩ khởi sinh, ta điều tra để biết liệu ý nghĩ 
đó là có lợi (thiện) hay có hại (bắt thiện). Chúng ta tự hỏi như vây: 
“Ý nghĩ này có làm tham và sân bớt đi hay tăng thêm trong ta? Nó 
có làm bớt hay thêm sự ngu-mở [si] trong ta2 Nó có làm cho ta và 
những người khác an lạc hay không?”. Nêu chúng ta phát hiện 
rằng ý nghĩ đó làm tăng tham, sân, si, và làm mất đi sự bình an và 
hạnh phúc, thì chúng ta hỏi như vầy: “7a phải làm gì để loại bỏ 
nó?”. Ngược lại, nếu ta nhìn ra ý nghĩ đó là thiện lành, thì chúng 
hỏi: “7a phải làm gì để duy trì nó? Sự chảnh-niệm của ta có đủ để 


làm không? Nếu không đủ, ta phải làm gì để tu dưỡng thêm nó ?” 


Chúng ta cũng dùng cách thức tương tự đê điêu tra những thứ 
trong các uân khác, như uân n⁄Zng cảm-giác, uần những sự nhận- 
thức ... Vĩ dụ, chúng ta thâm vân sâu vào những cảm-giác với câu 


hỏi như vây: “7a có bị dính mặc vào cảm-giác đê chịu (lạc thọ) 


232 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


không? Ta có kháng cự những cảm-giác khó chịu (khổ thọ) hay 
không? Đã bao nhiêu lần ta đã bị xao lãng bởi tham-muốn những 


đối-tượng sướng, hay bởi sự kháng-cự những đối-tượng khổ?” 


Chúng ta cũng điều tra coi mình đã hiểu biết những khái niệm 
căn bản của Giáo Pháp đến đâu, chẳng hạn như về tính vô-thường. 
Chúng ta có thể hỏi như vây: “Có phải ta nghĩ rằng thân này là 
của-ta? Điễu gì khiến ta nghĩ rằng thân là của-ta? Ta có biết 
được rằng tất cả mọi bộ-phán và bắn yếu-tỗ tứ đại của thân đều 
luôn luôn đang thay-đổi?”. Có lẽ chúng ta phát hiện ra rằng sự 
hiểu biết của chúng ta về vô-thường là chưa thật rõ ràng. Chúng ta 
nghĩ rằng sự ngu-mờ này là lý do khiến chúng ta có cái ý-niệm coi 
“Thán này là cúa-ta` và ý-niệm này cứ liên tục quay lại trong tâm. 
Kết quả là, chúng ta phải hạ quyết tâm răng: “Ta phải bỏ thêm 


nhiễu thời gian đê cháảnh-niệm về sự vô-thường của thán”. 


Chúng ta cũng dò xét những hành-động và thái-độ hàng ngày 
của chúng ta. Chúng ta nên hỏi như vầy: “Đã bao nhiêu lần ta nổi 
giận với những người chỉ ra lỗi lầm của ta? Bao nhiêu lần mình 
thích phê bình chỉ trích người khác? Đã bao nhiêu lần mình phí 
thời gian nói chuyện tâm phào hay cãi vã với người khác.” Nếu 
chúng ta nhận thấy rằng những hành-động và thái-độ của chúng ta 
là thiện lành, chúng ta tìm xem cách nào để duy trì chúng và củng 
có chúng. Nếu chúng ta thấy răng những hành-động và thái-độ của 
ta là chưa tốt lành và cần được cải thiện tốt hơn, thì chúng ta nên 


tìm ra cách để thay đổi chúng. 


Như chúng ta đã thây từ những ví dụ vừa mới đưa ra, công 
việc của chúng ta là bảo dảm răng mình đã hiểu thấu về “Bðốn Nên 
Tảng Chánh-Niệm” và áp dụng sự hiệu biệt này vào việc thiên-tập 


và vào cuộc-sông của chúng ta. Không ai có thê làm công việc lớn 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 233 


lao này thay cho mình được. Không có ai bước đi giùm cho ta trên 
con-đường đạo của ta. Không ai tu giùm ta được. Mỗi người phải 
tự tu hành và tự chứng ngộ cho mình! Chúng ta dùng sự chánh- 
niệm và sự điều-tra thông minh để kiểm chứng lại rằng những gì 
mình đang làm và tu tập là đúng hay không, rằng mình đang đi lùi 
đi lệch hay đang tu tiến tốt trên con-đường dẫn đến mục tiêu giải- 
thoát. 


Chúng ta cần nên luôn áp dụng thái-độ đúng đắn là “đến để 
thấy”. Chúng ta đến với Giáo Pháp để thấy sự-thật và chân-lý. 
Chăng ai thỉnh mời hay mướn ta điều tra Giáo Pháp. Chẳng có gì 
hoặc chỗ nào trong Giáo Pháp cần chúng ta điều tra cả. Và cũng 
chăng có gì chúng ta có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ có (những) 
sự-thật mà chúng ta luôn trải nghiệm suốt trong đời mới mời 
gọi sự chú-tâm của chúng ta. Sự-thật đó là Giáo Pháp. Nó mời gọi 
ta như vầy: “Nếu bạn muốn thoát khỏi mọi sự khổ não, thì hãy 
nhìn vào chính mình, nhìn vào sự-thật.” Như lời kinh mẫu Đức 
Phật đã dùng đề mô tả về tính chất của Giáo Pháp như vây: “Giáo 
Pháp là có thể nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến 


đề thây, được chứng ngộ bởi những người có trí.” ?5 


3. Sự Nỗ-Lực (tỉnh tấn) 


Khi chúng ta tiếp tục điều tra tìm hiểu về năm uân, chúng ta 
càng trở nên quan tâm ưa thích việc chúng ta làm. Sự quan tâm đó 
sẽ phát sinh năng lượng để giúp thêm sự nỗ-lực cho tiến trình tìm 
hiểu. Chúng ta trải nghiệm sự nhiệt thành, cùng với quyết tâm 
không bao giờ từ bỏ hay thoái chí. Sự kết hợp chỗ này chính là chi 


sự nổ-lực (tỉnh-tẫn giác chị). 


234 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Một ví dụ đơn giản minh họa về sự điều tra làm khởi sinh ra sự 
nỗ-lực như thế nào. Khi chúng ta quan sát bằng sự chánh-niệm và 
sự chú-tâm, mọi thứ chúng ta trải nghiệm đi theo quỹ đạo giống 
như đường đi của một hòn đá được quăng lên trời. Hòn đá lên cao 
tùy theo lực mà chúng ta quăng. Nhưng khi nó càng đi lên, lực 
nâng càng giảm, và vận tốc cũng chậm lại. Cuối cùng, chuyển 
động lên cũng dừng lại. Rồi hòn đá bắt đầu rơi xuống đất theo 
hướng ngược lại. Khi trải nghiệm như vây, ta càng quan tâm kiểm 
chứng để thấy những cảm-giác, những sự sự nhận-thức, những ý- 
nghĩa tạo tác, và thức cũng khởi sinh, lên cao, và xuống, theo 
đường cong lên-và-xuống kiểu này. Chính sự quan tâm này khơi 
dậy quyết tâm chánh-niệm mạnh mẽ hơn vào đối-tượng, và nhờ 
vậy sự nỗ-lực sẽ tự nhiên được phát huy thêm. Sự nỗ-lực (tinh tấn) 
trở thành một chi giác-ngộ, được phát huy bởi động lực và nguyên 


nhân như vậy. 


Khi sự chánh-niệm và sự nỗ-lực như một chi giác-ngộ, chúng 
ta càng phát huy thêm sự nỗ-lực đúng đăn (chánh tỉnh tấn) để 
phòng hộ mình không bị dính tham, sân, si. Sự nỗ-lực giúp ta phân 
biệt được những ý-nghĩ và những cảm-giác nào là nên chào đón, 
và những ý-nghĩ và những cảm-giác nào ta cần phải tránh bỏ. Khi 
những sự thúc-giục có hại khởi sinh, chúng ta đóng cửa các giác- 
quan để dập tắt chúng. Chúng ta dùng sự nỗ-lực thay thế chúng 
bằng những động-lực thiện lành và có lợi như: sự rộng lòng bồ thí, 
tâm từm, và trí tuệ. Bởi vì sự nỗ-lực là được phát huy mà có, nên 
chúng ta cũng không “nhẹ tay' lơ là, mà phải cương quyết. Chúng 
ta không “để rớt” một chút sự phòng-hộ (sáu căn) nào, cho dù 


trong một giây khắc. Như trong kinh Phật cũng nói rằng: 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 235 


“Nhận biết được thân này rồi cũng hư nát giống như một 
bình gốm, và củng có tâm này vững chắc như một thành 


trì, đánh dẹp hết [sỉ mê] bằng thanh gươm trí tuệ.” 


Trước khi trận chiến này được thắng lợi như vậy, ta phải luôn 
dùng sự nỗ-lực để phòng hộ, bảo vệ, và duy trì những gì chúng ta 
đã tu tập được. Nhưng sự nỗ-lực ở đăng sau là (thuộc dạng) tĩnh 
lặng và tập trung chứ không phải là xung bốc. Sự chánh-niệm, sự 
điều-tra đúng đắn (chánh trạch pháp), và sự nỗ-lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn) cùng làm việc với nhau như một đội tác chiến giỏi 
để làm thanh lọc cái tâm. Chúng ta đã biết cuộc sống này thật rất 
ngắn ngủi ... tựa như một tia chớp, như một thoáng mây qua, 
nhưng vẫn có cơ hội để chúng ta giải thoát mình khỏi vòng luân- 
hồi đầy sự sầu khổ và đau đớn này. Khi còn là một 8ô-rái, trước 


khi giác-ngộ toàn thiện, Phật đã tâm nguyện như vầy: 


“Dù cho da, gán, xương khô héo. Dù cho thịt và máu có 
khô cạn, ta quyết tâm không rời chỗ ngôi (-thiên) cho đến 


khi nào chứng đăc sự giác-ngộ toàn thiện.” 


Người tu nào cũng nên nhớ sự quyết-tâm nỗ-lực này của Đức 
Phật lịch sử. 


4. Sự Hoan-Hỷ (hỷ) 


Khi sự nổ-lực (tinh tấn) là một chi giác-ngộ mạnh mẽ, thì sự 
hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh như là một chi giác-ngộ tiếp theo nhờ có 
sự thiền-định thâm sâu. Những tầng thiền định (/zna) mang 
chúng ta vượt lên trên, “/rên cả sự chánh-niệm thông thường”. về 
chỉ tiết những tầng thiền định, tôi đã giảng giải rõ trong quyền 


sách “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”.?” 


236 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Khi chúng ta tu tiễn qua các tầng thiền định từ thấp lên cao, thì 
05 chướng-ngại (triền cái) đã bị tắt lịm và 10 gông-cùm (kiết sử) 
đã bị vô hiệu hóa, và nhờ có vậy càng giúp cho sự định-tâm của ta 
càng hùng mạnh hơn. Khi chướng-ngại “s# ác-ý” đã được xử lý 
hay đối trị, thì việc thiền của ta trở thành niềm vui hoan-hỷ. Cảm 
xúc này làm thư giãn thân và tâm, tạo ra một cảm-giác văng-lặng 


và bình-an. 


Khi sự định-tâm càng thêm thâm sâu, chúng ta trải nghiệm 05 
cảm-giác sự hoan-hỷ tăng mạnh lên: Sự hoan-hỷ nhỏ, sự hoan-hỷ 
nhất thời, sự hoan-hỷ như mưa rào, sự hoan-hỷ nhắc bồng thân, và 


sự hoan-hỷ bao trùm. 


Sự hoan-hỷ nhở có thê làm người ta vui mừng đến nỗi lông tóc 
dựng lên. Sự hoan-hÿ øhấ: thời giỗng như ánh chớp, sáng lên theo 
từng chập. Sự hoan-hỷ n mưa rào là niềm vui tuôn trào từ trên 
xuống dưới và rồi mất đi, giống như nước vòi sen chúng ta tắm 
chảy xuống rồi mắt đi. Sự hoan-hỷ nhác bổng thân mạnh mẽ đến 
mức có thể làm, /ực íế là vậy, nhắc bồng thân mình lên, làm 
người đó như sắp bay bồng. Một bài kinh có ghi lại câu chuyện 
một cô gái trẻ chứng nghiệm một niềm hoan-hỷ nâng người cô lên 
cao khi cô đang quán niệm ý-nghĩ về một ngôi đền (như chủa). 
Nhờ có sự nâng người bay lên, cô gái đã có thể đi trên không và 
đến đền thờ đó trước khi cha mẹ cô đi bộ đến đó! Cuối cùng, sự 
hoan-hÿ bao frùm là niềm hân hoan thấm nhuần thấm đẫm khắp 


toàn bộ thân mình. 


Điều quan trọng nên nhớ: Sự hoan-hỷ (yếu tố hỷ) mà một thiền 
sinh trải nghiệm trong những tầng thiền định đầu tiên (trong Nhất- 
thiền, Nhị-thiền) là không phải giống những cảm-giác vui sướng 
(lạc thọ) thông thường trong đời thường. Và thậm chí là bên trong 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 231 


các tầng thiền định, nhưng sự hoan-hỷ (hỷ) đó [là một chi trong 
bảy giác-ngộ] chỉ khởi sinh như kết quả từ sự tu-tập được 03 chỉ 
giác ngộ là sự định-tâm (định), sự điều-tra những hiện-fượng 
(trạch pháp), và sự nố-ực (tinh tân). Sự chánh-niệm kết hợp với 
sự điều-tra (trạch pháp) sẽ chiếu ánh sáng vào những chỗ khuất tối 
của tâm. Sự nỗ-lực (tỉnh tấn) thì phát huy sự nỗ-lực không mệt 
mỏi của ta để nhìn thấy được thực-tại đúng như-nó-là, giúp loại bỏ 


thêm những cản trở khác đề đi đến đạt được sự giác-ngộ. 


Khi những chướng-ngại lăng lặn, một loại sự hoan-hỷ (hỷ) 
khởi sinh trong tâm trở thành một chỉ giác-ngộ (hỷ giác-chi). Miểm 
hoan-hỷ này (hỷ giác-chi) là lâu dài bên vững hơn những sự hoan- 
hỷ (yếu tố #7) ở những tầng thiền định thứ nhất và thứ hai! Bởi vì 
niềm hoan-hỷ (hỷ giác chi) này có được từ sự-hiểu (ngộ), cho nên 
nó không bao giờ bị giảm yếu đi hay phai biến. Một khi người tu 
đã đạt được trạng thái này, thì người tu sẽ luôn được hoan-hỷ suốt 


mọi thời gian! 


5. Sự Tĩnh-Lặng (khinh an) 


Khi sự hoan-hÿ là một chi giác-ngộ đã được tu tập và hoàn 
thiện, thì chi giác-ngộ là sự Zmh-lặng (khinh-an giác chỉ) sẽ khởi 
sinh. Sự tĩnh-lặng là một trạng thái tâm trong đó tâm và thân được 
tĩnh lặng, thư giãn, và bình an. Không phần nào của thân ta mà 
không được ồn định, tĩnh tại, và tĩnh lặng. Tham dục, sự bất mãn, 
và si mê (tham, sân, si) đều biến mất. Chúng ta cảm thấy mãn 
nguyện, an toàn, và an tâm. Chúng ta không cảm giác muốn cử 
động thân nữa. Chúng ta cũng không còn cảm thấy đói, khát, mệt 
mỏi, chán chường, hay lười biếng nữa. Không còn gì “động" nữa. 


Mọi thứ đều êm đềm và hoàn mãn. Mặc dù ta chưa đạt được đến 


238 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


mục-tiêu cuôi cùng của việc tu hành, nhưng lúc này, ta hưởng thụ 


được sự bình an và hạnh phúc sâu đậm. 


6. Sự Định-Tâm (định) 


Trong trạng thái hoan-hỷ và tĩnh-lặng, sự định-tâm trở nên 
mạnh hơn và tập trung hơn một cách dễ nhận thấy. Trong những 
giai đoạn đầu của thiền chánh niệm, sự định-tâm vẫn còn chưa ồn 
định. Những lúc đạt-định thì rõ ràng vẫn còn bị xen kẽ bởi những 
lúc chúng phải ý thức về những đối-thoại bên trong tâm, và những 
âm-thanh, mùi-hương, và những cảm-tưởng thuộc giác quan khác. 
Đó là những sự xao-lãng. Càng về sau, những xao-lãng này càng 
lặn bớt, và chúng ta có thể tập trung riêng vào hơi-thở [hay đối- 
tượng thiền khác] được lâu hơn và lâu hơn. Khả năng định-tâm 
được cải thiện hơn để tập trung và tiếp cận được tầng thiền định. 
Lúc này chúng ta gọi sự định-tâm là định tiếp-cận hay “cận-định”. 
Nó đánh dấu đường biên giữa trạng thái thiền định bình thường và 
trạng thái các tầng thiền định [janaz] thâm sâu. 


Khi chúng ta tu tiễn qua các tầng thiền định, sự định-tâm trở 
thành một ch giác-ngộ. Dùng sự định-tâm này như là một công cụ 
hùng mạnh, chúng ta hướng tâm, như một tia sáng laser, soI rọi 
vào năm uấn. Sự định-tâm xuyên thủng vào và vạch trần 03 đặc 
tính phổ quát của tất cả mọi hiện tượng có điều-kiện (mọi pháp 
hữu vi), đó là: vô-/zởng (luôn luôn thay đổi), khổ (bất toại 
nguyện), và vô-ngã (hoàn toàn không có một cái “ta' hay “bản 
ngã” cố định nảo). 03 đặc tính này lúc này không còn nằm trên lý 
thuyết nữa. Chúng ta nhận biết chúng như là những sự-thật không 
thể chối cãi. Đó là những chân-lý. Trong trạng thái tầng thiền 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 239 


định, sự chánh-niệm và sự định-tâm hợp tác với nhau để phá tan 


những rào cản đê đạt đên sự giác-ngộ. 


7. Sự Buông-Xả (xả) 

Sự buông-xả giông như là điểm cân bằng ở giữa cái cân dĩa 
truyền thống. Một bên chúng ta đặt bị gạo. Một bên chúng ta đặt 
cục sắt khối lượng. Chúng ta điều chỉnh, thêm bớt số lượng gạo 
cho đến khi nào hai bên bằng nhau. Khi hai bên đã cân bằng, 
chúng ta biết chính xác khối lượng theo cục sắt định khối lượng. 
Điểm cân bằng nảy chính là sự buông-xả. Về mặt thực hành thiền, 
khi đang trong trạng thái những tầng thiền định chúng ta dùng sự 
buông-xả như một cái cân để tinh-chỉnh sự tu-dưỡng những chỉ 
giác-ngộ đó—sao cho chúng cân bằng với nhau. Nếu chúng ta 
nhận thấy tâm mình chậm chạp, lười biếng, chúng ta cần phải tăng 
cường sự chánh-niệm (niệm) và tăng cường sự điều-tra các hiện 
tượng thân và tâm (trạch pháp) để làm khơi dậy sự nỗ-lực (tinh 
tấn), và lẫy lại sự cân bằng. Nếu nhận thấy tâm mình đang bị quá 
khích và “động”, chúng ta tập trung tăng cường thêm các chi hoan- 
hỷ (hỷ), tĩnh-lặng (khinh an), và sự định-tâm (định) để chúng ta 
được tĩnh lặng hơn và “an' tịnh hơn. 


Hãy ghi nhớ và phân biệt răng: sự buông-xả chúng ta trải 
nghiệm ở trạng thái các tầng thiện định là khác với loại tâm 
buông-xả bình thường khi chúng ta dùng sự chánh-niệm để cân 
bằng những cảm-giác dễ chịu và khó chịu, hay có lợi và có hại. 
Loại sự buông-xả những cảm-giác, như đã nói trong Phần 2 
[Chánh Niệm về Cảm-Giác], có thể ØỌI trong tiếng Việt là “sự 
bình-tâm trước những sự khác-biệt về cảm-nhận đối với những 


đôi-tượng giác quan khác nhau.” 


240 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Bạn cần phân biệt được 02 loại sự buông-xả khác nhau: 


() Thứ nhất, sự buông-xả đó dựa vào những đối-tượng giác 
quan—như: những hình-sắc, âm-thanh, mùi-hương, mùi-vỊị, và 
những chạm-xúc—thì được gọi là “sự buông-xả dựa trên sự khác- 
biệf”, tức là sự (chánh-niệm để) làm sao cho tâm được quân-bình, 


hay bình-tâm. 


(1ñ) Thứ hai, còn khi bước vào trạng thái những tầng thiền định 
thâm sâu [Tứ Thiền], thì sự buông-xả phát sinh như là một chi 
giác-ngộ thì được gọi là “sự buông-xả dựa trên sự hợp-nhất”, bởi 
vì nó khởi sinh hoàn toàn dựa vào sự hợp-nhất [sự nhất-điểm của 
tâm] của sự định-tâm, chứ không còn dựa trên những đối-tượng 


của sáu giác-quan như trước kia. 


(Nói thêm: Trong tiễn trình tu tập, loại tâm xả thứ nhất chỉ có 
mặt từ bất cứ lúc nào cho đến rước khi người tu chứng đắc tầng 
thiền định Tứ Thiền. Sau khi bước vào Tứ thiền và những tầng 
thiền định cao sâu hơn, thì loại tâm xả thứ nhất biến mất (vì lúc 
này tâm không còn cảm nhận những đối-tượng giác quan, nên 
không còn loại tâm xả bình thường dựa trên đối-tượng giác quan 
nữa), và khởi sinh loại tâm xả thứ hai (dựa vào sự hợp-nhất của sự 
định-tâm). Tâm xả trong Tứ Thiền lúc này cũng chính là một yếu- 
tố chiếm ngự nhất trong các yêu-tỗ của jhana Tứ Thiền; nó giúp 
cho jhana Tứ Thiền trở thành bệ phóng hùng mạnh khi kết hợp 
với sự chánh-niệm tỉnh khiết lúc này, giúp người thiền thực hiện 
sự minh-sát dẫn đến sự thấy-biết minh bạch [giác-ngộ] của công 
cuộc tu thiền của mình).?8 

Ở những giai đoạn tiến bộ về sau của con-đường đạo, tất cả 
mọi thành phần của thân và tâm—tức là năm uân của quá khứ, 


hiện tại, và tương lai—đều giỗng nhau một cách chính xác. Không 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 241 


còn những điều tốt, xấu, hay trung tính. Đơn giản tất cả chỉ là 
thực-tại, vô-thường, khổ (bất toại nguyện), và vô-ngã. Trong trạng 
thái cân bằng hoàn hảo này, kinh Phật diễn tả rằng: “Sự đính-chấp 
vào những thứ vật chất của thể gian chấm-dứt tuyệt đối, không 


còn một chút tàn dự. ` 








m Những Điểm Chính để phát triển “Sự Định-Tâm” 
Sự định-tâm [định] khởi sinh ở những tầng thiền định [j»ana] 


như một chỉ giác-ngộ thì phát triển ngoài (và vượt trên) sự định- 
tâm thông thường mà bạn đã tu tập vào thời mới bước vảo tu. Sự 
định-tâm giống như cơ bắp, nó chỉ chắc mạnh khi chúng ta tập 
luyện chuyên cần. Sau đây là những cách tạo lập sự định-tâm để 
hỗ trợ cho từng bước trong tiến trình tu/thực hành thiền chánh- 


niệm (minh sát) của mình: 


Đâu tiên phải chắc chắn rằng sự định-tâm của bạn là sự chánh- 
định, là thiện lành và không có chướng-ngại như tham, sân, s1. Ví 
dụ, việc định-tâm vì tham vọng chứng đắc những trạng thái siêu 
phàm hay năng lực thần thông để có thể phi thân đây đó là không 
lành mạnh và chân chánh, đó thuộc loại tà-định. 


Dùng sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh-tấn) để dẹp bỏ qua một 
bên những cảm-giác và ý-nghĩ về những lo toan của cuộc sống đời 
thường. Nhắc nhớ rằng cuộc đời là ngắn ngủi như một tia chớp. 
Quyết tâm dùng phương pháp tu thiền để giải-thoát mình khỏi 
vòng luân-hồi sinh tử đầy thống khô. 

- Tập trung tâm vào đối-tượng thiền đã chọn, như là: hơi-thở, 
những tư-thế, những bộ-phận của thân, 04 yếu-tô tứ đại, 03 loại 


cảm-giác, 0Š chướng-ngại, và 10 gông-cùm. 








242 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


)-G1ữ tâm có mặt trong thời-khắc hiện tại. Dùng sự nỗ-lực miên 
mật, liên tục, để chú-tâm vào đối-tượng đã chọn. Nếu bạn nhận 
thấy tâm của bạn lăng xăng khỏi đối-tượng, thì cứ nhẹ nhàng 


nhưng dứt khoát kéo nó về lại đối-tượng chính. 


-Nhiệt-thành và tỉnh-giác (rõ-biết). Nếu bạn thấy tâm bị chậm 
chạp hay buồn ngủ, thì dùng sự nỗ-lực để khơi dậy sự nhiệt-tâm. 
Nếu bạn thấy tâm mình bị quá khích hay chạy nhảy, thì chú-tâm 


vào hơi-thở cho đến khi nó tĩnh-lặng lại. 


Đặc biệt luôn tỉnh-giác đối với mỗi trong 05 chướng-ngại— 
tham-dục, sự ác-ý, sự bát-an và hồi-tiếc (trạo cử hối quá), sự đỏ- 
đân và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), và sự nghỉ-ngờ. Nếu 
chướng-ngại nào có mặt, hãy dùng phẩm chất đối nghịch với nó 
để đối trị nó. Ví dụ, đối trị sự tham bằng tâm bố-thí, đối trị sự ác-ý 
bằng những ý-nghĩ tâm-từ. Khi chướng-ngại không còn, thì chú- 
tâm trở lại đối-tượng chính (như hơi-thở). 


Mục tiêu của bạn là dùng sự định-tâm như một công cụ hùng 
mạnh để xuyên thủng và vạch trần 03 đặc tính của mọi sự trải 
nghiệm, đó là: vô-¿zởng (luôn luôn thay đổi), khổ (bất toại 
nguyện), và vô-nøgã (hoàn toàn không có một cái “ta` hay “bản 


ngã” cô định nào). 


Khi sự định-tâm của ta càng thâm sâu, tâm dần dần mất đi sự 
tham thích và sự quan tâm đến những thứ khác, và nhờ vậy nó có 
thể tập trung vào đối-tượng thiền lâu hơn và lâu hơn. 

)- Vào lúc này, bạn không nên điều-tra tìm hiểu những chi tiết của 
sự trải nghiệm. Chỉ đơn thuần chú-tâm một cách chánh-niệm vào 
đối-tượng thiền chính mà mình đã chọn (như bơï-thở). 








Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 243 


Mỗi lần bạn thực hành sự định-tâm lành mạnh (chánh định) thì 
bạn dễ dàng duy trì sự chú-tâm vào mục-tiêu. Dù bạn chỉ có thể 
tập-trung tâm (định-tâm) chỉ trong chốc lát, nhưng bạn sẽ thấy 
hạnh phúc về điều bạn làm được. Khi hai cái hợp tác cùng nhau 
như một đội, sự chánh-niệm và sự chánh-định sẽ làm thanh lọc 


tâm và giúp giữ cho những chướng-ngại luôn bị khống chế. 


Sự định-tâm giúp bạn đạt được sự trải-nghiệm đầu đời về sự- 
thật và chân-lý trong thông điệp của Đức Phật. Chính điều này 
làm động-lực để bạn phát triển những trạng thái tầng thiền định 
sâu sắc hơn nhằm giúp bạn chứng ngộ những trí-tuệ thâm sâu hơn. 








244 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


4: Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo 


Sau khi Giác-Ngộ, Đức Phật đã quán chiếu về những sự-thật 
thâm sâu của Giáo Pháp mà Phật đã chứng ngộ. Phật nhận thấy 
hầu hết chúng sinh đều đang chìm đắm trong vô-minh, ngay cả khi 


Phật phổ biến những sự-thật này người ta chắc khó mà hiểu được. 


Nhưng sau đó Phật nghĩ rằng : “À, có một số chúng sinh có ít 
bụi trong mắt họ. Họ giống như những bông sen trong một cái ao. 
Một số người giống như những búp sen đang nằm bên dưới nước 
bùn. Một số đang sắp ngoi lên mặt nước. Những bông khác thì đã 
ngoi lên khỏi mặt nước, mặc dù chúng vẫn chưa nở hoa. Nhưng có 


một số đã sẵn sàng nở hoa. Vì ích lợi của họ, ta sẽ dạy Giáo Pháp”. 


Sau khi Giác-Ngộ, Đức Phật đã đến khai giảng tại Vườn Nai 
gần Varanasi bài thuyết giảng đầu tiên mà sau này được biết đến 
với tên gọi là Bốn Diệu Đề (Bốn Sự Thật Thánh Diệu). Sau đó, 
trong suốt 45 năm đi truyền dạy giáo pháp, Đức Phật đã nhiều lần 
giảng đi giảng lại về bốn sự-thật này. Sự chánh-niệm về Tứ Diệu 
Đề và con-đường Bát Thánh Đạo là chìa khóa để chúng ta tự mình 
đạt được sự bình-an bên trong và sự giải-thoát. 


Vậy những sự-thật đó là gì? Nói ngắn gọn, sự-thật (chân lý) 
thứ nhất (diệu đế 1) là sự &bổ (dukkha), là những sự bất toại 
nguyện và sự bất hạnh đau khổ mà chúng ta không thê tránh được 
trong đời. Nó luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi, dưới mọi hình thức 
trong mọi sự-sống của tất cả chúng sinh. Sự-thật thứ hai (diệu đề 
2) là nguôn-gốc hay nguyên-nhân sự khổ, đó chính là cái tâm đầy 
dục-vọng (ái) và sự dính-chấp (thủ), nó chưa được thuần hóa hay 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 245 


khai ngộ. Sự-thật thứ ba (diệu để 3) là sự chẩm-dứt khổ, đó là sự 
thật rằng chúng ta có thể chấm dứt sự khổ bằng cách dẹp bỏ sạch 
sẽ những tham-muốn và dục-vọng đó. Sự-thật thứ tư (diệu đề 4) là 
con-đường dẫn đến sự chấm-dứt khổ, đó chính là con-đường tám 
phần thánh thiện, Bá: Chi Thánh Đạo hay Bát Thánh Đạo, mà 


chúng ta phải thực hiện để mong đạt đến mục-tiêu chắm-dứt khô. 


Chánh-Niệm về Bôn Diệu Đê 


Nhiều người thấy mình dễ nghĩ về những khó khăn của người 
khác hơn là những khó khăn của chính mình. Thậm chí họ cứ luôn 
theo dõi và quan tâm đến những tình hình của thế giới. Họ thường 
nói: “Nhìn vào cảnh thế giới, đầy những bệnh tật, đói nghẻo, thất 
nghiệp, ly dị, chiến tranh, tai nạn, và những thứ kinh khủng khác”. 
Những vấn nạn như động đất và dịch bệnh (cúm gà, bệnh Aids, 
Covids ...) là thực tế và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đối với bất cứ 
ai trong chúng ta, và chúng ta cũng dễ dàng cảm thấy bi thương 
cho những nạn nhân bất hạnh. Dĩ nhiên điều đó cũng tốt và tuyệt 
vời khi chúng ta biết cảm động với sự đau khổ của người khác và 
tìm cách hay góp phần giúp đỡ họ. Nhưng có một điều, đôi khi 
những sự quan tâm “đại trà'` đó là một cách để chúng ta quên đi 
hoặc phớt lờ những sự khổ đau của chính mình phải trải qua mỗi 
ngày. 

Thông điệp của Phật trong Diệu Đề 1 là mọi chúng sinh đều 
nếm trải sự khô đau. Sự khổ đau tức là sự chịu đựng theo toàn bộ 
các nghĩa đen về thân và về tâm. Không phải tất cả mọi sự khổ 
đều là thê thảm. Hầu hết chúng là những khổ đau thông thường. 
Kinh sách Phật giáo đã liệt kê nhiều ví dụ. Chúng ta khổ vì chúng 


ta phải trải qua “già, bệnh, chết”. Chúng ta khổ về thể xác và tình 


246 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


cảm bởi vì những sự bất trắc, xui xẻo và vô phước đủ các loại và 
các kiểu. Chúng ta thường xuyên nếm trải những nỗi buồn và ưu 
phiền. Hơn nữa, chúng ta khổ bất cứ lúc nào chúng gặp thứ gì hay 
người nào khó ưa khó chịu hay có hại đối với mình. (Khổ mỗi khi 
gặp thứ hay người mình không thích). Chúng ta khổ khi phải rời 
xa hay mất những thứ hay người dễ chịu đáng yêu mả mình yêu 
thích. (Khổ vì phải xa những thứ hay người mình yêu thích, như: 
tiền bạc, nhà cửa, của cải, môi trường dễ chịu, mất cha mẹ, con 
cái, người thân, vợ chồng ... hay thậm chí khổ chỉ vì vừa mới mắt 
một cái kẹp tóc mình thích.) 


Chỉ cần vài phút suy xét lại, chúng ta có thể liệt kê ra rất nhiều 
trải nghiệm khổ của cá nhân mình. Dù chúng ta có khái niệm hóa 
sự khổ bằng những từ ngữ như stress, bất an, phiền muộn, bệnh 
mãn tính, nỗi sợ, hay thần kinh hoảng loạn, tĩnh thần nao nóng, thì 
sự-thật thứ nhất Phật đã nói luôn nhắc chúng ta luôn nhớ rằng: sự 
khổ là “không thể nào tránh được” cho tới khi nào tâm ta còn 
chưa trong-sạch, chưa được giác-ngộ và chưa được giải-thoát. 


Sự chánh-niệm giúp chúng ta nhận ra rằng, nằm ân bên dưới 
tất cả mọi sự khổ đau này chính là dục-vọng hay tham-ái. Tất cả 
năm uẫn thuộc thân và tâm luôn luôn đang biến đổi, hư bệnh, già 
đi và chết đi trong từng giây phút. Bởi vì chúng ta dính-chấp vào 
cái thân này (là “cúa-ra'), nên khi nó già đi hay suy yếu, chúng ta 
bị đau khổ về thân và sầu khổ về tâm. Vì chúng ta luôn muốn 
“zắm-giữ” những cảm-giác dễ chịu và sướng khoái (lạc thọ), và 
muốn “né-rránh” những cảm-giác khó chịu và đau khổ (khổ thọ), 
cho nên khi có những sự thay đổi, lên xuống, thăng trầm không 
thể tránh được trong đời sống thì chúng ta cảm thấy khổ đau, buồn 


râu và bât hạnh. 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 241 


Mọi sự nhận-thức (tưởng) về cái đẹp và ngay cả những ý-nghĩ 
tạo tác (hành), dù hay ho, rực rỡ, huy hoàng đến mức nào ... cũng 
chỉ khởi sinh trong một khoảnh khắc, nếu chúng ta dính-chấp vào 
bất kỳ uẫn nào, nó sẽ trở thành uân bị dính-chấp (thủ uẫn), như 


chúng ta đã gọi—và nó trở thành nguyên-nhân của khổ. 


Tuy nhiên, sự khổ có thể được chấm dứt, như Đức Phật đã hứa 
trong Diệu Đề 3. Như Phật đã giải thích một cách thật đơn giản và 
chân phương: “Hạnh-phúc là sự bìmh-an chúng ta có được khi 
chấm-dứt khổ”. Về thực hành, thì hạnh-phúc là sự bình an và tĩnh 
lặng có được khi chúng ta thoát khỏi những trạng thái tâm xấu 
ác như: tham, sân, s1; sinh, trưởng, già, bệnh, chết, và sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. Khi nào chúng ta 
từ bỏ được sự thèm-muốn những khoái-lạc giác quan (dục lạc) thì 
chúng ta sẽ chấm dứt sự khổ đau ngay trên vết xe đồ của nó. 
Những mắt và hình-sắc, tai và âm-thanh, mũi và mùi-hương, lưỡi 
và mùi-vỊ, thân và sự chạm-xúc, và tâm và đối-tượng của tâm—tất 
cả chúng—đều di chuyển trên một chuyến tàu mang đầy những 
sự-kiện chạy đến dục-vọng và chở đầy những trạng thái tâm xấu, 
bất thiện và tiêu cực khác. Nhưng một khi sự chánh-niệm giúp 
chúng ta nhận ra được rằng mỗi thứ trải nghiệm, dù là hạnh phúc 
hay thống khổ, cũng chỉ diễn ra trong một chốc lát và chỉ là phù 
du, thì ta sẽ có khả năng làm “đoản mạch” ngừng ngay cái tiến 
trình khổ đau này. (Nói cách khác, sau khi đã “sáng mắt' nhận ra 
bản chất khổ đau của hành trình dục-vọng tìm kiếm khoái-lạc giác 
quan, chúng ta có thể quyết tâm “ngừng” ngay chuyến tàu dục- 


vọng của cuộc đời.) 


Sự khổ đau ngừng lại, và chúng ta được bình an, và thấy biết 
được bản chất thực-tại đúng như-nó-là—“vô-thường, khổ, vô- 


k 


ngã. 


248 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Chánh-Niệm về Bát Thánh Đạo 


Diệu Đề 4 chính là con-đường tám phần tu thánh thiện của 
Đức Phật, tức Bát Thánh Đạo. Trong kinh “Các Nên Tảng Chánh- 
Niệm” (kinh Niệm Xứ) này, Bốn Diệu Để đã được xếp ngay sau 
Bảy Chỉ Giác-Ngộ (thất giác chỉ) trong phần nền-tảng chánh-niệm 
thứ tư là “Chánh-Niệm về Các Pháp”. Nói cách khác, đề tài Bốn 
Diệu Để được xếp ngay sau chi cuối cùng của Bảy Chỉ Giác-Ngộ: 
đó là chỉ sự buông-xả (xả giác chi). Sự xếp đặt này của Phật cũng 
có ý nghĩa rất hay của nó! Khi chúng ta trải nghiệm sự buông-xả, 
thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ sự khổ của chính mình một cách 
thực tế. Chứ không còn bị kẹt trên lý thuyết. Chúng ta cũng nhìn 
thấy (¡) cách chúng ta gây ra sự khổ đau, và biết rằng (ii) sự khổ 
đau thì có thể được làm cho chấm-dứt. Những sự nhận biết này là 
nền tảng để thực hành tám phần tu của con đường Bát Thánh Đạo. 
Tám phần hay tám chi đó có thể được dễ dàng ghi ra và thuộc 
lòng, nhưng mỗi phần là một đẻ-tài sâu sắc và bao quát, đòi hỏi 
phải có một sự hiểu biết về những phương-diện khác nhau của 
giáo lý của Phật. Tôi cũng đã giảng giải chi tiết của tám phần này 
trong quyển sách “7m Bước Chánh-Niệm Để Đi Đến Hạnh- 
Phúc”. Nói một cách ngắn gọn, danh sách tám phần như sau: 

1. Chánh Kiến (Cách-Nhìn Đúng Đắn): Chúng ta nhìn thấy 
rằng mỗi hành-động (nghiệp) chúng ta làm là nguyên-nhân dẫn 
đến những tác-động hay kết-quả (quả). Chúng ta thừa nhận rằng 
chính bản thân mình mới tạo ra những nguyên-nhân tốt để tạo ra 
sự-sông tốt cho hiện tại và tương lai. 

2. Chánh Tư Duy (Sự Suy-Nghĩ Đúng Đăn): Chúng ta nghĩ 
những ý-nghĩ thiện lành, như là sự rộng-lòng bố thí, tâm-từ. 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 249 


Chúng ta biết suy nghĩ một cách đúng đắn trước khi hành động 
việc gì, trước khi nói ra lời gì, và để nhận biết được điều gì là 
đúng, điều gì là sai, điều gì là có lợi, điều gì là không có lợi. 

3. Chánh Ngữ (Lời-Nói Đúng Đắn): Bao gồm cả lời-nói đúng 
đăn, lời-viết đúng đắn. Chúng ta nói lời sự thật, chân thật, tránh 
nói những lời dối trá, lừa bịp, lời nói khó nghe, lời nói gắt gỏng 
nạt nộ, và tránh nói những lời tầm phào, vô ích, nhiều chuyện. 

4. Chánh Nghiệp (Hành-Động Đúng Đắn): Chúng ta sống đời 
sống đạo đức, kiêng cữ và tránh bỏ việc gây hại hay sát-sinh, sự 
gian-cắp, sự tà-dâm, và sự uống rượu, bia hay dùng những chất 


độc hại như ma túy, thuốc lá ... 


5. Chánh Mạng (Sự Mưu-Sinh Đúng Đắn): Tức là những công 
việc hay việc làm hay nghề nghiệp, chúng ta nên chọn những việc 
làm có đạo đức, và không vi phạm đạo đức, tránh làm những nghề 
nghiệp thất đức hay những việc làm thất đức như làm lò mồ, buôn 
gian bán lận, lừa gạt, cho vay nặng lãi, việc làm lợi mình hại 
người. Hãy luôn chọn làm những việc làm lương thiện và lành 
mạnh, dù khó khăn túng thiếu cũng cố không làm những việc thất 
đức, thiếu đạo lý hay thiếu nhân đạo. (Bạn sẽ học nhiều chỉ tiết 


hơn về những giới-hạnh trong những kinh sách khác.) 


6ó. Chánh Tĩnh Tấn (Sự Nỗ-Lực Đúng Đắn): Chúng ta nỗ lực 
hết sức để ngăn phòng và vượt qua những trạng thái xấu, ác, bất 
thiện của tâm, và tu dưỡng và duy trì những trạng thái tốt, thiện và 
tích cực của tâm. 

7. Chánh Niệm (Sự Tâm-Niệm Đúng Đắn): Đây chính là “sự 
chánh-niệm” mà chúng ta đang nói trong suốt quyên sách này. 
Chúng ta phải thực tập, luyện tập, thực hành sự chánh-niệm hàng 


ngày trong những giờ ngồi-thiền và thực hành sự chánh-niệm 


250 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


trong khi đang tiêp xúc với mọi sinh hoạt bên ngoài của đời sông 


hàng ngày. 


$. Chánh Định (Sự Định-Tâm Đúng Đắn): Có nghĩa là sự 
định-tâm chân chính, không phải sự định-tâm sai lạc (tà-định). 
Chúng ta tập luyện tâm mình mục tiêu vào đối-tượng nhất-điểm để 
tiến lên chứng đắc lên các tầng thiền định [jzna] thâm sâu cần 
thiết. Những trạng thái định-sâu hỗ trợ sự chánh-niệm giúp ta nhìn 
thấy bản chất đích thực của mọi hiện tượng đúng-như-chúng-là, 


như đã giải thích nhiều lần trong quyền sách này. 


Và, tóm lại, chỉ có thực hành một cách chuyên cân và siêng 
năng tám chi phân này của con-đường đạo thì chúng ta mới có cơ 
hội và có thể chứng đạt những trạng thái dẫn đến sự giác-ngộ và 


giải-thoát. 


Những Kết Quả Tu Tập của Con Đường Đạo 


Như lời kết luận của Phật trong kinh “Các Nên Tảng Chánh- 
Niệm”: 

“Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn nên-tảng chánh-niệm 
này theo đúng cách như vậy được bảy năm, thì người đó 
có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là 
“trí-biết cuối-cùng” (tức A-la-hản) ngay trong kiếp này 
trại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của sự 
dính-chấp (chấp thủ) nào đó, thì là thánh quả Bắt-lai.” 


Cụm từ “heo đúng cách như vậy” ở đây cho chúng ta biết 
rằng để tu tập con đường đạo của Phật, chúng ta cần phải có sự 
nỗ-lực. Chắc chắn răng, tiếp tục những thói quen xấu của những 


tham-muốn thuộc khoái-lạc giác quan (tham dục) —như: tiền tài, 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 251 


sắc dục, danh vọng, ăn ngon ngủ sướng ...— thì rất dễ dàng, đa 
phần ai cũng khởi tâm và sống chạy theo chúng như vậy. Nhưng, 
sự tu tập sự chánh-niệm sẽ giúp được chúng ta giảm bớt những 
tham, sân, si, và những thói tâm xấu ác, và cũng giúp được chúng 
ta giảm bớt những sự bất toại nguyện và sự bất hạnh. (Càng ít 
tham muốn thì càng ít bị thất vọng và ít bị khổ đau khi không thỏa 
mãn được nó). Sự chánh-niệm thúc giục chúng ta chịu khó tu tập 
giỏi hơn để mau đạt đến được mục tiêu giải-thoát một lần và mãi 
mãi. 

Khi khả năng chứng nhập vào tầng thiền định được vững mạnh 
hơn, chúng ta có thể chứng đạt các kết quả của con-đường đạo. 
Trước tiên, chúng ta phải dung hòa “bốn coø-sở” cần-phải-có để 
thành tựu một việc gì. Bốn cơ-sở ở đây là: sự mong muốn, sự nỗ 
lực, tâm, và sự điều-tra tìm hiểu. VỀ căn bản, sự mong-muốn (dục) 
chấm-dứt mọi sự khổ đau và sự nỗ-lực trong việc tu-thiền phải 
được cẩn bằng với nhau một cách hoàn hảo. Khả năng định-tâm 
để giúp chúng ta điều-tra tìm hiểu những hiện-tượng thuộc thân và 
tâm phải được cẩn bằng, không quá yếu, cũng không nên quá 
mạnh một cách không cần thiết. Khi bốn “yếu-tô-giúp-thành-công 
này” được cân bằng, tâm trở nên mở rộng hơn, trong suốt hơn và 
sáng tỏ hơn. Và nhờ đó chúng ta sẽ phát triển được iđdhipada — 
những năng-lực tâm linh. Những năng-lực này mới đủ sức mạnh 
giúp chúng ta tiêu diệt những gông-cùm ở giai đoạn tu tiến cao 
hơn và cao hơn về sau. 


Con-đường đạo đi đến sự giác-ngộ có 04 giai-đoạn hay 04 
tầng: Nhập-lưu (bước vào thánh đạo), Nhất-lai (chỉ còn tái sinh 
một lần), Bắt-lai (không còn tái sinh nữa), và A-la-hán (trí-biết 


cuối cùng, Niết-bàn). Khi một người thực hành con-đường Bát 


252 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Thánh Đạo càng lúc càng thâm sâu hơn, thì người đó càng tiễn bộ 
qua những trình độ thành tựu này. 


1. Nhập Lưu 


Đích thứ nhất chúng ta đạt đến được gọi là Nhập-lưu (Dự 
Lưu), có nghĩa là bước vào dòng thánh đạo, bước hăn vào con- 


đường thánh đạo và không còn thoái chuyển nữa. 


(Chữ “đắc đạo” hay “đạt đạo” theo cách nói của nhiều người 
có lẽ là đúng nhất đối với một người Nhập-lưu. Tức là người đó 
đã “đạt được” con-đường “thánh đạo”, đã bước được vào dòng 
thánh đạo. “Đắc đạo” chưa có nghĩa là sự giác-ngộ toàn thiện một 
bậc A-la-hán hay một vị Phật. “Thành đạo” thì có nghĩa đó hơn, 
tức là đã tu thành công con-đường thánh đạo.) 


(Một người tu hành dù lâu năm nhưng có lúc hoàn tục, thì 
người đó đã chưa từng chứng quả Nhập-lưu bất thoái chuyển 
này!) 

Sau đây là đoạn kinh ghi lại những lời một lần Đức Phật đã nói 
với Thầy Xá-lợi-phất, như sau: 


“Này Xá-lợi-phát, thường có nói: “Dòng chảy, dòng 
chảy”. Vậy dòng chảy ở đây là gì, này Xá-lợi-phất?” 


“Con đường Bát Thánh Đạo này chính là dòng chảy đó, 
thưa Thế Tôn ”, thầy Xá-lợi-phất trả lời. 


“Thật tốt, thật tốt lành, này Xá-lợi-phất", Đức Phật nói. 
“Này Xá-lợi-phất, giờ thường có nói: “Người bước vào 
dòng chảy, người bước vào dòng chảy”. Vậy người bước 


vào dòng chảy ở đây là gì, này Xá-lợi-phất?” 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 253 


“Đỏ là người đã có-được [đạt được, sở hữu, chứng đắc] 
con đường Bát Thánh Đạo này, thưa Thể Tôn, người đó 


được gọi là người (đã) bước vào dòng chảy.” 


Đây là một đoạn kinh cực kỳ quan trọng! Con đường Bát 
Thánh Đạo chính là “dòng chảy chúng ta bước vào” để cho nó 
mang chúng ta đến bến bờ giác-ngộ. Khi chúng ta tu tập thiền sau 
một khoảng thời gian đáng kê, tâm chúng ta từ từ trở nên sáng tỏ. 
Sự nghi-ngờ biến mắt. Chúng ta càng thấy một cách rất rõ rệt về 
sự liên-lụy giữa tham-dục và khổ-đau. Thực ra, hai thứ này hầu 
như chỉ là một. (Tức là như hình với bóng, nếu không có này, 
không có kia; không có dục-vọng, không có khổ; không có sự khổ, 


vì không có dục-vọng) 


Bây giờ chúng ta tu hành theo Bát Thánh Đạo bằng một niềm 
tự-tin vững chắc, không còn sự nghi-ngờ. Giới-Hạnh [năm-giới 
đối với người tại gia] tốt đẹp trở thành bản chất thứ hai. Chúng ta 
kiêng cữ và không sát-sinh, không gian-cắp (không lấy những thứ 
không được cho), không tà-dâm (quan hệ năm nữ bất chính). 
Chúng ta kiêng cữ và không nói lời-nói sai sự thật, gian dối, lời 
gay gắt, lời nói gây chia rẽ thù hận và lời tầm phào vô ích, nhiều 
chuyện. Chúng ta tu tập những ý-nghĩ thiện lành và quyết tâm 
vượt qua những trạng thái xấu và bất thiện của tâm, và tu dưỡng 


những trạng thái tốt và thiện lành của tâm. 


Làm tốt được 03-nghiệp [hành-động, lời-nói, tâm-ý (thân, ý, 
miệng)] tốt thiện như vậy, thì 03 gông-cùm (kiết sử) đầu tiên sẽ bị 
tiêu điệt— đó là: (1) hân-kiến (niềm tin sai lầm coi thân này là “ta' 
và “của-ta”), (2) sự nghi-ngờ, và (3) giới-cấm thủ (sự dính-chấp sai 
lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ 
nguyện, những sự hành xác khổ hạnh). Chúng ta đã hiểu được tất 


254 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


cả năm uân thuộc thân và tâm đều có cùng bản chất: khởi sinh và 
biến mất, sinh rồi diệt. Chúng ta không còn ham muốn nếm trải 
thêm những nỗi buồn thiên thu về “sinh, lão, bệnh, tử” cứ lặp đi 
lặp lại. Mục-tiêu duy nhất của chúng ta là giải-thoát khỏi vòng 
luân-hồi sinh tử (samsara) và thoát khỏi mọi sự khổ đau truyền 


kiêp mà nó mang lại.”? 


Sau khi bước vào dòng thánh đạo, người nhập lưu có thể tuyên 
bồ với chính mình: 
“Ta đã xong với (kết thúc, không còn bị) địa ngục, đã 
xong với cối súc sinh, đã xong cảnh ngạ quỷ, đã xong 
những cảnh giới thông khổ, những cảnh giới tái sinh thấp 
xấu. Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị dính vào sự 


tái-sinh, với sự giác-ngộ là đích đên của ta.” 


(bản dịch từ tiếng Pali của Bhikkhu Bodhi) 


2. Nhất Lai 


Kế tiếp, sự chánh-niệm giúp chúng ta càng ngày càng được 
thêm tỉnh-giác với từng khoảng khắc thay-đổi bên trong tắm thân 
năm-uẩn này của chúng ta. Kết quả là, phần dễ thấy và thô tế nhất 
của 02 gông cùm kế tiếp là (4) zham [tham-muốn khoái-lạc giác 
quan; tham dục] và (5) sân [sự ác-ý] bị tiêu diệt. (Tức là chỉ mới 
làm giảm thiểu tham, sân, si). Nếu làm được vậy, người tu trở 
thành bậc Nhất-lai. Điều này có nghĩa là người nảy chỉ còn phải bị 
tái sinh vào cõi người tối đa một lần nữa trước khi đạt được giác- 


ngộ hoàn toàn. 


3. Bất Lai 


Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 255 


Ở giai-đoạn thứ ba này, sự định-sâu của ta tiêu diệt những 
phần vi tế tỉnh vi còn lại của 02 gông-cùm /hzm và sân vừa nói 
trên [tức là gông-cùm 4 và Š trong danh sách 10 gông-cùm]. Sau 
khi làm được vậy, người tu trở thành một bậc Bắt-lai. Điều này có 
nghĩa là người này không còn bị tái sinh vào cõi người lần nào 
nữa. Thay vì vậy, người ấy sẽ được tái sinh trong một trong 05 cõi 
trời trong-sạch (tịnh cư thiên; Sưđđhavasa) (có lẽ một số truyền 
thống Phật giáo gọi đó là Cõi Lành hay Tịnh Ðộ). Từ đây, bậc 
thánh Bắt-lai tiếp tục tu hành hướng tới sự giải-thoát hoàn toàn. 


4. A-la-hán 


Đến giai-đoạn cuối cùng của dòng thánh đạo, năm gông-cùm 
còn lại bị tiêu diệt”? bằng sự thiền định-tâm cấp tiễn của người tu. 
Lúc này những người tu không còn tham-muốn tu thành tiên trong 
cõi sắc giới hay vô-sắc giới, tức không còn gông-cùm (6) sắc giới 
tham và (7) vô-sắc giới tham. 

Cũng trong giai-đoạn cuối này, chúng ta bứng bỏ tận gốc 
sông-cùm (8) ngã-mạn (sự tự-ta) và (9) sự bất-an. Những tâm 
tính này không còn là chướng-ngại (triền cái), không còn là 
khuynh-hướng (tùy miên) hay gông-cùm (kiết sử) trong tâm người 
tu nữa. Lúc này, tâm của người tu thật sắc bén, trong suốt và sáng 
tỏ đến mức chúng ta có thể thấy rõ được bốn sự-thật của Tứ Diệu 
Đề—“Sự khổ, Nguyên-nhân khổ, Sự chấm-dứt khổ, và Con-ẩường 
dẫn tới sự chẩm-dứt khổ”—vận hành như là một. 


Cuôi cùng, tâm chúng ta cũng từ bỏ hoàn toàn cái quan-niệm 
sai lâm là có cái “74” (ngã) bên trong cái thân năm-uân. Những 
mảnh vụn vỡ cuôi cùng của gông-cùm cuôi cùng là (10) vô-rminh 


(sự si-mê và sự không-biết về Tứ Diệu Đề) cũng bị tiêu diệt, và 


256 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


người tu trở thành bậc A-la-hán——là người đã được giải-thoát hoàn 
toàn khỏi tất cả mọi sự khô. Người đó đã đạt được mục-tiêu của 
đạo Phật. Và người đó biết rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cân làm đã làm xong, không còn trở lại 


trạng thải hiện-hữu nào nữa.) 


Như Thầy Xá-lợi-phất cũng từng giảng giải: “Này đạo hữu, 
đối với một A-la-hán, không còn gì nữa cân phải làm và cũng 
không cần phải lặp lại những gì đã làm xong.” Sự khỗ của kiếp 
này và tất cả tương lai đã kết thúc, như Thầy Xá-lợi-phất đã nói 
tiếp rằng: “K”i tất cả những điều này [bốn nên tảng chánh-niệm] 
được tu tập và tu dưỡng, chúng dẫn tới sự an trú hạnh phúc (lạc) 
ngay trong kiếp này và dẫn tới sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh- 
giác).” 

Chỉ có một đường lối dẫn tới những sự chứng-ngộ này—đó là 
sự dành trọn thời gian và nỗ-lực để thực hành “Bốn Nền Tảng 
Chánh- Niệm”. 








m Những Điểm Chính để tu tập theo con đường “Bát Chánh 


Đạo” 


Cách tốt nhất để ôn lại những “Điểm Chính” [niệm xứ, đề-mục, 
đối-tượng chính] của “Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm” là đọc lại, 
tụng niệm lại Bản Kinh Tóm Lược đã được ghi ở đầu quyên 
sách. 

- Sự chánh-niệm mang lại cho bạn trí-tuệ minh-sát để nhìn thấy 
bên trong những đặc-tính của mọi thứ hiện-hữu: “Vô-thường, khổ 


(bắt toại nguyện), vô-ngã.” 





Phân 4: Chánh-Niệm Về Các Pháp * 251 








Bạn có được loại trí-tuệ này bằng cách dùng sự chánh-niệm đề 
điều tra suy xét về /hân, về những cảm-giác, những sự nhận-thức. 
những ÿ-nghĩ, và những hiện-tượng bên trong thân và tâm (điều 


tra vê năm uân). 


Như đã nói nhiều lần, cách tốt nhất để bắt đầu tu thiền chánh- 
niệm là thực tập “sự chánh-niệm về hơi-thở”, bởi vì hơi-thở luôn 
luôn có mặt và dễ quan sát. Khi tâm đã hòa nhập với hơi-thở, thì 


tâm của bạn có mãi ngay trong hiện-tại. 


Sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác cho thấy răng 32 bộ-phận của 
thân gồm có 04 yếu-tố tứ đại [đất, nước, khí, nhiệt] vốn luôn luôn 
(ở những trạng thái) đang thay-đôi. Bởi vì thân phụ thuộc vào sự 
“sinh trưởng, già, bệnh, chết°, cho nên thân không mang lại sự 
thỏa mãn dài lâu mãi mãi cho bạn. Điều quan trọng nhất là: Thân 
không phải là cái 'ta`, không phải là “của-ta`, không phải là “bản 
ngã của-ta'! 

Sự chánh-niệm về những cảm-giác giúp bạn tỉnh-giác biết 
được rằng sự khổ đau khởi sinh từ những phản ứng thói quen của 
tâm đối với 03 loại cảm-giác—tham-muốn những cảm-giác dễ 
chịu (lạc thọ), kháng-cự những cảm-giác khó chịu (khổ thọ), và 
trải nghiệm một cảm-nhận ngu mờ sai lầm như có một cái “2! 
(ngã) như kiểu “linh hồn” khi có một cảm-giác trung tính (vô ký 
thọ). Cũng giống như tất cả mọi thứ khác, cảm-giác khởi sinh, lên 
cao, và biến mắt; luôn luôn sinh diệt. 

Sự chánh-niệm về /âm giúp bạn tỉnh-giác biết được răng những 
ý-nghĩ và những trạng thái tâm cũng luôn luôn đang thay-đổi. 
Sự chánh-niệm về các pháp [Giáo Pháp, giáo lý, những hiện- 
tượng thuộc thân và tâm], bạn tỉnh-giác biết về sự khởi-sinh và sự 


biến-diệt của 05 chướng-ngại (triền cái), về 10 gông-cùm (kiết 








258 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


sử), 05 uân, 06 giác-quan (06 căn cảm-nhận) và những đối-tượng 
giác quan (06 trần), 07 chi giác-ngộ, 04 Diệu Đề, và 08 phần của 
Bát Thánh Đạo mà Phật đã chỉ dạy. 


Sự thực hành một cách đúng đắn sự chánh-niệm về “Bốn Nền 
Tảng Chánh-Niệm” thì sẽ dẫn đến Niết-bàn: sự giải-thoát, sự hoàn 
toàn tự-do khỏi mọi sự khổ. Đức Phật đã hứa rằng bạn có thể 
chứng đắc được mục-tiêu này ngay frong kiếp này. Sự chánh-niệm 
một cách đúng đắn cũng làm giảm bớt những sự khổ đau ngay 
trong hiện tại và làm cho cuộc đời ta dễ chịu hơn, bình an, và hạnh 
phúc hơn. 





-- HẾT -- 








Về Tác Giá 


Thiền sư Bhante Henepol Gunaratana đã thụ giới năm 12 tuổi 
thành một tu sĩ Phật giáo tại ngôi chùa nhỏ ở Làng Malandeniya, 
huyện thị Kurunegala, Tích Lan. Người ban sự thụ giới cho thầy là 
đại trưởng lão Kiribatkumbure Sonuttara. Năm 1947, lúc 20 tuổi, 
thầy thụ đại thọ giới ở Kandy. Thầy được giáo dục ở Trường Cao 
đăng Vidyalankara (Vidyalankara Junior College), Trường Đại Học 
Vidyalankara (Vidyalankara College) ở Kelamya, và Đại Học 
Truyền Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary College) ở thủ đô 
Colombo, Tích Lan. Sau đó, thầy qua Ấn Độ 05 năm trong sứ mạng 
phụng sự tại Hội Đại Bồ-Đề (Mahabodhi Sociefy) phục vụ cho 
những người bị phân biệt là giai cấp Hạ Tiện (Harjjana) ở vùng Phật 
tích Sanchi, rồi ở Delhi và ở Bombay. Sau đó, thầy qua Malaysia 10 
năm trong một sứ mạng truyền bá Phật giáo, là cô vấn tôn giáo cho 
Hội Phật Pháp Abhivurdhiwardhana (Sasana Abhivurdhiwardhana 
Society), Hội Ti uyên Bá Phật Giáo (Buddhist Missionary Sociefy) và 


260 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Liên Hiệp Thanh Niên Phật Giáo Malaysia (Buddhist Youth 
Federation oƒ Malaysia). Thầy đã giảng dạy tại các trường Kishon 
Dial School và trường Temple Road Grirls° School và là hiệu trưởng 
của Học Viện Phát Giáo ở Kuala Lumpur. 


Từ lời thỉnh mời của Hội Phát Pháp Sasana Sevaka (Sasana 
$%evaka Society), thiền sư Gunaratana đã đến Hoa Kỳ vào năm 1968 
đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký Danh Dự của Hội Tu Viện Phật 
Giáo Washington, D.C. (Buddhist Vihara Sociefy) tại thủ đô của Hoa 
Kỳ. Vào năm 1980, thầy được bổ nhiệm làm Chủ Tịch của Hội này. 
Trong thời gian đương nhiệm tại Hội Tu Viện, thầy đã giảng dạy 
nhiều khóa Phật học, dẫn dắt những khóa thiền, và đi thuyết giảng 
khắp nước Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, New Zealand, Châu Phi, và 
Chấu Á. 

Trong lúc đó, từ năm 1973-1988, thầy làm trưởng khoa Phật học ở 
Đại học A4merican Universify, dạy các sinh viên học về giáo lý Phật 
giáo và Thiền Phật giáo. 

Thầy cũng đã theo học lấy các học vị Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ 
Triết học ở Đại học American University. Thầy cũng giảng dạy Phật 
học tại trường Đại học American University, Đại học Georgetown 
University và Đại học University of Maryland. Sách vở và những bài 
viết của thầy đã được xuất bản ở Malaysia, Ân Độ, Tích Lan và Mỹ. 
Các sách hướng dẫn của thầy đã được dịch và phát hành trên khắp 
thế giới hơn 20 năm qua. Một phần bản dịch tiếng Thái đã được trích 
dạy trong giáo trình chính thức của các trường Trung Học ở Thái 
Lan. 


Từ năm 1982, hòa thượng Gunaratana là Chủ Tịch của Hội 7 hiển 
học West Virginia (Bhavana Society oƒ West Virginia), do thầy và 
ông Matthew Flickstein sáng lập. Đó là một tu viện và trung tâm 
thiền ở West Virginia, gần thung lũng Shenandoah Valley, cách thủ 
đô Washington, D.C. khoảng 100 đặm. Ở đó thầy ban thọ giới và 
giảng dạy cho các Tăng Ni, và tổ chức những khóa thiền cho công 


Về Tác Giả * 261 


chúng. Thầy cũng thường xuyên đi nhiều nơi trên thế giới để thuyết 
giảng và đạy các khóa thiền. 


Vào năm 2000, Ngài Hòa thượng Bhante Gunaratana nhận được 
giải thưởng vì sự cống hiến trọn đời, do trường cũ của ngài là Đại 
Học Vidyalankara College ở Tích Lan phong tặng. 


Hòa thượng Bhante Gunaratana cũng là tác giả của các quyên 
sách về thiên rât nôi tiêng như là: 


Chánh-Niệm - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 

Chánh-Định - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 

Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm - giảng bằng ngôn ngữ thông thường 
Tám Bước Chánh-Niệm Đi Đến Hạnh Phúc. 

Con Đường của Định và Tuệ 

Hải ký “Hành Trình Đi Đến Sự Chánh-Niệm' 


Phân Tích Các Tầng Thiên Định (Jhana) Theo Phật Giáo Nguyên 
Thủy 


Nghi Lễ Thiên Môn 


262 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


Về Các Bản Dịch 


Vệ việc biên dịch các sách vê “Thiên Phật giáo”, vì đây là sách 
hướng dân thực hành nên người dịch muôn chia sẻ với quý độc giả 
một sô điêu như sau: 


Động cơ biên dịch 


Sau nhiều năm nghiên cứu và biên dịch một số sách Phật học vì 
mục đích phát hành (ấn tống) miễn phí cho các Phật tử và tự viện gần 
xa, tôi nhận thấy tầm quan trọng của phần sách giảng dạy về thiền 
tập. 


(a) Phần lớn các sách Phật giáo và sách dạy thiền ở Việt Nam đã 
được lưu hành từ lâu đời dưới dạng tiếng Hán và Hán Việt, bởi vì 
trong một thời gian khá lâu, có lẽ hơn 18-19 thế kỷ, Phật giáo Việt 
Nam có chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa. Đó là 
một kho kinh sách đáng quý cho những Phật tử thực hành theo Phật 
giáo Đại thừa. 

(b) Một số sách Phật giáo và sách dạy thiền của dòng Phật giáo 
Nguyên thủy cũng đã được các tự viện và các dịch giả dịch ra tiếng 
Việt trong vài thập niên mới đây. Đó cũng là một nguồn kiến thức 
quý báu cho các Phật tử đọc và thực hành. 

(c) Mục đích của việc chọn và dịch một số sách thiền của người 
dịch ở đây cũng không ngoài mục đích góp một phần nhỏ bé vào sự 
tiên phong của các tự viện và các dịch giả đáng kính đó. 


Các sách về thiên 


Đó là những sách hướng dẫn của các thiền sư lỗi lạc như: 
Henepola Gunarantana, Nyanaponika, Bhikkhu Nanamolil, AJahn 
Chah, AJahn Brahm, Ajahn Sumedha, AJahn Mun... 


Những quyền sách này giảng giải về thiền-định (samafha) và 
thiền minh-sát (vipassana) dựa theo những lời Phật dạy theo Phật 


264 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


giáo Nguyên thủy (7Đheravada) vỗn đã được truyền thừa từ sau thời 
Đức Phật lịch sử cho đến tận hôm nay. Thiền-định được tu tập như 
một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tu tập sự minh-sát, còn được gọi 
là thiền chánh-niệm (thiền quán, thiền tuệ). Những phương pháp 
thiền tập thuộc Phật giáo Theravada đã và đang được thực hành ở các 
nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, một phần 
Việt Nam, Singapore, Malaysia; và đặc biệt đang được phát triển 
mạnh ở các nước châu Âu, châu Bắc Mỹ và châu Úc. 


Ngôn ngữ 


Cũng như những sách về giáo lý khác, những sách thiền này 
được người dịch dịch qua tiếng Việt phổ thông mà chúng ta dùng để 
nói và tư duy hàng ngày. Vì đây là một tiếp cận mới và trực tiếp với 
kiến thức Phật giáo Nguyên thủy, cho nên người dịch cố gắng dịch 
đúng theo tiếng thuần Việt hiện đại. Mục đích là giúp cho độc giả 


` 
V13 


tránh khỏi sự “tư duy hai-lân”. Ví dụ, nếu dùng các chữ “triỀn-cái” 
hay “ngũ-cái' (HV), thì những độc giả mới và những độc giả không 
học Phật học bằng tiếng Hán-Việt sẽ phải tìm hiểu chúng và dịch lại 
một lần nữa. Thay vì vậy, chúng ta có thể dịch ngay là “chướng-ngại” 
hay “năm chướng-ngại' thì các độc giả Việt Nam có thể hiểu một 
cách dễ dàng. Tiếng Việt ngày nay hẩu như đủ giàu nghĩa để có giải 
thích hầu hết từ ngữ của các ngành học thuật, kế cả Phật học. 


Tuy nhiên, có những chỗ cần phải giữ lại một số danh từ tiếng 
Hán-Việt bởi vì (a) những thuật ngữ đó đã được dùng và đã rất quen 
thuộc đối với nhiều thế hệ Phật tử từ lâu đời, và họ đều hiểu được 
chúng: và (b) vì vẫn còn một số trường hợp tiếng thuần Việt vẫn 
chưa đủ sự chính xác và gọn gàng đề thay một số thuật ngữ đó. Ví dụ 
như: pháp, Giáo Pháp, Tứ Diệu Đé, Bát Chánh Đạo, sự định-tâm, sự 
chánh-niệm, sân, s1, hỷ, lạc, xả, luân hồi, thức ... và “thiền'. Vai trò 
của một số thuật ngữ chính bằng tiếng Hán-Việt là rất quan trọng và 
hữu ích. 


Về Các Bản Dịch * 265 


Thái độ biên dịch 

Là một thái độ khách quan và trung thành với chữ nghĩa của tác 
giả. Tác giả viết ra sao, người dịch cố gắng dịch nghĩa đúng như 
chúng là. Người dịch không đưa vào sự hiểu biết (hay trải nghiệm 
hay quan điểm) cá nhân của mình vào trong lời dịch. Mục đích là giữ 
càng được trọn vẹn cả nghĩa và ý của tác giả ở mức tốt nhất có thê. 


(a) Có thể khác với những truyền thống khác, Phật giáo Nguyên 
thủy và thiền học của nó đã được giảng giải bởi Phật và các sư thầy 
sau này bằng những ngôn từ rõ ràng và trực chỉ. Người đọc cứ đọc 
sao hiểu vậy. Còn thực hành hay không hoặc thực hành đúng hay 
không là tùy vào mỗi người. Thiền Phật giáo theo dòng Nguyên thủy 
không dùng những từ ngữ khó hiểu, cao siêu, hay đánh đó. Nếu có ân 
dụ thì chỉ có những câu nói và câu chuyện ân dụ ý nghĩa, nhưng 
chúng cũng được nói và viết bằng những từ ngữ đơn giản và rõ ràng. 
Các trích dẫn trong các sách thiền đều là những lời của Đức Phật lịch 
sử. Và cách diễn đạt của Đức Phật thì luôn luôn là rõ ràng và dễ hiểu 
như vậy. 


Thái độ dịch ở đây là nghiêng về học thuật, chứ không phải là 
thái độ của một sư thầy hay một thiền sư. Do vậy người dịch cũng 
không cần phải “ngộ” được “thâm ý' gì gì đó ... của tác giả thì mới có 
thể dịch được các câu chữ của họ (theo như kiểu nghĩ của một sỐ 
người ở một số trường phái khác). 

Những người có hiểu biết về các ngôn ngữ như tiếng Anh, Pháp, 
Đức ... thì hoàn toàn có thể dịch đúng một toa thuốc mà không cần 
phải là một bác sĩ hay được sĩ. Vì những toa thuốc đó được viết ra là 
để cho người đọc đọc hiểu và dùng đúng theo chỉ dẫn. Nhiều trăm 
năm qua, ng khoa học đây thuật ngữ và khái niệm như toán học, 
vật lý, y học, sinh học, vi sinh học ... cho đến những ngành cao sâu 
như lượng tử, hạt nhân, tin học ... cũng đã được dịch một cách tốt và 
chính xác qua hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. 


266 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


(b) Người dịch cũng dịch những quyên sách này một cách tốt 
nhất để cho mình tự học và thực hành. Đây là lý do ích kỷ duy nhất 
của công việc này. 

(c) Dĩ nhiên, những sách dùng ngôn ngữ quá “cao siêu” về tâm 
linh đòi hỏi người dịch phải “nghiệm' và “ngộ” được hết những gì tác 
giả viết, thì có lẽ một dịch giả bình thường như tôi không thể làm 
được hết. May mắn thay, những sách hướng dẫn của Thiền Phật giáo 
Nguyên thủy không thuộc những loại sách đó! Sách của Phật giáo 
Nguyên thủy chỉ đơn thuần giống như cách những sách giáo khoa 
hướng dẫn về lý thuyết và thực hành. Những hướng dẫn được giảng 
giải và viết ra để người ta đọc và hiểu, để hiểu rõ và làm theo đúng; 
chứ không phải viết ra để người đọc phải hiểu khác, hiểu theo kiểu 
khác thường, hay để làm “tức não người đọc, hay làm cho người đọc 
phải tự phỏng đoán hay ôm riết trong đầu ... Các sách này cũng 
không có những cách hướng dẫn khác thường như kiểu đánh, đập, 
hét, lật thuyền ... đòi hỏi người dịch phải là bậc “ngộ nhân" thì mới 
chuyển ngữ truyền ý được. Những hướng dẫn từ lời của Đức Phật 
được ghi lại trong các bài kinh đều rất trực chỉ và rõ nghĩa. 


(d) Cũng như tất cả những sách về giáo lý, những quyền sách dạy 
về thiền này được đọc lại, kiểm tra và hiệu đính bởi các sư thầy (đầu 
tiên là thầy Thích Trúc Thông Tịnh của thiền viện Trúc Lâm), và 
được hiệu chỉnh lần cuối bởi ban biên tập chuyên trách về sách Phật 
học ở nhà xuất bản trước khi được ấn hành. 

Quý độc giả góp ý về bản dịch, xin vui lòng gửi đến người dịch 
hoặc thầy Thông Tịnh. Chúng tôi xin tiếp thu và hiệu đính lại cho tốt 
hơn. ĐT: 0909503993, email: lekimkha@øsmail.com, hoặc email: 
tthongtinh@yahoo.com. 


Lời cảm ơn 


Lời cảm ơn thành kính nhất xin được gửi đến Hòa thượng thiền 
sư Bhante Gunatarana của Thiển Viện Bhavana Society, Hoa Kỳ. 
Thầy đã từ bi cho phép tôi dịch tất cả các quyền sách quý giá của 


Về Các Bản Dịch * 267 


thầy qua tiếng Việt để phát hành (phi lợi nhuận) cho các Phật tử Việt 
Nam. 

Cảm ơn thầy Thích Trúc Thông Tịnh đã bỏ nhiều thời gian để 
đọc qua những bản dịch của tôi. 

Cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Kim Hân, Ngô Đức 
Lân, Lê Hoàng Phi đã giúp phần chế bản tiếng Việt quyền sách này. 

Và rất mang ơn anh Huỳnh Văn Thịnh sau này đã giúp biên tập 
và hoàn thiện bản vi tính của /ấ: cả các kinh sách đề in. 

Lời nguyện hồi hướng công đức xin dành cho những người thân 
quyến và tất cả chúng sinh! 


Nhà Bè, mùa mưa Kiết Hạ 2012 
Lê Kim Kha 


268 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


m CHÚ THÍCH 





! [Những quyền sách này đã được dịch bởi cùng người dịch qua tiếng Việt 
với sự cho phép của thiền sư Bhante Gunarantana. Thiền sư đã khuyên 
rằng: quyền “Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường” và quyên 
“Bốn Nên Tảng Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường” nên 
được đọc trước hoặc sau với nhau để bồ sung cho nhau; và đọc quyền nảo 
trước cũng được. Vì cả 02 đều hướng dẫn thực hành “sự chánh-niệm”—là 
công cụ căn bản và quan trọng nhất của Thiển Phật giáo. 


- Quý đạo hữu cũng nên đọc quyên “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ 
thông thường” giảng giải về sự định-tâm (thiền định)—một công cụ không 
thê thiếu được để hỗ trợ cho và về cuối hòa nhập với sự chánh-niệm (minh 
sát) để chọc thủng bức tường vô-minh, phơi bày Sự-Thật tột cùng, và người 
tu đạt tới sự giác-ngộ. | 


? [Trong ít nhiều trường hợp, Đức Phật đã dùng chữ “7? &»eo” để gọi 
những người khác, cho dù họ không phải là Tỳ kheo trong Tăng Đoàn. 


Ví dụ, Phật dùng từ này để gọi ân sĩ Pukhusati trong một câu chuyện đầy 
cảm động (Bộ Kinh Trung, 140). Trong quyên “Những Điểu Phật Đã Dạy” 
của hòa thượng tiến sĩ W. Rahula, Chương I và chú thích 15 có ghi: “Có /ẽ 
vào thời Phật, danh từ “Tỳ kheo” đôi khi được sử dụng một cách không 
phân biệt đối với tất cả tu sĩ khổ hạnh, hay chẳng qua vì Phật không 
nghiêm ngặt lắm khi sử dụng danh từ này.” 


BhikkhU (Tỳ kheo) nghĩa là khất sĩ, người xin ăn, và có lẽ lúc đó được dùng 
theo đúng nghĩa gốc của chữ này để gọi những tu sĩ khổ hạnh đi khất thực. 


Ngày nay danh từ này chỉ dùng để gọi những tu sĩ Phật giáo trong Tăng 
Đoàn, đặc biệt tu sĩ theo Phật giáo nguyên thủy ở những xứ Tích Lan, Miến 
Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Chittagong, và một số nơi phía Nam của 
Việt Nam.] 


3 [Đây là kinh số 22 của Bộ Kinh Dài hay 7rưởờng Kính Bộ (DN 22). Theo 
diễn giải của thiền sư Thanissaro Bhikkhu và bản dịch của ngài: tên kinh là 
danh từ ghép; chữ “safiparfhana` có thê được tách ra và địch nghĩa theo 02 
cách. Đó là (I) safi-patthana: nên-tảng để chánh-niệm, hoặc (2) sati- 
upafthana: sự thiết-lập sự chánh-niệm. Các sư thầy và học giả dịch theo 
một trong 02 cách này, tuy nhiên cả 02 đều thể hiện cùng nội dung và ý 
nghĩa hướng dẫn và thực hành của kinh. 


270 + Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


- Cách dịch (1) là chú trọng vào øwững đối-tượng, những nội-dung của sự 
chánh-niệm. 04 nên-rảng (niệm xứ) là thân, những cảm-giác, tâm, và các 
pháp. Chữ nên-tảng cũng chỉ về cái “khung đối-tượng' hay 'phạm-vi đổi 
tượng” của sự chánh-niệm, tức là sự chánh-niệm về (hân ở trong thân, về 
cảm-giác trong những cảm-giác, tâm trong tâm, và pháp trong các pháp. 


- Cách dịch (2) là chú trọng về fiến-trình thực hành thiên, về cách thiết lập 
sự chánh-niệm và “khung hay phạm-vi` để chánh-niệm. Bài kinh chỉ ra 03 
bước thực hành rõ ràng đó là: 1. guán sát đối-tượng, 2. quản sát sự sinh và 
sự điệt của đối-tượng, 3. nhận biết và không dính mắc vào đối-tượng.] 


* [Thụ động” có nghĩa là tâm không hoạt động, không tích cực, không tỉnh 
giác, thậm chí là hôn trầm, lười biếng và buồn ngủ ... theo cách luận giải 
về chữ Pali là samkhirfa-citta của bài kinh gốc.] 


Š (Hơi-thở được xem như là một /hân, vì vậy nên có thuật ngữ trong kinh 
điển là /hân hơi-thở. Mỗi bộ-phận của /hân cũng được xem là một /hân 
trong thân”.) 


Các chú thích và giải thích trong ngoặc (...) là của người dịch. Các chú 
thích và giải thích trong ngoặc [...| là của tác giả. 


5 [Theo kinh điển ghi lại, nét mặt của Phật luôn luôn thê hiện niềm vui mãn 
nguyện, và Phật luôn luôn giữ một nụ cười trầm mặc, tĩnh lặng và thanh 
bình. Chữ Mâu-Ni (mauni) người ta dùng để gọi Phật có nghĩa là một “bác 
trí giả trầm mặc”. ] 

7 [Trúá-xứ có thể dịch là khu vực, vùng, miền, địa phận, lĩnh vực, phạm vị, 
giới phận. Theo nghĩa thiền thì rrú-xứ ở đây chính là Bốn Nền Tảng Chánh- 
Niệm (Tứ Niệm Xứ) đối với người tu. Người tu có sự chánh-niệm (về 
những đôi-tượng thuộc 01 trong 04 nhóm đôi-tượng đê chánh-niệm đó, tức 
04 niệm xứ) thì uôn luôn có thê phòng hộ năm giác-quan khỏi những cạm 
bẫy và khổ nạn. ] 

8 [Những cách tâm niệm này là cách Phật đã dạy được ghi lại trong “Kinh 
Những Ô-Nhiễm” (Sabbasava Sufra) về 07 cách quán chiễu/ tâm niệm/ suy 
xét một cách thiện khéo.] 

9 [Sự suy xét hay quán chiếu thiện khéo này cũng được nói “Kinh Những Ô- 
Nhiêm”(Sabbasava Sufia) của Phật, giông như chú thích Š ở trên.] 

!0 [Lưu ý, đối với những người tu hành chân chính và có chánh-niệm, thức 
ăn bổ đưỡng và tốt cho sức khỏe không phải là những thứ cao lương mỹ vị, 


Chú Thích * 271 


những món quá ngon miệng, xa xỉ, “đặc sản hay thịt mỡ từ động vật, như 
theo quan niệm của nhiều người. Thật ra, món bổ dưỡng và tốt cho sức 
khỏe chính là những món ăn sạch, xanh, lành ... từ thực vật vì chúng tốt 
cho tiêu hóa và sức khỏe của thân và tâm. Các ngành khoa học, y học và 
dinh dưỡng học cũng đã chứng minh điều này từ lâu. ] 


!! [Danh từ này thường được bậc Thiện Thệ (HV) để chỉ Phật, có nghĩa là 
người đã đi [giải thoát] một cách siêu việt, hay bậc Siêu Thoát. ] 


!2 [Đây là đoạn trích kinh “Các Nên Tảng Chánh Niệm” của Đức Phật. Tuy 
nhiên, những loại hạt ngũ cốc được liệt kê là có chút khác nhau tùy theo 
cách diễn dịch từ kinh văn nguyên thủy của một số sư thầy. Ví dụ, bản dịch 
của Hòa thượng W. Rahula thì có chữ “hạf gạo” cuối cùng, thay vì hạí cải. 
Ở đây, thiền sư tác giả có lẽ chỉ trích ý và tập trung vào đề tài chính của 
quyền sách là “sự chánh-niệm” và tránh làm xao lãng độc giả bằng những 
chỉ tiết không quan trọng với bối cảnh đang giảng giải.] 


13 [Thự không còn bên trong bậc ấy, (nguyên nhân mầm móng của sự 
tái-sinh), chính là đ„c-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái), chính loại 
dục-vọng này dẫn dắt những người chưa tẩy sạch nó sẽ còn bị tái-sinh 
lại sau khi chết.] (1286) 


1# [Sazmvega là cảm xúc của Thái Tử Siddattha lần đầu tiếp xúc với cảnh 
người già, người bệnh và người chết. Đây là một từ khó dịch vì nó bao hàm 
nhiều mức độ của cảm xúc: (a) cảm-giác đè nặng do choáng sốc, vỡ mộng 
và chán ngán khi nhận ra sự phù phiếm và vô nghĩa của cuộc sống: (b) 
cảm-giác khiêm nhượng do nhận ra mình đã tự mãn và khở dại khi sống 
một cách mù quáng: (c) cảm-giác bồn chôn khắc khoải do ÿ thức được tính 
cắp-bách của việc phải đi tìm ra cách đề thoát ra khỏi cái vòng lẫn quần 
vô nghĩa này. Khó tìm được một từ nào trong ngôn ngữ chúng ta có thê gói 
ghém đầy đủ cả 03 tâm trạng đó. Có lẽ chúng ta nên du nhập thắng chữ 
Samvega vào trong ngôn ngữ của mình ... (Chú thích này dựa theo tham 
luận “Tỉn vào Trái Tìm - Giáo lý về Samvega & Pasada”, 1997, của Tỳ 
kheo Thamissaro do Thích Nữ Chân Giải Nghiêm dịch). 

!5 [Quyền sách này cũng đã được dịch bởi cùng người dịch sau quyền 
“Chánh-Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”, và quyên “Bồn 
Nền Tảng Chánh Niệm-giảng bằng ngôn ngữ thông thường” này. ] 

!6 [Về mặt thiền, người tu trải qua trạng thái “sự chấm-dứt cảm-giác 
và nhận-thức (diệt thọ tưởng) frước khi đi đến trạng thái Niết-bàn.] 


272 s Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


” [Sự chia ý-nghĩ thành 02 loại đã xảy ra trong suốt 06 năm chuyên-cần 
tu tìm cầu sự giác-ngộ.] (235) 


!8 [Những ý nghĩ không ác-ý và những ý nghĩ không hung-đữ có thê 
được giải thích một cách tích cực là những ý nghĩ /âm-fử (meffã) và 
những ý nghĩ £âm-bi (karuna).]| (236) 


!? (Xin làm rõ thêm nghĩa ở đây về tâm: 


(a) Tâm là hiện tượng phi vật chất, nên tâm không có hình dạng và 
không thê nào được định nghĩa, hay có thể được ví bằng một hình 
dạng nào cả. 


(b) Chúng ta có thể hình dung tâm như một khoảng không gian chân 
không, trong suốt và tỉnh khiết, và ánh sáng có thể chiếu qua rõ. 
Nhưng tâm cũng có thể tự chiếu sáng bằng sự tỉnh khiết và sáng tỏ 
của mình. (Ví như một quả cầu pha lê trong suốt có thê tự phát sáng 
và chiếu sáng vậy — nhưng nhắc lại, tâm không phải hình dạng cầu, 
vuông, tròn ... và cũng không phải dạng vật chất như pha lê ...) 


(c) Cái tâm trong suốt và sáng tỏ thì tự nó có thể chiều sáng. Nhưng vì 
bên trong tâm đó có nhiều thứ ô-nhiễm như tham, sân, si, sự ghen ty, 
sự nghi ngờ, khái niệm, quan niệm, sự chấp thủ sai lầm về cái “4”... 
tất cả chúng là những vật cản trở ánh sáng, chúng làm che mờ ánh 
sáng, chúng là những vết-dơ và thậm chí nhiều và đen đặc bên trong 
cái chân-không vốn sáng tỏ của tâm. 


(d) Công việc và mục đích của người tu hành là tu tập bằng nhiều cách 
thiện khéo, ¿heo lời dạy của Phật, để làm sạch những ô-nhiễm đó 
trong tâm. Và nếu làm được vậy, tâm sẽ trong sạch, trong suốt và 
tinh khiết, và sẽ tự sáng tỏ và chiếu sáng. Từ đó, chúng ta “thấy- 
biết” hay “giác-ngộ” mọi sự vật hiện tượng được đúng-như-chúng- 
thực-là.) 


?9 [Tỳ Kheo Bồ Đề dịch chữ này là “được khuếch đại” (bao la). Thầy 
Thích Minh Châu đã dịch là “đg¿ hành”.] 


?! [Tức là: nếu không có £ham-muốn và nhục-dục là gốc rễ của sự khổ 
đau thì sự tu hành để tiêu điệt tham-muốn và nhục-dục đâu có nghĩa lý 
gì. Bởi chừng nảo người còn sw cø-sở cảm-nhận (sáu giác quan) thì 
còn bị gông cùm bởi øhững đốồi-tượng giác quan, và do vậy sự giải-thoát 
là không thể được.] (168) 


Chú Thích * 273 


? [Chữ sưmyojana có nghĩa là gông-cùm trôi buộc chúng sinh vào vòng 
luân-hồi. Có 70 gông-cùm (kiết sử), đó là: 


1. Quan-điểm cho thân này là cái “2° (thân kiến), 
2. Sự nghi-ngờ (nghi) 


3. Sự đính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện" (giới-câm thủ) 


4. Tham (tham-dục, tham-muốn khoái-lạc giác quan) 
5. Sân (sự ác-ý, thù ghét, tức giận, thù hận) 


6. Tham-muốn được tái sinh trong những cõi trời sắc giới (sắc giới 
tham) 


7. Tham-muốn được tái sinh trong những cõi trời vô-sắc giới (vô-sắc 
giới tham) 

8. Sự tự-ta (ngã mạn, “ta-đây”) 

9. Sự bắt-an 

10. Vô-minh 
Ghi nhớ: 


(a) Khi chứng đắc 08 tầng thiên định thể tục (4 tầng sắc giới và 4 tầng 
vô-sắc giới) thì người tu chỉ mới không chế những chướng-ngại (triền cái) 
trong tâm mà thôi. Những phần gốc sâu xa [các gông-cùm] thì người tu vẫn 
chưa tiêu diệt được cái nào. 


(b) Đến khi bước vào 04 tầng thiển siêu thế (từ tầng Nhập-lưu đến A-la- 
hán) thì người tu mới lấn /zợi tiêu diệt được 70 gông-cùm từ thâp tới cao. 


Sau khi người tu bước vào 04 tầng thiển siêu thể [tức sau khi đã nhập- 
lưu vào dòng Thánh Đạo Siêu Thê], các gông-cùm sẽ /ẩn lượt bị tiêu diệt ở 
các tâng giác-ngộ như sau: 


1. Ba gông-cùm 1, 2, 3 được tiêu diệt ở tầng thánh đầu tiên là Nhập-lưu 
(Sofapanna). 


2. Hai gông cùm 4 và 5 chỉ được làm giảm thiểu ở tầng thánh thứ hai là 
Nhất-lai (Sakadagamin); tức là chỉ những phần hô-¿ể của chúng được 
gỡ bỏ. Còn những phần vi-/£ hay mầm mồng sâu xa của chúng nó vẫn 
chưa bị bứng sạch. 


274 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


3. Hai gông- cùm 4 và 5 bị tiêu diệt tận gốc; tất cả những phần vi /ế và 
mầm mồng sâu xa của chúng đều bị bứng bỏ tận gốc ở tầng thánh thứ ba 
là Bắt-lai (Anagamin). 


4. Còn tất cả năm gông-cùm còn lại đều bị diệt sạch bởi tầng thánh 
thứ tư là A-la-hán (Arahanm?).] 


3 [Spk chú giải: Khi trưởng lão Ca-diếp lắng nghe kỹ càng giáo lý về 
“sự tu tập bảy chi giác-ngộ”, nghe nói rằng, ý nghĩ này đã xảy đến với 
thầy ấy: “Từ khi tôi thâm nhập những sự-thật (diệu đế) vào ngày thứ bảy 
sau khi xuất gia, những chi giác-ngộ này đã trở nên thể hiện (đối với 
tôi).” [coi kinh 16:11 (Quyên 1)]. Khi nghĩ rằng “Giáo lý của Vị Thầy là 
thực sự mang tính giải-thoát!” thì máu huyết của thầy trở nên trong, 
những khí chất của thân được thanh lọc, và bệnh đau đã rời khỏi thân 
thầy, giống như giọt nước tuột khỏi lá sen.] (71) 

2 [Điều thú vị cần lưu ý ở đây là: từng cñ¿ giác-ngộ (giác chi) cần 
phải được thực hành theo thứ tự mà Phật đã nói ra. So sánh, các chi 
phần của Bá Chánh Đạo thì có thể được thực hành trước sau, hoặc 
cùng lúc với nhau, hoặc không liên tục, hoặc không theo thứ tự đã 
shi.] 

® [Thân trong thân” ở đây có nghĩa là “thân như một thân”. Vì về thực 
hành, khi chúng ta chánh-niệm và bât cứ bộ-phận nào của thân, ta chánh- 
niệm nó như một /hân trong thân này. 

Một số nhà sư, như ngài W. Rahula, thì diễn dịch “sự chánh-niệm về thân 
trong thân” là “chánh niệm về bộ-phận hay hành-vi của thân”. 

? [Nguyên văn lời Phật nói về sáu phẩm chất của Giáo Pháp như sau: 
“lSuakhato Bhagavata Dhammo, ?SandiHhiko, °Akaliko, *Ehipassiko, 
*Opanayiko, °Paccattam Veditabbo Vennuhi tỉ."] 

“ [Nguyên văn lời kinh “mẫu? mô tả về Giáo Pháp là: “Giáo pháp là !đã 
được Đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, ?có thể nhìn thấy được, *có hiệu lực 
tức thì, *mời người đến và thấy, "dẫn dắt hướng thượng, °ẩược chứng ngộ 
bởi người có trí.”] 

# [Quyền sách về thiền-định này có tên gốc là “7zên Cả Sự Chánh-Niệm, 
giảng bằng ngôn ngữ thông thường” cũng đã được dịch Việt bởi cùng người 
dịch với tên là “Chánh- Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”, cùng với 


quyền “Chánh- Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”, với sự cho phép 
của tác giả là thiền sư Bhante Gunarantana.] 


Chú Thích * 275 


# [Mời coi thêm “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”, 
Chương 12, Jhana Tứ Thiên, “Sự Buông-Xả”, trang 240-245.] 

? [Bậc Nhập-lưu thì còn tái sinh lại kiếp người từ 01 đến tối đa 07 lần 
trước khi đạt tới sự giác-ngộ toàn thiện. | 

39 [Coi lại chú thích 21 ở trên về 10 gông-cùm và khi nào chúng lần lượt bị 
tiêu diệt]. 


276 * Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 


